.- Trần Khnh Chương 


Gêm Việt Nam 


LÁ 9 -~“ z 
từ đât nung đền sử 
® 


NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT - 2001 


Trần Khánh Chương 


Gõm Việt Nam 
từ đốt nung đến sữ 
® 


NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT - 2001 


Lời mở 


Gốm Việt Nam có truyền thống từ lâu đời, trải 
qua gần một vạn năm phát triển đã tạo nên một kho 
tàng nghệ thuật gốm Việt Nam vô cùng phong phú. 
Trong quá trình phát triển đó, từ gốm đất nung đến 
gốm sành nâu, gốm sành xốp, gốm sành trắng, đồ sứ, 
đã nối tiếp nhau ra đời và tạo nên những gương mặt 
riêng mang dấu ấn chất liệu và kỹ thuật sản xuất. Gốm 
Việt Nam cũng đã trải qua các thời kỳ tiền sử, sơ sử, 
phong kiến, hiện đại mà ngày nay người ta thường nhắc 
tới các loại gốm đất nung thời đồ đồng, gốm Hán Việt, 
gốm men ngọc, gốm hoa nâu thời Lý - Trần, gốm hoa 
lam, gốm chạm đắp nổi, gốm tam sắc thời Lê - Mạc... 
các loại gốm đó không những là những hiện vật ghi 
nhận dấu ấn thời đại, quá trình phát triển của dân tộc 


ta, mà nó còn là những tài liệu sống phản ánh nghệ 
thuật tạo hình của các thời đại. 


Ngày nay, các đồ gốm cổ ngự trong các Bảo tàng 
Lịch sử, Mỹ thuật, các Bảo tàng địa phương, các bộ sưu 
tập tư nhân trong nước và nước ngoài như là những tác 
phẩm nghệ thuật quí hiếm, nó là đối tượng của các nhà 
sưu tập, của các nhà nghiên cứu lịch sử, mỹ thuật. 
Người yêu gốm và sưu tập gốm ở Việt Nam ngày càng 
nhiều, số lượng gốm cổ được khai quật, phát hiện ngày 
càng lớn, công việc nghiên cứu gốm cũng bắt đầu sôi 
động. Đặc biệt với sự ra đời của Hội sưu tầm gốm và cổ 
vật Thăng Long ở Hà Nội năm 1999, với gần I00 hội 
viên cùng với sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu 
nước ngoài về gốm Việt Nam, càng thúc đẩy việc sưu 
tập và nghiên cứu về gốm cổ Việt Nam thêm phần hưng 
phấn. 


Cuốn sách này tập hợp 30 bài viết về gốm Việt 
Nam của tôi đã đăng trên các Tạp chí Nghiên cứu nghệ 
thuật, Mỹ thuật, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian, Du lịch, 
Etus Vietnam,.... trên báo và một số ít bài viết chưa 
được công bố, nhằm giới thiệu những nét chính của 
gốm Việt Nam và nghệ thuật gốm Việt Nam. Các bài 
viết không sắp xếp theo thứ tự thời gian mà ít nhiều 
theo nội dung để bạn đọc dễ tham khảo. Bắt đầu từ bài 
có tính tổng thuật, tiếp đó là phần nói về các loại đồ 


— SẾ 


gốm Việt Nam, về những người làm gốm Việt Nam và 
cuối cùng là một bài có tính tổng kết. Các bài in trong 
tập sách này đã được tôi tu sửa, bổ sung, ít nhiều theo 
bản viết ban đầu, tuy nhiên về cơ bản vẫn theo các bản 
đã in để đâm bảo tính khách quan của các bài viết vào 
thời gian đó. 

Với thời gian, gốm cổ Việt Nam ngày càng được 
phát hiện nhiều hơn, cho thấy những bài viết trước đây 
còn chưa thật đầy đủ, chúng tôi sẽ bổ sưng vào những 
cuốn sách chuyên khảo về gốm sắp xuất bản trong thời 
gian tới. 


T.K.C 


ọ 


- Những vẻ đẹp 
của đồ gồm Việt Nam 


Trong nhiều năm qua, song song với việc khuyến 
khích các văn nghệ sĩ sáng tác, Đảng và Nhà nước ta 
rất quan tâm đến vấn để nghiên cứu nghệ thuật cổ Việt 
Nam nhằm tạo lập nên một nền hiện vật cũng như lý 
luận cho nghệ thuật Việt Nam. 

Chúng tôi nghĩ rằng việc thành lập Viện Mỹ 
thuật - Mỹ nghệ cách đây hai mươi năm (1966 - 1986) 
là bước đầu của sự quan tâm cụ thể đó. 

Là một người sáng tác đồ gốm và hội họa, chúng 
tôi rất quan tâm đến những thành tựu của Viện trong 20 
năm qua, trân trọng các bài nghiên cứu nghệ thuật qua 
các Tạp chí mỹ thuật (từ số I đến 13) của Viện và tạp 
chí nghiên cứu nghệ thuật sau này. Chúng tôi hoan 


— 


nghênh các tập Mỹ thuật Lý, Mỹ thuật Trần, Mỹ thuật 
Lê sơ, và tập Nghệ thuật chạm khác cổ Việt Nam qua 
các bản rập của Viện ấn hành. 

Có thể nói, những nghiên cứu đó là những viên 
gạch đầu tiên xây dựng một hệ thống những vấn đề của 
mỹ thuật cổ Việt Nam. Đó là những thành công đáng 
kể có tác dụng đối với các nhà nghiên cứu và sáng tác. 

Thông qua việc nghiên cứu nền mỹ thuật cổ Việt 
Nam, chúng ta đã bước đầu trang bị được những kiến 
thức cơ bản và lấp bớt được những lỗ hồng lớn về vấn 
đề này, bước đầu tạo dựng được một gương mặt đa 
dạng, phong phú của nghệ thuật dân tộc. Tuy nhiên, nó 
mới chỉ là bước đầu, bởi vì những vấn đề nghiên cứu đó 
còn tản mạn mang nhiều tính tư liệu, khảo tả, chưa tạo 
dựng được một cái gì đó hoàn hảo, có lý luận và đúc 
kết thành những đặc điểm, đặc trưng lớn. Vì vậy, chặng 
đường tiến tới của các nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Việt 
Nam còn tất rộng và dài, đòi hỏi chúng ta phải tổ chức 
chu đáo và phải có nỗ lực cao hơn của nhiều người, 
trong nhiều lĩnh vực mà theo tôi Viện nghiên cứu mỹ 
thuật nên tự mình xây dựng thành một trung tâm tập 
hợp các lực lượng nghiên cứu đó. 

Nghiên cứu mỹ thuật cổ Việt Nam là một vấn đề 
khá phức tạp, bởi với những đặc trưng về thiên nhiên, 
khí hậu khắc nghiệt, những cuộc chiến tranh chống 


II 


xâm lược và sự tàn phá của bọn xâm lược đã phá hủy 
của chúng ta rất nhiều hiện vật quý, đã thế, thư tịch cổ 
lại quá ít (bởi cũng bị bọn xâm lược với chủ trương triệt 
phá nên văn hóa dân tộc Việt đốt và cướp đi). Rõ ràng, 
chúng ta không có một nền tảng cũ để nghiên cứu tiếp, 
mà phải làm từ đầu, từ khâu tư liệu đến nghiên cứu tập 
hợp và viết nó, do đó không tránh khỏi những bài viết 
còn sơ sài hoặc thiếu sót. 

Nghiên cứu mỹ thuật cổ Việt Nam, trên thực tế 
chúng ta còn có thể dựa vào các hiện vật của ông cha ta 
trên các chất liệu : đồ gốm, đồ đá, đồ đồng, đồ gỗ, 
những sản phẩm mỹ nghệ dân gian, tranh thờ, tranh dân 
gian và rất ít tranh lụa, nhưng niên đại không phải là xa 
lắm. 


Có thể nói, ngành Hội họa và Điêu khắc của 
chúng ta có không nhiều hiện vật, nên phải dựa vào 
mảng đồ thực dụng và kiến trúc để soi sáng các vấn đề 
khác. Phải chăng, đây là một đặc điểm khi nghiên cứu 
mỹ thuật cổ Việt Nam ? 


Và theo cách nghĩ đó, thì đồ gốm không phải chỉ 
là “chữ cái” để nghiên cứu lịch sử như các nhà khảo cổ, 
lịch sử vẫn nói, mà đồ gốm còn là một đối tượng cơ bản 
để ta nghiên cứu mỹ thuật cổ Việt Nam. 


Ngoài những vấn đề kỹ thuật có thể nghiên cứu 
trên đồ gốm, chúng ta cớ thể nghiên cứu trên nhiều vấn 
đề khác như : 


- Nền văn hóa dân tộc và đặc trưng thẩm mỹ dân 
tộc Việt Nam. 


- Mối quan hệ của gốm với các loại hình khác 
như nghệ thuật Điêu khắc, Hội họa. 


- Mối quan hệ và sự đóng góp của nghệ thuật 
gốm trong nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. 

- Mối quan hệ giữa nghệ thuật gốm và nghệ thuật 
đồ đồng. 


- Vấn đề tiếp thu vốn cổ và tiếp thu vốn nước 
ngoài qua các giai đoạn phát triển của đồ gốm ... 


Ngay trong nghệ thuật gốm, cũng đã có không ít 
những bài viết nghiên cứu về khía cạnh này hay khía 
cạnh khác của nó như các bài nghiên cứu của Nguyễn 
Văn Y, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Trần Khánh 
Chương, Nguyễn Bá Vân, Nguyễn Bích,.... đăng trên 
các Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật, Khảo cổ học, Mỹ 
thuật... 


Để góp phần nghiên cứu mỹ thuật cổ từ góc độ 
nghiên cứu đồ gốm, hôm nay tôi xin trình bày một 
chuyên đề nghiên cứu có tính chất khái quát về môn 


I3 


nghệ thuật này. Đó là vấn đề “Nghệ thuật gốm Việt 
Nam” hay còn gọi là : “Những vẻ đẹp của đồ gốm Việt 
Nam”. 


na 
k% 


Đồ gốm là một loại đồ dùng rất phổ biến và gân 
gũi trong đời sống của nhán dân ta. Ở mọi thời đại, ở 
mọi gia đình nó luôn luôn có mặt và phục vụ đắc lực 
cho cuộc sống, từ đồ để ăn, uống, chứa đựng, đến 
những sản phẩm phục vụ cho đời sống tình thần như 
tượng trang trí, lọ hoa, phù điêu, tranh gốm: phục vụ tín 
ngưỡng như lư hương, chân đèn... và cho cả những 
công trình kiến trúc của dân tộc như gạch chạm đắp 
nổi, gạch thủng, ngói ... Ngay bây giờ và cả sau này, dù 
có nhiều chất liệu khác thì vị trí của đồ gốm trong đời 
sống cũng không bị thay thế hoặc suy giảm. 

Đồ gốm không những là đồ dùng mà còn là 
những hiện vật ghỉ nhận cHộc sống, tt duy lĩnh cảm, 
năng khiếu thẩm mỹ cũng như sự phát triển kỹ thuật 
xản xuất và sự phát triển của xã hội. Ö những thời kỳ 
khác nhau, nghệ thuật đồ gốm đều mang những dấu ấn 
của. thời đại, tạo nên những đặc điểm nghệ thuật gốm 
riêng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. 


—— 14 


Theo các tài liệu của các nhà khảo cổ học thì 
gốm HHƯỚC ta xuất hiện cách đây gẩn mỘt van năm, 
nhưng phát triển mạnh vào cuối thời đại đồ đá mới, 
chuyển sang đồ đồng, với những đồ gốm đất nưng có 
hình dáng đẹp và hoa văn hình học đa dạng, phong phú. 


Thế ký XI, bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc, 
thì nghệ thuật gốm Việt Nam có những phát triển mới, 
vượt bậc, nốt tiếng HÌút các loại gốm xành xốp, xành 
trắng họa nâu, men ngọc, gốm chạm: đắp nổi thời Lý - 
Trần và san này là gốm hoa lam thời Lê - Mạc. Giản 
đây xự xuất hiện của đồ xứ và nghệ thuật đa dạng của 
nó đã làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật gốm 
Viết Nam. 


Có thể nói cho đến nay, gốm Việt Nam có đầy 
đủ các loại chất liệu bao gồm § loại cơ bản : l) #227 
nung, 2) Sành náu, 3) Sành vốp, 4) Sành trắng, Š) Đồ 
sứ. Cả năm loại này tuy chủ yếu đều được làm từ đất và 
qua lửa, nhưng với những loại đất khác nhau và lò nung 
khác nhau đã tạo nên những đặc trưng riêng biệt, điều 
này không phải ở gốm nước nào hiện nay cũng có đủ 
như vậy. 

Ngoài ý nghĩa thực dụng, đồ gốm còn được 
thưởng thức Hhw là một tác phẩm nghệ thuật hoàn 
chính. Nó có vị trí xứng đáng ở Bảo tàng mỹ thuật và 


mm 


các Bảo tàng khác, nhiều nhà nghiên cứu viết bài giới 
thiệu, ca ngợi đồ gốm và nêu lên những dẫn chứng cụ 
thể về sự ca ngợi đồ gốm nước ta của nhiều tác giả 
nước ngoài. Đặc biệt, để chào mừng đại hội lần thứ IV 
của Đảng, năm I976, Viện Bảo tàng Mỹ thuật đã tổ 
chức bày chuyên đề về nghệ thuật gốm Việt Nam, với 
hơn 500 hiện vật được sưu tâm trong toàn quốc mà 
phần lớn là những đồ gốm cổ và gốm dân gian qua các 
thời kỳ phát triển, sự triển khai bước đầu đó đã cho 
chúng ta những ấn tượng mạnh mẽ và tốt đẹp về gốm 
Việt Nam. 

Vấn đề đặt ra là nghệ thuật gốm Việt Nam có 
những đặc điểm gì tiêu biểu để có được sự đánh giá 
cao? Và chúng ta nên thưởng thức nghệ thuật gốm như 
thế nào? 

Như trên đã nói đồ gim là một từ chung nhát để 
gọi các loại sản phẩm được làm bằng đất và phải nững 
qua lửa mới có thể xử dụng được. Kỹ thuật gốm đất 
nung (tàquS), gốm sảnh nâu (grès), gốm sành vốp (đồ 
đàn, faience), gốm xènh trắng (Pocteries, sành cứng, 
bán sành sứ) và ¿3 xứ (Pótcelaine) tuy gọi chung là 
gôm nhưng không hoàn tòan giống nhau, đặc biệt là 
chất đất và nhiệt độ nung. Thực ra các tên gọi như trên 
hiện chưa thật thống nhất. Chẳng hạn như phần trên, 
những từ trong ngoặc đang là những tên gọi khác của 


>= 


nó. Tuy nhiên, để thưởng thức nghệ thuật gốm Việt 
Nam thì chúng ta không thể không phân biệt chúng 
một cách tương đối, bởi ngoài những cái chung thì 
những đặc điểm riêng về kỹ thuật sản xuất và chất liệu 
đất, lò nung không giống nhau đã tạo nên những nét 
riêng về nghệ thuật tạo dáng, trang trí, men của gốm 
này mà gốm khác không bắt chước được. 


Ta sẽ không thỏa mãn và thiên lệch, thất vọng 
nếu cứ lấy một số tiêu chuẩn nhất định nào đó để đánh 
giá vẻ đẹp của mọi loại gốm. Chính vì vậy việc phân 
chìa gốm ra 5 loại khác nhau sẽ giúp chúng ta hiểu 
đúng nghệ thuật gốm. Nhưng dù thế nào, trước hết 
chúng ta cũng phải đi vào những nét chung nhất, những 
nét tiêu biểu, bao trùm tất cả các loại đồ gốm Việt 
Nam. 

Phải nói ngay rằng gốm Việt Nam có nguồn gốc 
lâu đời, có truyền thống và phát triển tòan điện với 
nghệ thuật giản dị, mộc mạc, chắc khỏe rất đồng đều, 
mang đảm nót dân gian và tính dân tộc. Không những 
về mặt nghệ thuật từ hình dáng, trang trí mà ngay cả 
trong kỹ thuật sẵn xuất. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
nghệ thuật và kỹ thuật trên nhiều sản phẩm tạo nên 
những vẻ độc đáo, khó mà phân biệt do tác động của 
nghệ thuật hay kỹ thuật. Đặc điểm dân gian và dân tộc 
không những thấm sâu, bộc lộ rõ nét trên đồ gốm trong 


J7 


gia đình. trong kiến trúc mà ngay cả trong những đồ 
gốm cao cấp phục vụ cho tầng lớp trên và những đồ thờ 
cúng. 


Đồ gốm Việt Nam với đặc điểm cơ bản của đồ 
gốm Châu Á, mang tính nhào nặn nhuần nhuyễn đã tạo 
niên cái quý của chất liệu gốm mà nhiều loại sản phẩm 
thuộc chất liệu khác khó lòng bắt chước. 

Người thưởng thức vẻ đẹp của đồ gốm thường 
thú vị với những phát hiện độc đáo của sự kết hợp 
những YÊH tố của vẻ đẹp điêu khác với những yếu tố 
của về đẹp trong hội họa. Người làm gốm có một môi 
trường rộng lớn để có thể biểu hiện mọi tài năng của 
mình trong lĩnh vực nghệ thuật trang trí, hội họa, điêu 
khác. trong lĩnh vực xương đất, men, mẫu, lò nung để 
tạo nên những sản phẩm có nhiều ưu điểm của các yếu 
tố nói trên. 

Vẻ đẹp của đồ gốm Việt Nam thường được thể 
hiện trên 6đ yếu tố hình dáng sản phẩm, nội dung và 
phong cách trung trí hoa văn và men mẩu. Ở mỗi loại 
khác nhau, có thể mặt này được chú ý hơn mặt kia, để 
tạo nên những loại gốm có đặc điểm vẻ đẹp riêng như 
gốm đất nung, gốm hoa nâu, gốm men ngọc, gốm hoa 
lam ... 


Trong nghệ thuật gốm, thì hình dáng sản phẩm 
hết xức quan trọng, nó là cái cốt lối của xản phẩm, 
Chưa có nó thì chưa có sản phẩm. Nó là cơ sở để cho 
các hình thức trang trí, các thủ pháp nghệ thuật, xắc độ 
men hiện lên về đẹp địu dàng, sâu kín tác động. Hình 
đúng của gốm là xự kết hợp nét và khối trong điêu khác, 
khối gợi đường nét, kết hợp nhiều khối tạo ra hình 
đáng. Chính vì vậy ở rất nhiều sản phẩm chỉ với hình 
đáng chắc khỏe, hài hòa, cân đối cũng đã cho ta sự 
rung cảm, mến yêu. Đặc biệt với lối ựo hình trên bàn 
xoay và xự tác động trực tiếp của đôi bàn tay người thợ 
gốm - những nghệ sĩ tạo hình - điêu luyện thì từ cục đất 
đã trở thành một hình tượng nghệ thuật có sức sống, có 
hồn, mang tâm tư, tình cảm của con người. Sự phóng 
túng trên bàn vuốt đã tự nó gạt bỏ đi những gì cầu kỳ, 
rắc rối trên sản phẩm. 


Ở tất cả các loại gốm nước ta thường thấy sử 
dụng các hoa văn với HỘi dụng gân gũi CHỘC SỐNg, Con 
người và thiên nhiên Việt Nam, với lối thể hiện giản dị, 
chất lọc theo lối tả ý nhiều hơn là sự xao chép thiên 
nhiên, với phong cách bố cục thoáng, nêu bát chủ đề và 
tất ăn nhập với hình dáng sản phẩm. Đặc biệt là luôn 
giữ vững và phát triển đa dạng lối trang trí theo nhiều 
dải đồ án chạy quanh thân sản phẩm có truyền thống từ 
gốm đất nung. Nhìn vào trang trí đồ gốm qua từng thời 


19 


kỳ ta còn thấy nó có những nét riêng biệt khác nhau ăn 
nhịp với nền văn hóa chung của thời đại đó, ví như gốm 
đất nung họa tiết có phong cách gần gũi với họa tiết 
trên đồ đồng, gốm men ngọc, hoa lá gần gũi với hoa 
văn chạm trên đá thời Lý - Trần, gốm hoa lam hòa 
cùng phong cách cham gỗ đình làng rất phát triển sau 
này... 


Men trên đồ gốm Việt Nam phần lớn được làm 
từ khóang vật tự nhiên, màu sắc phát ra ngay từ bản 
thân các ô xít nằm sẵn trong đất đá và mầu sắc được 
điều khiển bằng nhiệt độ của lò nung. Nhiều loại gốm 
có men trong dày như gốm men ngọc mát mẻ, sâu 
thăm, phủ lên họa tiết chạm khác chìm làm cho chúng 
ấn hiện lung linh, xem không chán mắt, sờ lại mát tay 
mà gõ lên sản phẩm tiếng kêu thanh nhẹ tai. Nếu so với 
gốm Châu Âu thì gốm men màu lửa cao của ta có rất 
sớm, vì mãi đến thế kỷ XVII ở Pháp mới tìm được một 
số men màu lửa cao góp phần làm thay đổi bộ mặt men 
châu Âu với truyền thống gốm men pha thiếc trắng 
đục, tạo nên sản phẩm faience (loại men này trắng đục, 
không có độ sâu óng chuốt). 


Đặc biệt, men màu luôn luôn được xứ dụng hợp 
lý với màu xắc của hoa văn, gốm hoa nâu họa tiết nâu 


đậm đà trên nền men vàng ngà, còn gốm hoa lam lại có 


mầu men trắng xanh để cho họa tiết lam hòa vào khoe 
sắc. 

Cũng cần phải nói thêm rằng gốm Việt Nam có 
cái chung của gốm Đông Nam Á bao gồm cả Trung 
Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Thái Lan, Phi lip pin... Ta 
có thể tìm thấy sự tương đồng trong phong cách và hoa 
văn trang trí ở một số loại gốm, tuy nhiên nó không 
phải là sự giống nhau theo lối rập khuôn, mà nếu đem 
sơ sánh ta sẽ thấy sự khác nhau rất dễ thấy giữa đặc 
trưng tạo đáng, đến nội dung hoa văn, phong cách trang 
trí... Nói lên điều này để ta thấy rõ mối ảnh hưởng qua 
lại giữa các nước trong sản xuất nghệ thuật gốm, nhưng 
cũng không phải vì vậy mà cho rằng một số gốm đẹp 
của ta đều là gốm Tổng hay Minh, Thanh... 


Một số nét kể trên cũng chưa tạo nên được bức 
tranh sinh động và toàn cục về nghệ thuật gốm Việt 
Nam, bởi nó rất đa dạng và phong phú, vì vậy ở phần 
tiếp đây chúng tôi sẽ đi sâu vào một số nét riêng biệt 
của các loại gốm khác nhau tương đối tiêu biểu của 
gốm Việt Nam. Chúng tôi sẽ đi lần lượt theo thời gian, 
với sự xuất hiện sớm muộn của chúng. 


Trước hết hãy đi vào nghiên cứu nghệ thuật gốm 
đất nung. 


Đồ gốm đất nung là loại gốm ra đời đầu tiên 
trong họ hàng nhà gốm, nó có tuổi đời cao nhất và là 
cơ sở của các loại gốm khác phát triển. Ra đời cách 
đây gần một vạn năm, nhưng cho đến ngày nay nó vẫn 
là một loại sản phẩm phục vụ nhiều mặt của đời sống 
xã hội. Đồ gốm đất nung thường tạo ra các sản phẩm 
phục vụ việc đun nấu và chứa đựng. sau này nó phục vụ 
đắc lực cho các công trình kiến trúc nữa. 

Nguyên liệu chính để sản xuất gốm đất nung là 
đất sét thường có ở khắp nơi trong nước, cách thành 
hình và nung cũng đơn giản, nhiệt độ nung thấp 
(khoảng từ 6007 - 900 ®), 

Đồ gốm đất nung được sản xuất ở các cơ sở gắn 
liển với nông nghiệp, VÌ vậy nó mang trong mình phong 
cách dân gian : giản dị, mộc mạc nhưng gợi cảm về tạo 
dáng, hoa văn trang trí kỷ hà đơn giản, phóng khoáng 
nhưng khá đa dạng. 

Ngày nay một số đồ gốm đất nung sử dụng men 
mầu nhẹ lửa, bất chước cách trang trí trên gốm sành 
trắng ... tuy nhiên v đẹp truyền thống của đồ gốm đất 
nung không phải ở yếu tố men mẫu mà chính là ở hai 
yếu tố tạo dáng và trang trí hoa văn về nét chùm rất đa 
đụng. Có thể nói đặc trưng vẻ đẹp của đồ gốm đất nung 
là đặc trưng vẻ đẹp của điêu khác. 


22 


Tiêu biểu cho nghệ thuật gốm đất nung, phải kể 
đến gốm đất nung ở các di chỉ Phùng Nguyên, Đồng 
Đậu, Gò Mun, Việt Tiến ... ở trung du và đồng bằng 
Bắc Bộ, gốm đất nung Sa Huỳnh ở Nam Trung Bộ, 
hoặc ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Tuy kỹ 
thuật, chất liệu không bằng gốm đất nung ngày nay 
nhưng về mặt nghệ thuật tạo dáng và trang trí thì gốm 
đất nung chưa bao giờ đẹp bằng gốm của các thời kỳ 
đó. 

Về mặt tạo hình, gốm đất nung được vuốt bằng 
bàn xoay phóng túng, túy còn hơi thô nhường rất phong 
phú về hình dáng, đẹp và có hồn. Các sản phẩm phần 
lớn được tạo bằng /hể chính là phần lớn nhất, phần thân 
của sản phẩm và /h£ phụ gồm miệng và đế sản phẩm, 
rất ít dùng rhể phụ thêm đơn thuần trang trí, điểu đó 
càng chứng tỏ tạo dáng gốm đất nung bám sát yêu cầu 
thực dụng và từ thực dụng mà có được hình dáng đa 
dạng. Ngoài một số hình dáng cơ bản ảnh hưởng đến 
các loại gốm sau này và tồn tại đến ngày nay, ta còn 
thấy trước đây có những hình dáng rất độc đáo và hiếm 
thấy như nồi miệng loe, bình có quai xách, bình có hai 
Val... 


Về trang trí, gốm đất nung chủ yếu là xử dụng 
các hoa văn hình học, lấy nét chìm làm phương tiện thể 
hiện chính, Có thể nói hoa văn trang trí trên gốm đất 


5 


nung là một kho tàng hoa vấn hình học rất phong phú 
và đa dạng trong nghệ thuật trang trí của nước ta, bên 
cạnh kho tàng hoa văn hình học trên đồ đồng, trên thổ 
cẩm và y phục các dân tộc ít người. Tiêu biểu là các 
loại hoa văn hình vuông, tròn, hình thoi, sóng nước, 
chữ S, vòng tròn đồng tâm và cả những hoa văn gần với 
nan đan như nan thúng, nan chiếu ... 


Các hoa văn này được thể hiện lên sản phẩm 
bằng các phương pháp vẽ nét chìm, ấn, chải, đập... khi 
gốm còn ướt hoặc hơi khô và thường được thể hiện trực 
tiếp vào sản phảm theo trí nhớ và thói quen chứ không 
theo nét rập hoặc in nháp trước. Tuy nhiên, ở mỗi vùng, 
gốm đất nung thường được trang trí phổ biến một số 
loại hoa văn nhất định như ở Phùng Nguyên với các 
biến thể của hoa văn chữ S, ở Gò Mun là những chấm 
tròn kết hợp với các nét gạch ngắn, còn ở Đồng Đậu thì 
hoa văn sóng nước hay còn gọi là hoa văn khuông nhạc 
lại phát triển hết sức đa dạng... và điều đó tạo nên 
những hoa văn truyền thống, tiêu biểu cho mỗi cơ sở và 
làm cho máng hoa văn hình học càng thêm phong phú. 


Các trang trí thường được sắp xếp thành những 
đủi đồ dt hoa văn theo lốt nhắc lại các mô típ - nhắc 
lại đối đâu hoặc nhắc lại xen kế tạo nên nhịp điệu 
riêng của từng đồ án. Các đồ án này lại được trang trí 
trên thân sản phẩm thành một vòng tròn nối liền nhau. 


24 


Người tạ thường áp dụng lối trang trí trên một sản 
phẩm có nhiều dải đồ án với một đồ án chính và nhiều 
đồ án phụ nhỏ hơn, đăng đối nhau qua trục là đồ án 
chính, hay nói một cách khác thì trên và dưới đồ án 
chính đều có các đồ án phụ thường là giống nhau, 
thẳng hoặc kết hợp trang trí các đồ án ngang với các đồ 
án dọc theo chiều thẳng đứng của thân. Phương pháp 
bố cục trang trí này đã có ảnh hướng lớn đến bố cục 
trang trí trên đồ đồng và trên đồ gốm hơa nâu và hoa 
lam sau này. 

Với đặc điểm trang trí bằng nét về chìm, không 
CÓ mẫu, meH và VỀ trực tiếp lên sản phẩ CÒN HỚT nên 
hoa văn hình học trên đồ gốm đất nung sử dụng phối 
hợp khá thành thạo và thông nình các nét để tạo nên 
w£ xinh động và độ đậm nhạt cho dải đồ án. Việc sử 
dụng nét được nâng lên như một nghệ thuật điêu luyện 
với sự sử dụng nét to, nét nhỏ, nét ngắn, nét dài khác 
nhau, việc bố trí, sắp xếp nhiều hay ít nét trên một họa 
tiết, sự sắp xếp chiều khác nhau của các nét đó. /#iệu 
quả bắt xáng và cẩn sáng của nét chìm có chiều hướng 
khác nhau đã tạo nên độ đậm nhạt và x xinh động của 
các họa tiết trên dải đồ án. Mà ta biết rằng độ sáng, 
tới, đậm nhạt trên đồ án trang trí không sử dụng màu 
có tác (ụHg tương tự như các màu sắc trong các trang 


trí có mẫu vậy. Đây là một đặc điểm cơ bản của nghệ 
thuật trang trí trên đồ gốm đất nung. 


Thưởng thức nghệ thuật gốm đất nung là thưởng 
thức về đẹp của hình khối và đường nét của nghệ thuật 
điệu khắc, gân gũi với ngôn ngữ điêu khắc mang đặc 
điểm không xử dụng men mẫu. Nói một cách khác, vẻ 
đẹp của gốm đất nung chính là ở hình khối chắc khỏe, 
mộc mạc, thông qua sự rung cảm nghệ thuật của đôi 
bàn tay và óc thẩm mỹ của người thợ - người nghệ sĩ - 
đã trực tiếp sáng tạo ra nó, thông qua việc sử dụng các 
đồ án, hoa văn hình học phong phú, đặt đúng chỗ trên 
hình khối và sự biến hóa, bắt sáng của các họa tiết hình 
học đó. Chất xốp, chất thô mộc của sản phẩm đã là cái 
nền rất tốt cho lối trang trí nét chìm trực tiếp, ty hứng 
của người trang trí. Nhìn vào gốm đất nung cổ với 
những hoa văn hình học đa đạng và chính xác cho ta 
thêm khâm phục tư duy khoa học và tư duy thẩm mỹ 
của ông cha ta hàng nghìn năm trước. 

+ 


*%⁄% 


Bước phát triển cao hơn của gốm đất nung về 
mặt kỹ thuật là đổ gốm sành máu, chủ yếu được dùng 
cho các sản phẩm chứa đựng như chum, vại, ang, hũ ... 
phần lớn các sản phẩm này có kích thước rất lớn, có 
nước da phía ngoài nâu sẫm hơi bóng mặt và sau này 


26 


còn được tráng men đa lươn theo lối tạo mảng men. Về 
mặt hình dáng, gốm sành nâu thường ở dạng hình ống 
hoặc phình bụng, ít có chân đế riêng tao hình đơn giản 
nhưng vững chãi, khỏe. Trừ một số gốm sành nâu có 
trắng men và vẽ hoa trang trí nét chìm trên lớp men của 
những thế kỷ gần đây, còn phần lớn gốm sành nâu đều 
được trang trí đơn giản và hoa văn cũng không khác với 
gốm sành nâu trước đó; mặt khác, hoa văn khuông nhạc 
có vẻ được sử dụng phổ biến hơn. Có thể nói trang trí 
trên gốm sành nâu là sự kế thừa gốm đất nung chưa có 
sự thay đổi gì về phong cách mô típ và thủ pháp trang 
trí, mặc dù trên một số đồ gốm đất nung ở các thời Lê - 
Mạc - Nguyễn đã có nhiều sản phẩm được trang trí tỉ 
mỉ, đặc biệt là đ¿¡ thêm nhiều hoa văn đắp nổi. 


*~ 
+ + 


Sau đồ gốm đất nung và sành nâu, phải kể đến 
loại đồ gốm sành xốp có từ thời Bắc thuộc và rất phát 
triển ở thời Lý, Trần. Loại sản phẩm này khác với đồ 
gôm đất nung và sành nâu ở chỗ nó được sản xuất bằng 
đất sét trắng hoặc cao lanh trắng, được trắng men và 
nung ở nhiệt độ cao (1.200 - 1.250 °C). Đây là loại gốm 
mang trên mình đây đủ ba yếu tố : hình dáng, hoa văn 
trang trí và men, máu, những yếu tố tạo nên vẻ đẹp của 


.. = 


đồ gốm nói chung. Tiêu biểu cho gốm sành xốp là gốm 
hoa nâu và gốm chạm đắp nổi thời Lý - Trần. Nó có thê 
ra đời trước thế kỷ XI nhưng phải từ thế kỷ XI về sau, 
mới phát triển mạnh mẽ và đạt tới đỉnh cao nghệ thuật. 


Nếu ở gốm đất nung, phần lớn là các loạt đồ đun 
nấu, đồ đựng nhỏ thì ở gốm hoa „âu ta lại thấy phát 
triển nhiều loại đồ chứa đựng có kích thước lớn như 
thạp, liền, ấm, bát đĩa to... Hình dáng gốm hoa nâu bề 
thể, cân đối và vững chắc. Phần lớn thạp, liễn đều được 
tạo theo hình ống. Ấm, chén, bát đĩa hình đáng lại gần 
gũi với hình hoa quả trong thiên nhiên. Đặc điểm của 
hình dáng trên rất phù hợp với lối trang trí mảng to, nên 
thoáng trông vừa chắc khỏe, vừa đậm đà. 


Nói chung gốm Lý - Trần về hình dáng đã xử 
dụng khá hoàn chỉnh cả thể chính, thể phụ và thể phụ 
thêm. Thể chính được tạo bằng đường cong hoặc hơi 
cong liên tục, ít hoặc không bị gẫy khúc, thể phụ được 
sử dụng vừa phải làm tôn được thể chính, không lấn át 
thể chính và thể phụ thêm đã được sử dụng rộng rãi 
hơn, có khi chỉ xuất phát từ yêu cầu trang trí. 

Nếu trang trí trên gốm đất nung chủ yếu là hoa 
văn hình học, thì ở gốm hoa nâu đã có những bước 
chuyển biến mới cả về nội dung hoa văn và phương 
pháp thể hiện. Mhin chung gốm hoa nâu có đặc điểm 


238 


trang trí tự do, với những mảng họa tiết to, nền thoáng, 
họa tiết đơn giản, chất lọc, nội dung hoa văn gân gũi 
uới hiện thực cuộc xống, phần nào phản ánh được thiên 
nhiên, đất nước và con người Việt Nam đương thời. 


Hoa lá là để tài trang trí chú yếu trên các loại 
đồ gôm Lý - Trần. Trong đó gốm hoa nâu chiếm phần 
lớn. Ta thấy có hoa sen, hoa cúc, hoa thị, hoa chanh ... 
Ngoài ra còn các loại thủ như voi, hổ, các loại chữn; 
gà thước, các loại động vật đưới nước Hhư cá chép, cá 
mương, tôm... Tuy rất hiểm, nhưng hình ảnh con người 
cũng được tát tạo. 


Hoa văn trang trí thường gặp trên gốm hoa nâu là 
hoa sen, hoa cúc được cách điệu thành nhiều mẫu đẹp, 
độc đáo. Hoa lá được nối thành những đồ án dây mềm 
mại hoặc thành bế cục rời trong ô, điều này không thấy 
trong các đồ gốm trước nó. 

Hai người đấu võ trên thạp gốm hoa nâu khá độc 
đáo và sinh động, nó là một ô họa tiết trang trí trong số 
ba ô quanh thạp mà người ta cho rằng hai ô còn lại là 
hình ảnh người cưỡi voi và bắn cung. Con người được 
tạo thành mô típ trang trí khá nhuần nhuyễn. 


Những nội dung trang trí trên, là những hình ảnh 
que" thuộc, được tát tạo thành những họa tiết không 
cáu Hệ, sao Chéáp thiên nhiên, mà tất cả đều được nghệ 


Ác) 


< 


thuật hóa mạng tính trang trí cao, Hgười về đã bắt lấy 
cái thần của xự vật bằng những nét chư ví chọn lọc điển 
hình, sinh động và có hồn. 


Đặc biệt, mọi họa tiết trang trí dù là hoa lá, động 
uát, hay con người đều được nhìn theo hai góc độ 
nghiêng và từ trên xuống, nhưng chủ yếu là nhìn 
nghiêng - có thể nói hai góc độ này đã tạo điều kiện tốt 
nhất cho con mắt ước lượng sự vật và nêu rõ đặc điểm 
sự vật có tính trang trí đối xứng cao và cũng là điều 
kiện tốt để diễn tả sự vật bằng nét viên - Một đặc điểm 
khá cơ bản của lối tạo hình trên gốm hoa nâu. 


Nét tạo hình của hoa văn trang trí trên gốm hoa 
nâu thừa kế và nâng cao - có sáng tạo - trên đồ gốm đất 
nung khi ấp dụng cho một hình thức trang trí mới - kết 
hợp nét chìm với màu. Nét được sử dụng chủ yếu để 
xây dựng hình tượng. Hiếm có những do dự, gò gẫm 
hay chắp vá. Từ nét đầu đến nét cuối dù có biến dạng 
đến đâu thì vẫn trôi chảy một cách nhất quán và điều 
này góp phần vào cái tươi mát sinh động cho họa tiết. 
kiểu đáng lướt ý là nét trên hầu hết gốm hoa nâu thuộc 
loại nét “bè” một cạnh nốt rố, còn cạnh kia mờ dân vào 
thân xản phẩm, đó là một xáng tạo mới đối với việc sử 
dụng trang trí nét Chùm. 


Nếu như để tạo mảng đậm nhạt, sinh động, có 
“mầu” cho hoa văn trên gốm đất nung, người ta phải sử 
dụng linh họat các “mảng nét khác chiều”, thì ở gốm 
hoa nâu, mâu với đúng nghĩa của nó đã phát huy tác 
dụng của mình với hiệu quả cao nhất. Chỉ một màu nâu 
đơn sơ, ấm cúng với cách sử dụng độ dày mỏng, mảng 
to nhỏ, độ chảy nhòe, ... đã tạo cho gốm hoa nâu có vẻ 
đẹp độc đáo xứng đáng với tên gọi của nó. Màu nâu 
đậm đà của dân tộc, có mặt trên nhiều lãnh vực của 
cuộc sống đã tạo cho đồ gốm một vẻ đẹp mới, gần gũi 
gợi cảm xúc sâu xa về màu sắc, tình yêu quê hương đất 
nước của con người Việt Nam đương thời. 

Thưởng thức vẻ đẹp của đồ gốm hoa nâu là 
thưởng thức vẻ đẹp của hình khối mập mạp khỏe mạnh, 
mạch lạc, âa dạng của nghệ thuật điêu khác, kết hợp 
tới về đẹp của đường nót, màu sắc, bố cục hoa văn, với 
những máng hình đơn giản, nội dung hoa văn gân gũi 
cuộc sống, như những bức tranh dân gian đẹp của nghệ 
thuật hội họa truyền thống. Vẻ đẹp của sự kết hợp hài 
hòa giữa các thủ pháp nghệ thuật điêu khắc với nghệ 
thuật hội họa cũng như kỹ thuật men và mầu là vẻ đẹp 
tiêu biểu cho gốm sành xốp Việt Nam. 

sk 


31 


Cũng trong thời Lý - Trần còn có một loại gốm 
tiêu biểu khác là gốm men ngọc. Ngay tên gọi cũng đã 
nói lên vai trò của men trong sản phẩm - phần lớn gốm 
men ngọc là loại gốm nhỏ như bát, đĩa, liễn, ấm. Hoa 
văn trang trí thường là chạm chìm hoặc đắp nổi vừa, 
nhưng chủ yếu là chạm nét chìm hoặc chạm chìm để 
tạo họa tiết nổi. Toàn bộ sản phẩm đều được tráng men 
khá dày so với các loại men khác. Tuy men dày, nhưng 
đặc điểm của men là trong như ngọc nên đã tạo cho 
men một chiều sâu cần thiết để làm cho hoa văn chạm 
khác chìm ẩn hiện như hoa gấm. 


Điều đáng chú ý là độ đâm nhạt của hoa văn 
không phải do sự cán sáng tạo nên như trên gốm đất 
nụ, do mẫu tạo nén như trên gốm hoa nâu, mà là do 
độ chảy đồn men dày móng do nét chạm: khắc nông, 
xâu tạo nên. Đây là một đặc điểm khác của nghệ thuật 
trang trí gốm bằng men mẫu. 


Gốm men ngọc thường được ca ngợi như là một 
đặc sản của phương Đông. Vẻ đẹp cúa đồ gốm men 
ngọc là về đẹp của xự phối hợp giữa hoa văn chạm 
chìm tính tế phóng khóang được men phủ dày mỏng 
khác nhan - phụ thuộc độ nông sâu của nét - ẩn hiện 
lụng lình, có độ trong và màu xanh như ngọc sâu thẳm, 
te đẹp của nó mang tính chất quí phái. 


”"ĂÄ...~ 


Trước đây, người ta cho rằng gốm men ngọc là 
của Trung Quốc đưa sang, nhưng những cứ liệu khai 
quật của những nhà khảo cổ trong nửa đầu thế kỷ 20 
này ở Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội với những chồng 
bát đĩa men ngọc chảy dính vào nhau, đã bác bỏ ý kiến 
sai lầm đó và khẳng định ở Việt Nam đã có một thời kỳ 
sản xuất gốm men ngọc mà chủ yếu là dưới thời Lý - 
Trần. Sau này bí truyền bị mai một khi gốm hoa lam 
thịnh hành. Từ năm 1960 khoa gốm trường cao đẳng 
Mỹ thuật công nghiệp cũng đã sản xuất được gốm men 
ngọc mà công thức chủ yếu là sử dụng men đất. 


Từ thế kỷ XIV đồ gốm hoa nâu và men ngọc mất 
dần địa vị độc tôn, mà nhường lại vị trí của mình cho 
đồ gốm hoa lam với phong cách nghệ thuật mới, xuất 
phát từ nguyên liệu và kỹ thuật trang trí mới. Đồ gốm 
hoa lam đã nhanh chóng tiến đến đỉnh cao của mình ở 
thế kỷ XV - XVI, mà người ta hay nói đến hoa lam Lê - 
Mạc. 

Người ta gọi là gốm hoa lam vì các họa tiết trang 
trí trên sản phẩm được về bằng màu lam (từ ô xít cô 
ban) với lôi phóng bút và công bút rất linh họat - Với 
gốm hoa lam nghệ thuật gốm Việt Nam có thêm một vẻ 
đẹp mới đưa nghệ thuật gốm bước vào giai đoạn trang 
trí bằng lối vẽ gần với nghệ thuật hội họa, nói một cách 
khác nghệ thuật hội họa thông qua nét bút lông đã có 


Sk 


L 
điều kiện để phổ biến các kỹ thuật riêng của mình lên 
đồ gốm. 


Về chất liệu, gốm hoa lam phần lớn là loại gốm 
xốp hoặc sành trắng, có độ nung cao hơn và kỹ thuật 
hoàn nguyên tốt hơn nên xương đất có chớm chảy tuy 
không phải như đồ xứ và mẫu mìịch trắng ngà ánh xanh 
chứ không trắng ngà như trên gốm hoa nâu, và điều 
này làm cho hoa văn màu lam càng có cơ sở để khoe 


xóc. 


Đồ gốm hoa lam đã đóng góp cho nghệ thuật 
gốm Việt Nam một số loại sản phẩm mới, làm phong 
phú thêm loại hình sản phẩm, đặc biệt là sản xuất với 
số lượng lớn các sản phẩm thông dụng như bát nhỏ (bát 
cơm), bát to (bát canh), bát chiết yêu, be rượu, lọ hoa 
và những đồ thờ cúng như chân đèn, lư hương, con 
giống mà đồ gốm đất nung và đồ gốm hoa nâu ít chú ý 
đến. 

Đặc điểm tạo dáng của gốm hoa lam so với các 
loại gốm trước nó là sản phẩm có xu hướng vươn lên 
theo chiều cao. Nếu tính tỷ lệ giữa chiều cao của sản 
phẩm và chiều ngang rộng nhất - thường là ở thân - ta 
thấy rõ điều đó. 

Nếu ở gốm hoa nâu thể chính chiếm rất rõ và 
thường hình dáng có xu hướng hình ống (thạp, liễn ...) 


—— 34 


thì ở gốm hoa lam thể chính thường được tạo ra nhỏ bé 
hơn, thanh thoát hơn và đường cong cũng nhiều hơn để 
phù hợp với thể phụ là cổ và chân bị bóp nhỏ và kéo 
cao lên. Nhận xét này không chỉ phù hợp với các loại 
sản phẩm như chân đèn, bình rượu ... mà ngay cả trên 
bát, đĩa cũng thấy rất rõ : những bát, đĩa chân cao rất 
độc đáo mang phong cách riêng của loại gốm này. 


Nhìn nhận vẻ đẹp tạo hình của gốm hoa lam cần 
phân biệt thành hai loại khác nhau, có vẻ đẹp riêng phù 
hợp với vị trí sử dụng của nó. Đó là loại sản phẩm dùng 
trong gia đình có vẻ đẹp giản dị thanh thoát như bát 
đĩa, ấm, chén, bình rượu... và loại sẻn phẩm dùng 
trong việc thờ cúng như chân đèn, lư hương... với 
phong cách tạo hình phức tạp hơn, hình dáng thường bị 
chia cắt thành nhiều khối nhỏ và trang trí khá phức tạp, 
đôi khi làm phá thể trọn vẹn của hình dáng. Đây là vẻ 
đẹp tỉnh xảo, công phu phù hợp với lối trang trí dày đặc 
họa tiết, tôn vẻ linh thiêng cho sản phẩm nơi thờ cúng, 
phù hợp với lối tạo đáng con tiện trong các đình, chùa. 


Trang trí trên gốm hoa lam là bước phát triển 
mới trên cơ sở “tô nâu” trên gốm hoa nâu, được chấp 
cánh bởi cách viết và về phóng bút và công bút của chữ 
nho đương thời, ứqo nên lối trang trí vẽ hoa trên đồ 
gốm Việt Nam. — 


35 


Với cách vẽ phóng bút và công bút nét rất linh 
hoạt đã tạo cho gốm hoa lam một phong cách trang trí 
hoa văn bay bướm, sinh động hơn. Các họa tiết được 
thể hiện tả ý nhiều hơn là tả thực. 


Ngoài một số nội dung đề tài trang trí như trên 
gốm hoa nâu, men ngọc, một số đồ gốm hoa lam ta còn 
thấy khá phổ biến loại họa tiết mới như clñưm phượng, 
chim khách, rồng máy, kỳ lân, long ma. Điều khá thú vị 
là nếu ở gốm hoa nâu các loại chim thường thấy được 
diễn tả ở ứ thế đi, đứng, thì ở gốm hoa lam hoàn toàn 
khác hẳn. Tư thế bay là tư thế được gốm hoa lam chọn 
để điễn tả vẻ đẹp của các loài chữm - mà không chủ có 
chim bay, mây bay và cả đến hoa lá cũng điền tả gần 
như đang bay váy bởi thế mà có nhiều họa tiết vẽ hoa lá 
mà ta có thể nhìn ra như những đám mây bay. Điều 
chắc chắn là lối we phóng bút mới có đầy đủ khả năng 
điễn tả các hình tượng này. Đối với các loại hoa lá, đồ 
gốm hoa lam cũng cách điệu theo lối hoa dây, bố cục 
thành những đường diềm, phổ biến là hoa cúc, hoa sen. 
Phần bụng hoặc chân của sản phẩm thường được vẽ 
thủy ba hình xoắn ốc có dáng dấp tương tự như những 
cánh hoa sen đặt liền nhau. 


Cách vẽ nét để tạo hình họa tiết cũng rất phong 
phú. với những nét dài ngắn, to nhỏ, chấm, phẩy tùy 
theo ngòi bút lông khi được nhấn hay nâng, và cũng từ 


346 


đó mà cùng trên một nét bút độ đậm nhạt của mầu 
cũng khác nhau. tạo nên sự linh hoạt và sức sống cho 
họa tiết. 


Nhìn chung cách bố cực trang trí trong gốm hoa 
lam có tính chất dàn trải khắp sản phẩm theo những 
đường điểm, nhưng do cách sắp xếp và bố cục họa tiết 
khéo léo vừa độ nên vẫn nêu được chủ đề chính, tạo 
nên sự hài hòa của các họa tiết, ta không thấy bị rối. 


Nếu như trong một số trang trí trên những sản 
phẩm lớn còn bị hạn chế sự phóng khoáng thì trái lại, 
trên những sản phẩm thông dụng như bát đĩa, bình 
rượu, ấm ... các họa tiết được vẽ một cách thành thạo, 
không bị một công thức nào ràng buộc. Họa tiết như 
được thuộc lòng, đặt bút vẽ là chúng sắn sàng tuôn 
chảy vì vậy nét vẽ phóng khóang, gần như múa bút, họa 
tiết vẽ ra cô đọng về nét, nhưng lại khá chính xác về 
hình, có sức sống và bay bướm. Ngay cả những đồ thờ 
cúng thì nét vẽ và hình tượng vẫn phóng khoáng với 
nhân sinh quan lành mạnh, lạc quan, yêu đời, không bị 
nghệ thuật cung đình chi phối. 


Trên một số sản phẩm gốm hoa lam ta còn thấy 
kết hợp lối trang trí đắp nổi họa tiết rất tỉnh vi, thường 
là hình rồng, phượng, kỳ lân ... ảnh hưởng của loại gốm 
chạm nổi rất phát triển cùng thời. Loại gốm này hoàn 
toàn phục vụ việc thờ cúng với men nhiều màu theo lối 


37 


+ 3 


“tam sắc”, “ngũ sắc” như các mầu nâu, vàng úa, rêu 
xanh chảy nhòe mà cơ sở của nó cũng là sự đua đòi lối 
chạm gỗ cực thịnh cùng thời. 


Ở nhiều nước khác như Trung Quốc - gốm hoa 
lam thường được vẽ phong cảnh hay một bức tranh về 
một sự tích theo sử sách, ở gốm hoa lam của Việt Nam, 
lối trang trí này không được áp dụng. 


Tuy nhiên, ở những thế kỷ gần đây, gốm hoa lam 
có phần sa sút - có thể do chạy theo số lượng và một 
phần số tầng lớp trên ưa thích dùng đồ Tâầu. Rõ nét nhất 
là trong thời Nguyễn Gia Long và thời kỳ thực dân 
Pháp thống trị, vẻ bay bướm của họa tiết, mầu xanh 
dịu dàng của hoa lam được thay thế bằng những hoa lá 
cành tả thực, khô cứng, ít chất trang trí. Điều này để 
nói rằng, không phải tất cả các đồ gốm hoa lam hiện có 
đều đẹp. 

Nói tóm lại, thưởng thức vẻ đẹp của gốm hoa lam 
là thưởng thức vẻ đẹp của gốm sành trắng với lối trang 
trí vẽ hoa trực tiếp bằng bút lông. Thưởng thức cái đẹp 
của những bức “phác thảo” tài nghệ, cái đẹp của sự cân 
đối, phóng khóang nhưng chân chất và đầy sức sống. 
Nó không thu hút người xem bằng những đường nét chỉ 
tiết hay bằng những hình vẽ gò ðẫm, tả thực, mà nó lôi 
cuốn bởi bút pháp tả ý, bay bướm với màu lam dịu 
dàng ẩn dưới lớp men trắng ngả xanh, bóng - Nhiều sản 

— 38 


phẩm cho ta cảm giác của một “bức tranh” về xa hay 
mực nho trên giấy bản, và điều này giúp ta nghiên cứu 
thêm về hội họa đương thời. 

Một vẻ đẹp khác của đề gốm Việt Nam đó là đồ 
sứ, một bước phát triển cao hơn về kỹ thuật sản xuất và 
những tiến bộ mới về phương pháp trang trí trên sản 
phẩm. 

Sảm phẩm xứ có đặc điểm cơ bản là trắng, trong, 
móng, nhẹ, họa tiết trang trí nhiều màu - không thua 
kém bất cứ màu nào đã dùng trong hội họa. 


Cho đến nay người ta chưa xác định chính xác đồ 
sứ của ta có từ bao giờ, bởi nếu chỉ tính đến độ chảy 
của xương đất thì nhiều đồ sành trắng của ta đã ở dạng 
“bán sành sứ” hoặc một số đồ sứ mang họa tiết trang trí 
của ta nhưng còn nghi ngờ về xuất xứ của nó ... 


Tuy nhiên nếu nhìn vào một số đặc điểm cơ bản 
của đồ sứ, như chất liệu, phương pháp thành hình, 
phương pháp nung, phương pháp trang trí trên men sứ 
đã nung ... thì tôi cho rằng đồ sứ ở Việt Nam chỉ mới ra 
đời khoảng 20 năm trở lại đây từ ngày có nhà máy sứ 
Hải Dương (1960). 


Như vậy đồ sứ cổ ta chưa có, nhưng cũng cần 
nêu một vài đặc điểm vẻ đẹp để ta so sánh với các gốm 
cổ khác. 


39 


Về tạo đáng đồ sứ thưởng có đặc điểm là mảnh 
để, thanh thoát, trau chuốt để phù hợp chất liệu mỏng, 
nhẹ và trắng trong. Đặc biệt là sự hoàn thiện về bộ và 
đồng bộ cho sản phẩm khi có nưục đích chưng là phục 
UW đu hOẶC MỐNg ... 


Về trang trí, là sự phát triển mới của kỹ thuật 
dựa trên những phát nữĩHh quan trọng VỀ kỹ thuật hóa 
chất và làm mẫu. Ngoài các thủ pháp mà các loại gốm 
kể trên đã sử dụng, đồ sứ còn áp dụng các thủ pháp 
khác như dán hoa (decane), phun hoa, in hoa, đổ mầu 
dưới men hoặc trên men. Đặc biệt trang trí trên đồ sứ 
cho ta điều kiện xứ dụng không thua kém gì các thủ 
pháp của hội họa. 


Cả hình dáng, trang trí và men trên đồ sứ toát lên 
vẻ đẹp trí tuệ, khoa học, vẻ đẹp của một sản phẩm mỹ 
thuật công nghiệp với lối sản xuất hiện đại, cơ khí hóa, 
đồng loạt. 


Những phân tích trên đây, nhằm đi vào những 
đặc điểm chính của nghệ thuật gốm Việt Nam, mà chủ 
yếu là gốm dân dụng. Qua đó ta thấy được sự đa dạng 
trong lĩnh vực nghệ thuật gốm với nhiều chất liệu và 
thủ pháp tạo hình, trang trí khác nhau, tạo nên những 
vẻ đẹp riêng biệt - s£ không có một công thức chung, 
duy nhất cho mọi về đẹp của đồ gốm Việt Nam, bởi tá 


_— 40 


biết rằng, trong nghệ thuật kể cả nghệ thuật tạo hình 
thì chất liệu, thủ pháp nghệ thuật khác nhau thì không 
thể có chung một hiệu quả thẩm mỹ. Qua đó cũng 
chứng minh thêm những đặc điểm chung của gốm Việt 
Nam mà tôi đã nêu ra ở phần đầu bài. 


Tuy nhiên những phân tích trên chỉ mới đi vào 
nghệ thuật gốm gia dụng vì nó có số lượng lớn và gần 
gũi mọi người, nhưng nó cũng không thể đại diện cho 
vẻ đẹp của các loại gốm mỹ thuật, gốm kiến trúc, tượng 
gốm rất phong phú trên đất nước ta. Vấn đề này, tôi xin 
được trình bày trong một chuyên đề khác mới đầy đủ 
và thỏa mãn được./. 


4I 


Những yếu tố 
†qgo nên vẻ đẹp của 


đồ gốm gio dụng thời Lý 


Thời Lý (thế ky XI - XH) đã góp vào gia tài nghệ 
thuật cổ Việt Nam một số tác phẩm điêu khắc hoành 
tráng trên đá, dấu vết của những công trình kiến trúc 
nguy nga, nhiều đồ gốm quí, đẹp, chứng tích sinh động 
của truyền thống mỹ nghệ lâu đời trên đất nước ta. 


Gốm Lý có nhiều loại. Bên cạnh đồ gốm tạm gọi 
là “cung đình”, mà dáng - màu khá lộng lẫy, ắt hẳn phù 
hợp với nội thất của những công trình kiến trúc to lớn, 
còn có những tượng gốm xinh xắn mang đậm nét dân 
gian, và nhất là những đồ gốm dùng trong gia đình, đồ 
gốm phục vụ đời sống hằng ngày : thạp, liễn, ấm, bát, 
đĩa, chậu ... Đến tận ngày nay, những đồ gốm thuộc 


— 42 


loại thứ ba này còn khá nhiều, một phần đã được lưu 
giữ ở bảo tàng, một phần tản mát trong nhân dân, phần 
lớn chắc hẳn còn bên dưới mặt đất. Mặc dâu chỉ là đồ 
gốm gia dụng, chúng vẫn biểu hiện được óc sáng tạo 
độc đáo về hình dáng cũng như trang trí của những 
nghệ nhân tài ba sống cách đây gần mười thế kỷ. Có 
thể nói rằng những sản phẩm đó, cho đến nay, còn giữ 
được hơi ấm, còn phảng phất chút ít tâm hồn của những 
bậc thầy đã sáng tạo ra chúng. 


Nói chung những người làm công tác mỹ thuật 
đều yêu thích và khâm phục gốm Lý. Có người còn gọi 
thế kỷ XI là thế kỷ đồ gốm. 

Vậy những yếu tố nào đã tạo nên vẻ đẹp của đồ 
gốm thời Lý? 


Đó là vấn đề cần được phân tích, để rút ra những 
bài học kinh nghiệm bổ ích cho những người tạo gốm 
ngày nay. Để thử giải đáp phần nào câu hỏi trên, bài 
viết này sẽ không đề cập đến mọi loại đồ gốm thời Lý, 
mà chỉ đi vào một loại thôi : đồ gốm dùng trong gia 
đình. 

Đô gốm Lý đáp ứng được một cách khá đây đủ 
hai yêu cầu thực dụng và khoa học. Hơn thế nữa phần 
lớn đồ gốm Lý còn cho chúng ta thưởng thức vẻ đẹp 
của chúng với tư cách là những tác phẩm nghệ thuật 


43 


hoàn chỉnh. Đồ gốm Lý là sản phẩm của hình khối điêu 
khắc, của đường nét, bố cục và màu sắc trong hội họa. 


Vẻ đẹp của đồ gốm Lý được tạo nên bởi ba yếu 
tổ cơ bản : 


!. Hình dáng sản phẩm, 
2. Hoa văn trang trí, 
3. Men màu. 


Trong một sản phẩm nhất định, mỗi một yếu tố 
kể trên phát huy được điểm mạnh của nó, đồng thời vẫn 
không mâu thuẫn với các yếu tố kia. Nói một cách 
khác, ba yếu tố ấy độc lập với nhau một cách tương 
đối, nhưng lại gắn bó với nhau một cách hữu cơ trong 
một tổng thể, trong một sản phẩm hoàn chỉnh. 


Hình dáng sản phẩm 


Đồ gốm Lý phong phú về hình đáng, và điều đó 
biểu hiện được một mặt tài năng sáng tạo của người thợ 
gốm đương thời. Tuy nhiên, dù phong phú đến mấy, 
hình đáng gốm Lý vẫn thống nhất ở chỗ vu chắc, đơn 
giản, đượm về mộc mạc. Chính những đặc điểm ấy đã 
khiến cho hình dáng gốm vừa phù hợp với chất gốm 
của thời Lý, vừa phù hợp với phong cách trang trí của 
thời Lý : phù hợp với các chất gốm đàn và sành xốp của 
thời Lý, với xương đất dày và nặng; phù hợp với lối 


— 44 


trang trí đương thời, với mảng fo, nền thoáng, trông vừa 
khỏe, vừa đậm đà. 


Cái thống nhất của hình dáng gốm Lý bắt nguồn 
từ kết cấu hình học. Tạo dáng cho gốm, người nghệ 
nhân thời ấy đã kết hợp chặt chẽ giá trị thẩm mỹ với giá 
trị sử dụng của sản phẩm : các loại gốm, tùy theo công 
dụng, có những hình dáng khác nhau. Nhưng, có khác 
nhau đến mấy, những hình dáng của gốm Lý, tựu trung, 
vẫn có thể được quy về một số hình thể cơ bản : hình 
vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác. Trong 
từng trường hợp, mỗi hình thể cơ bản được biến hóa, 
thêm bớt, để trở thành hình dáng cụ thể của một sản 
phẩm cụ thể. Chính vì thế mà chúng ta chưa hề gặp hai 
hiện vật gốm của thời Lý hoàn toàn giống nhau. Có thể 
nói rằng mỗi đồ gốm ấy là một bông hoa đẹp trong một 
vườn hoa muôn màu muôn vẻ. Thống nhất mà vẫn 
phong phú. Phong phú trong thống nhất. 


Hãy xét đến hình dáng của gốm Lý trong từng 
hiện vật một. Ö mỗi sản phẩm, hình dáng được cấu tạo 
cán đối, có sự thống nhất và biến hóa, có sức biểu hiện 
và tính trang tí. Các bộ phận chính và phụ được phân 
biệt rố ràng, nhưng đều vuất phát từ thể trọn ven. 

Thể chính là phần lớn nhất, và thường xuyên là 
bộ phận có dung lượng lớn: thân thạp, thân liễn, thân 


45 — 


. Thể chính này thường được tạo bằng những 
đường cong liên tực, ít hoặc không bị gấy khúc. So với 
thể chính, thể phụ tương đối nhỏ hơn, thường là phần 
vai, miệng hoặc chân của sản phẩm. Ngoài ra, còn có 
thể phụ thêm, thường bất nguồn từ công dụng : quai, 
vòi ấm, tai thạp. Thể phụ thêm có khi chỉ là một bộ 
phận trang trí đơn thuần. Mỗi sản phẩm thường có cả 
ba phần trên, vấn đề là kết hợp làm sao cho các thể 
chính - phụ không bị phân giới cứng đờ, mà trát lại, hài 
hòa, nhất trí với nhau về đường nét. 


Nhìn vào bất cứ hiện vật gốm nào của thời Lý, 
chúng ta còn thấy nó toát ra cái thế ổn định, vững vàng. 
Được vậy, chính là vì người thợ gốm đã giải quyết được 
tốt íÿ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của sản phẩm, 
quan hệ giấa bộ phận niềệng và đáy. Tạo ra được hình 
dáng phong phú, mà vẫn thỏa mãn những quy tắc cơ 
bản để đạt đến cái đẹp chân chất : có thể nói rằng đây 
là đặc điểm của hình dáng gốm Lý. Điều này có lý do : 
đồ gốm thời Lý đã biết fiếp thu, thừa kế có súng tạo 
uốn đất nung cổ truyền. Tiên đất nước ta, đồ đất nung 
vốn có một lịch sử lâu đời, một lịch sử ngược nguồn 
đến tận những thời “tiền sử”, mà nhiều nhà khảo cổ 
hiện muốn quy vào “thời đại các vua Hùng”. Những 
cuộc khai quật khảo cổ tiến hành gần đây đã đưa lên 
mặt đất một số đồ gốm và vô số mảnh gốm viễn cổ ấy. 


46 


Căn cứ vào kết quả phục chế, ta thấy rằng đồ đất nung 
tiền sử ở ta có đường nét chắc - khỏe, nhưng còn f2, và 
Chưa có hình dáng thực dứt khoái. Tình hình khảo sát 
cho đến hôm nay chưa cho phép ta dựng lên những mốc 
lớn về sự phát triển của gốm bản địa qua một nghìn 
năm Bắc thuộc. Nhưng nếu tạm thời chỉ dựa vào việc so 
sánh hình thể, thì ít nhất chúng ta cũng có thể giả thiết 
một cách hợp lý rằng nghệ nhân thời Lý vẫn giữ được 
truyền thống chắc - khỏe của đường nét gốm tiền sử. 
Không, không chỉ “giữ được”, mà còn kết hợp với kinh 
nghiệm mới để tạo nên loại gốm đàn có hình dáng đ⁄ 
khoát, mập mạp, nhưng không thô nặng. Một số mình 
họa kèm theo bài có thể gợi cho ta thấy một phần sự 
chuyển biến hình dáng đó. 

Từ xưa đến nay, hình dáng có sẵn trong thiên 
nhiên luôn luôn là bài học vô tận về hình khối cho nghệ 
sĩ thuộc mọi thời. Cũng vậy, nghệ nhân tạo dáng gốm 
thời Lý đã biết học tập thiên nhiên, đặc biệt là đã quan 
tâm đên hình dáng hoa quả. Điều lý thú, điều đáng nêu 
lên ở đây, như một bài học lớn, truyền đến tay ta qua 
trên dưới mười thế ký, là người thợ gốm thời Lý đã 
không sao chép thiên nhiên một cách máy móc, mà trái 
lại, biết khai thác, khái quát, rút tỉa những tính hoa về 
khốt, về nét, để tạo ra những hình dáng gốm đẹp, gẩn 
gũi cuộc xông. Có những chiếc ấm nhắc nhở ta đến 


4T — — 


hình dáng quả hồng, quả na. Một số lại có dáng thon, 
cao, như quả dưa bở, quả du đủ. Lại có những chiếc ấm 
dáng bẹt, khía thành múi chắc, khỏe, tựa quả bí ngô. 
Đặc biệt, hành tượng hoa sen được khai thác triệt để, 
gợi nhiều dáng đẹp : cái liễn, ở phần thân của nó, 
phỏng hình bông sen nở; chiếc bát men ngọc loe miệng 
là gương sen, nom nhã mà khỏe. 


Để tạo được nhiều hình dáng, nghệ nhân thời Lý 
còn biết tiếp thu một cách sáng tạo ñnh dáng các loại 
xẩn phẩm làm bằng chất liệu khác, trên những đồ vật 
có sắn, kể cả những hiện vật ra đời từ những thời trước 
(đồ đồng, đồ mây tre...) để tạo ra những dáng gốm 
đẹp, không gượng ép chút nào. Một ví dụ là những nét 
tương đồng về hình dáng, và cả trang trí nữa, giữa chiếc 
thạp gốm cỡ lớn có hình người đấu võ và chiếc thạp 
đồng Đào Thịnh của thời sơ sử. Ngay cả một số chỉ tiết 
có liên quan đến hình dáng cũng nói lên quan hệ gần 
gũi giữa hai hiện vật : những đường chỉ nổi chạy vòng 
quanh phần trên và phần dưới chân cả hai thạp, những 
hoa mai bốn cánh nằm cách quãng một cách đều đặn 
giữa hai đường chỉ nổi, những chiếc quai đôi rất bé ở 
gần miệng cả hai thạp. Kể ra, không phải chờ đến thời 
Lý, đồ gốm mới bắt chước hình dáng và trang trí của đồ 
đồng, mà, ngay từ thời sơ sử, đồ đồng và đồ gốm đã 
ảnh hưởng lẫn nhau. 


48 


Những yếu tố tạo hình kể trên đã góp phần tạo 
cho gốm Lý những hình dáng phong phú. Tuy nhiên, 
người thợ gốm thời Lý không hoàn toàn bị ràng buộc 
bởi một mẫu mực nào. Trong từng trường hợp cụ thể, 
họ tự do gạt bỏ những chi tiết làm cho hình khối xấu ởi, 
mặc dầu các chỉ tiết ấy vốn nằm sẵn trong những hiện 
vật cổ mà nghệ nhân hằng tham khảo. Họ vứng ?qo theo 
cảm hứng. Điều này rất đáng được lưu ý : mỗi người 
nặn gốm của mọi thời đều có thể dựa trên kinh nghiệm 
cá nhân mà chấp nhận rằng, muốn cho hình dáng của 
sản phẩm có sức sống, có hồn, thì không thể nào xem 
nhẹ cái vưốt phóng túng của đôi bàn tay lành nghề trên 
bàn xoay. 


Qua những phân tích trên, ta thấy rõ rằng hình 
dáng gốm thời Lý có vẻ đẹp của hình dáng gốm đàn 
(sành xốp), với đặc điểm chắc, khỏe, bề thế, phù hợp 
với loại xương đất dày và thô. Nó kết tỉnh sự cố gắng 
học tập và sáng tạo không ngừng của người thợ gốm 
thời Lý. Nó cũng là một đỉnh cao của nghệ thuật tạo 
đáng đồ gốm ở nước ta. 


Trang trí 


Đồ gốm thời Lý không chỉ đẹp về hình dáng đơn 
thuần. Nó còn kết hợp một cách nhuân nhuyễn hình 
đáng với hoa văn. Song song với dáng gốm chắc, khỏe, 


49 —- 


bề thế, là lối ang rrí rất tự do, phóng khoáng, với 
những mảng !o trên nền thoáng, họa tiết chất lọc, đơn 
giản. 

Nói đến trang trí, chúng ta nghĩ ngay đến vấn đề 
: nội dung của hoa văn; hình thức của hoa văn, tức bố 
cục của nó, cách xử lý mảng, hình, nét, màu sắc. Trên 
đồ đất nung trước thời Lý, phần lớn hoa văn là hoa văn 
hình học : răng lược, ô vuông, nan thúng, nan chiếu, tổ 
ong, hình trám lồng, đường chỉ chìm, đường chỉ nổi, 
các loại hoa văn xoắn ốc, làn sóng...., bằng phương 
pháp tạo hoa văn đã khá phong phú : chải, rạch, đập, ¡n, 
ấn, ghép ... Trong một vài trường hợp, hoa văn đã phô 
hình hoa - lá hết sức giản đơn. Nhưng đến thời Lý thì 
nội dung hoa văn lại hết sức phong phú, đông thời gần 
gũi với hiện thực, phần não đã phản ánh được thiên 
nhiên, đất nước và con người Việt Nam đương thời. 


Hoa - lá là đề tài trang trí chủ yếu trên đồ gốm 
thời Lý : hoa sen, hoa súng, hoa thị, hoa chanh. Ngoài 
ra, còn có các luài thú bốn chân, như voi, hổ; cá 
mương, tôm; các loài chim, như cò, công, chim khách 
..- Fuy hiếm hoi hơn, con người cũng được tái tạo một 
cách rất sinh động. 


Hình tượng ta bắt gặp nhiều nhất là hình tượng 
hoa sen và lá sen. Hoa sen được cách điệu thành rất 


——509 


nhiều mẫu đẹp và riêng biệt. Người thợ gốm đã uốn 
cuống sen vốn thô cứng thành mềm mại, bắt cuống sen 
ăn nhịp với đường cong trong lòng chiếc bát, hoặc 
chiếc đĩa. Họ còn tách một mình cánh sen ra, tạo thành 
hình trang trí in nổi ôm lấy mặt ngoài. Đồ án hoa sen 
còn được nhân lên, được nối lại, đóa này với đóa kia, để 
trở thành loại hoa dây trước đây còn hiếm thấy trong 
nghệ thuật trang trí. 


Các con cb, nhất là cò và thước, được khái 
quát hóa về hình dáng để nói lên tính cách của từng 
loài. Điển hình là năm con chim đuôi dài nối chân nhau 
trên một chiếc thạp, với những dáng khác nhau, con mổ 
xuống đất, con ngẩng đầu bước đi, con đang ngậm cá. 
Những hình ảnh con cò lặn lội, con công, con thước 
nhảy lanh chanh sao mà gần gũi với hình ảnh trong ca 
dao! 


Ở một chiếc thạp cỡ lớn (70 x 53 cm), ngoài 
phương pháp trang trí khác chìm và tô nâu ra, đáng chú 
ý là phần thân thạp chia làm ba ô lớn giới hạn bởi 
những chấm đọc. Một ô chứa hình hai người cầm khiên 
- giáo đang luyện tập. Cả hai đều đánh trần, đóng khố, 
đầu quấn khăn, bắp thịt phồng to, gân guốc, trên đùi và 
khiên có khác hình rồng - rắn rất họat. Đường nét được 
cách điệu. Hình người rất chỉnh. Trong một ô khác (đã 
mất một mảnh), đồ án hoàn chỉnh có thể là hình người 


SẴ) 


cưỡi voi và cầm khiên - giáo. Trong ô thứ ba, một 
người xoạc chân đang bắn cung (?). Đây, theo tôi, là 
một tác phẩm gốm tiêu biểu của thời Lý, và là một mẫu 
mực đáng cho chúng ta nghiên cứu, học tập về cách 
đưa đề tài con người và cuộc sống sản xuất - chiến đấu 
vào tác phẩm. 

Mọi đồ án trang trí, dù là hoa - lá, động vật, hay 
con người, đều được nhìn theo hai góc độ : nhìn 
nghiêng và nhìn từ trên xuống, nhưng chủ yếu là nhìn 
nghiêng. Có thể nói rằng hai góc độ này tạo điều kiện 
tốt nhất cho con mắt ước lượng sự vật và nhận rố đặc 
điểm của sự vật. 


Tất cả những nội dung kể trên đều là những hình 
ảnh quen thuộc, hằng ngày đập vào mắt người thợ gốm. 
Chắc hẳn chúng gắn bó với nghệ nhân, đã ăn sâu vào 
tiềm thức của nghệ nhân, đến mức mà, khi ngồi trước 
hiện vật phải trang trí, người thợ gốm không câu nệ đến 
mức phải ra sức sao chép thiên nhiên, sao chép một 
hình mẫu có sắn. Tất cả, trái lại, đều được nghệ thuật 
hóa, được tái tạo bằng những nét điển hình. Nghệ nhân 
bắt lấy cái thân của sự vật bằng những nét chọn lọc và 
hết sức tiết kiệm. Ta vẫn thấy bóng hình của hoa - lá, 
chim - thú thật, nhưng đấy lại là những họa tiết trang trí 
rất chỉnh, rất nhuần nhuyễn, có khả năng nâng trạng 
thái tự nhiên của hình thức lên trạng thái nghệ thuật, 


—5. 


bằng cái nhìn phóng túng và bàn tay tự tin của nghệ 
nhân. Cũng chính vì thế mà những hoa văn trên gốm 
Lý, dù cùng tuân thủ một mẫu chung, vẫn không hoàn 
toàn lặp lại nhau, vẫn là những hoa văn độc đđo, cô 
đọng mà sinh động. 


Về mặt hình thức và phương pháp trang trí, người 
thợ gốm thời Lý đã tận dụng được những khả năng ưu 
việt của đồ gốm nói chung. Họ đã sử dụng được hình 
khối của điêu khắc, kết hợp với đường nét, màu sắc 
trong hội họa, đã biết khai thác những thủ pháp của 
điêu khắc, kết hợp với những thủ pháp của hội họa một 
cách nhuần nhuyễn. Từ đắp nổi, trổ thủng, khắc chìm, 
vẽ lên nét khắc chìm, lên nét đấp nổi, nặn ra những 
dáng - khối mạch lạc của ngôn ngữ điêu khắc, cho đến 
phác họa những đường - nét uyển chuyển, có nhịp điệu, 
những mảng - hình đơn giản, những bố cục nói rõ chủ 
đề, vẽ nét, chấm, tô từng mảng màu, vận dụng màu sắc, 
ánh sáng, tả khối, tả đậm nhạt của ngôn ngữ hội họa, 
tất cả những thủ pháp ấy của nghệ thuật tạo hình đều 
hòa quyện vào nhau. 

Nếu như, trước kia, muốn thể hiện hoa văn, 
người ta dùng dụng cụ để ấn, để đập, hoặc dùng vật 
cứng để chải, để vạch, thì, đến thời Lý, người thợ gốm 
đã sử dụng những dụng cụ do họ tự tạo lấy để vẽ những 
nét chìm lên gốm còn ướt, ;éw hậu mới tô men nâu, 


- Nương 


hoặc tô men nâu trước rồi vẽ, để tạo ra nét trăng trên 
nên nâu. Cách trang trí này, thoạt tiên, xuất phát từ lối 
vẽ nét chìm trên gốm đất nung, trên gốm men ngọc. 
Nhưng rồi, trên cơ sở ấy, nghệ thuật vẽ nét chìm và tô 
men nâu, từ chỗ vụng về, mò mẫm, cứ thế mà điêu 
luyện dần. Lối trang trí bằng cách vẽ nét chìm, kết hợp 
với tô men nâu. thường là thạp. liễn, chậu, và một ít ấm 
- chén. Các nét vẽ chìm chỗ nông, chế sâu, chỗ để lửng, 
thật là phóng túng. Mảng tô nâu không, lệ thuộc vào nét 
khác. đã thế lại không đều về độ dày của lớp men. cho 
nền, qua lò nung, màu có chô đậm, chỗ nhạt, chỗ chảy 
nhòe. chỗ mờ, chỗ bóng, do đó mà sinh động vì bao 
gồm nhiều sắc độ, khiến họa tiết lung linh. 


Trang trí trên đồ gốm hoa nâu thường làm cho 
chúng ta liên tưởng đến tranh dân gian về nhiều mặt, từ 
bô cục. chủ đề được thể hiện, phương pháp xây dựng 
hình tượng, cho đến cách phân mảng trong bố cục, và 
nhất là cách sứ dụng nét. 

Về bố cục, đây là lối bố cục /hoáøwg. nhưng tập 
trung để nêu bật chủ để. Hình được quy vào những 
máng lớn, có chính, có phụ, có to, có nhỏ rõ ràng, 
Máng và đường nét được đơn gián hóa đến cao độ : 
người vẽ không tham lam chi tiết rườm rà, khiến toàn 
bộ trang trí trên một hiện vật gốm không thừa, khó lòng 
thêm bớt được gì. 


54 


Đồ gốm, tất nhiên, là khối tròn. Hình vẽ trên 
khối tròn có những hình thức và phải tuân thủ những 
điều kiện khác với trên mặt phẳng của tranh dân gian. 

Đặc biệt, đồ gốm hoa nâu thường iấy nét để vây 
dựng hình tượng. Các nét ở đây được khắc chìm vào 
trong xương đất, loại nét khỏe, mộc mạc, gần gũi với 
phong cách của nét trong tranh dân gian làng Hồ : 
những nét đơn viên những mảng màu lại để tạo nên 
hình dáng và tính cách của sự vật. Một điều tất yếu 
nhưng cũng cần được nêu lên : về chất, hình vẽ trên 
gốm Lý không mạng đấu ấn của mộc bản. Để có hình 
vẽ ấy, cha ông chúng ta chấc hẳn đã thừa kế và vận 
dụng một cách sáng tạo các nét chìm trên khuôn đất 
đúc đồng, các nét đơn ghi nhận cuộc sống phong phú 
của thời sơ sử trên thạp và trống đồng. Thừa kế, tất 
nhiên thông qua cảm xúc, trí tưởng tượng, ước mơ và lý 
tưởng thẩm mỹ của thời đại mình. Phải chăng nó đã 
phát triển và tồn tại cùng với tranh dân gian làng Hồ? 
Chúng tôi muốn nêu câu hỏi để góp phần suy nghĩ vào 
một vấn đề hiện đang được giới nghiên cứu quan tâm : 
xuất xứ và thời gian xuất hiện của tranh làng Hồ. 

Những nét vẽ chim công trên liễn gốm cho ta 
thấy những gì ? Đấy là những nét dài, liên tục, kéo suốt 
từ lưng qua đuôi, về tới bụng. Nét cong lượn từ đầu 
xuống cổ, xuống tới chân. Những nét uốn lượn tạo nên 


55 


đôi cánh. Nét viền tròn tạo nên mắt. Nhưng ở đây, điều 
quan trọng hơn hết là cảm giác tổng hợp. Về mặt này, 
chúng ta có cảm giác như người nghệ nhân đã về mội 
hơi, với cẩm xúc dào đạt, với tình cảm nồng thám. Và, 
một lần nữa, với hình chim công trên liền, hình vẽ trên 
gốm Lý lại vô hình trung nhắc nhở chúng ta đến hình 
vẽ trong tranh làng Hồ, trước hết là bức tranh gà. Trong 
tranh làng Hồ, gà mẹ cắp mồi cho con. Còn trên liễn 
Lý, là những con công, con thước cần cù con mổ, con 
đi, con bắt được liền ba con cá, nhưng chưa ăn, cổ 
nghền cao như đang chờ đợi chia sẻ thành quả ... Như 
vậy, dù chỉ được tạo bằng nét, “tranh chìm” trên gốm 
vẫn phát ra ý nghĩa vô hình của nó : nét đơn vẫn tạo 
mạch dẫn nguồn cho cảm xúc. 


Cũng vậy, voi - hổ trên gốm Lý gợi lên những 
voi - lợn trong tranh dân gian. Ngôn ngữ nét - hình của 
ông cha chúng ta đậm chất cách điệu, trang trí. Đơn sơ 
thôi, nhưng là cái đơn sơ trong tỉnh gian, cát đơn sơ 
của cô đọng, nghĩa là hàm chứa những nội dung ý nhị, 
riêng biệt. Mộc mạc rà trữ tình. Lắng đọng mà gợi 
cảm. 


Hiếm có những do dự, gò gẫm, hay chắp vá. Từ 
nét đầu đến nét cuối, dù có biến dạng đến đâu, thì hình 
vẫn trôi chảy một cách thật nhất quán, và điều này đã 


56 


góp phần vào cái tươi mát, cái sinh động của họa tiết 
trên gốm Lý. 

Theo dõi hình thức trang trí trên gốm hoa nâu 
thời Lý ,ta gặp ở mức phổ biến một sắp xếp đồ án trang 
trí có liên quan đến một nền nghệ thuật xưa hơn nhiều: 
đó là lối sắp xếp thành dải triển khai quanh thân sản 
phẩm . Lối sắp xếp này đã xuất hiện từ thời sơ sử trên 
các thạp đồng chẳng hạn . Thông thường , trên mỗi sản 
phẩm,ta thấy từ ba đến năm dải đồ án. Dải rộng nhất 
thường nằm ở giữa thân, để chứa những mô - típ phục 
vụ cho chủ đề chính, những mô-típ lớn hơn hẳn các 
mô-típ thuộc các đải đồ án khác: chim, voi, hổ, cá, hoa- 
lá...Các đải hẹp hơn nằm bên trên hoặc bên dưới dải 
lớn. Tuy cùng một phong cách , những đồ án chứa 
trong các dải hẹp thường là mô-típ hoa- lá nhỏ, đơn 
giản, không có khả năng lấn át chủ đề chính. 


Ở một số sản phẩm, ta lại gặp lối sắp xếp họa tiết 
trong những ô to và đều nhau. Trong trường hợp này, 
phần thân của sản phẩm được chia thành một số ô lớn, 
mỗi ô lấy một số đường viền làm khung giới hạn. Các ô 
này là nơi tập trung những mô -típ thể hiện chủ đề 
chính. Một ví dụ là chiếc thạp có trang trí hình người 
mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên: ba ô chứa ba hình và 
mỗi hình chỉ bị ngăn cách khỏi hình kia bởi những 
hàng chấm dọc. Còn thân chiếc chậu hình nôi đồng 


ý DI 


điếu lại được chia thành sáu ô, trong mỗi ô có một con 
cá đang bơi lội. Thân một chiếc liễn mang đồ án hoa 
sen được chia thành mười ô, mỗi ô được ngăn khỏi ô 
bên cạnh bởi một gạch nối dài, hoa sen trong các ô 
không hoàn toàn giống nhau. Cùng với lối chia ô này, 
ta còn gặp cách phân bố hoa văn theo lối xen kẽ, cứ 
cách một ô đồ án lại được lặp lại : đó là trường hợp của 
một chiếc chậu gốm, trên đó hoa thị xen kế với cành lá. 


Trong lòng đĩa hay lòng bát thời Lý, ta thường 
gặp những đồ án mà bố cục chung cố tình không đều 
đặn, hoặc cũng phân thành hai nửa đăng đối, tuy không 
bao giờ hoàn toàn đăng đối, có khi cứ dàn trải ra. Trong 
trường hợp này hoa văn được khắc bằng những nét tỉnh 
vi. Nét khác không được tô bằng men nâu. Phủ lên hoa 
văn, hay nói cho đúng hơn, phủ lên toàn bộ sản phẩm là 
một lớp men xanh mát có độ trong như ngọc, mà người 
ta thường gọi là zmen ngọc hay men đông thanh. Qua 
lớp men trong, tùy nét khắc to hay nhỏ, nông hay sâu, 
mà hoa văn hiện lên với những độ đậm nhạt khác nhau, 
khi ẩn, khi hiện, kín đáo, trang nhã. Trên những bát đĩa 
thuộc loại này, hoa văn có khi được in bằng khuôn in, 
nhưng thường là những nét khắc tay rất công phu. Đây 
hẳn là loại sản phẩm “cao cấp”, có lẽ là đồ gốm gia 
dụng của tầng lớp quí tộc. 


—— 38 


Ngoài ra, thời Lý còn để lại khá nhiều đồ gốm 
mà trang trí là những khối đắp nổi, không được phủ 
men nâu, mà thường thì toàn bộ sản phẩm được tráng 
một lớp men ngọc hoặc men trắng ngà (hơi vàng). Cái 
đẹp của loại gốm này là cái đẹp của những hình khối 
điêu khắc chắc - khỏe, đơn giản, của những đồ án đắp 
nổi (phần lớn là cánh hoa sen nở). Các cánh sen cứ lớp 
nọ chồng lên lớp kia, thật nhịp nhàng và xinh xắn. Có 
những sản phẩm mà toàn bộ phần thân là một số khối 
đắp nổi, nhưng các khối này lại rất đơn giản, thường 
tạo thành những múi có diện lớn, thoáng, không rườn 
rà, rất phù hợp với đề tài chính, có tác dụng tôn thêm vẻ 
đẹp của các đồ án trang trí chính. Có chiếc liễn mà 
phần thân đấp nổi và cái nắp gợi lên hình hoa sen và lá 
sen úp vào nhau, và họp thành một tổng thể rất độc đáo 
về dáng hình. Thành công của lối trang trí này chính là 
sự kết hợp hài hòa giữa hoa văn đắp nổi với hình dáng 
của sản phẩm : cả hai tôn lẫn nhau và hội tụ với nhau 
để tạo nên một vẻ đẹp rất điêu khác. 

Tóm lại, người thợ gốm thời Lý đã không gò 
mình vào bất cứ khuôn mẫu nào. Họ đã biết kế? hợp 
những cảm xúc chân thật đốt với thiên nhiên và sự kế 
thừa có chọn lọc những tình hoa của dân tộc, để sáng 
tạo ra sản phẩm mới. Đó là những sản phẩm có hình 
thức trang trí đẹp, độc đáo, đệm đà yếu tố cách điệu và 


59 


trang trí, gần gũi với cuộc sống về nội dung đề tài, và 
phong phú về thủ pháp biểu hiện. Đó là các loại gốm 
hoa nâu, gốm men ngọc và gốm chạm nổi. 


Men màu 


Nếu như, trước khi vẽ tranh sơn dầu, họa sĩ lót 
một lớp sơn trắng hoặc sơn màu lên mặt vải, thì lớp sơn 
lót đó chỉ đóng một vai trò đơn thuần kỹ thuật. Ngược 
lại, cũng với những màu ấy, khi họa sĩ dùng các thủ 
pháp nghệ thuật để tạo nên hình tượng nghệ thuật, tạo 
nên đường nét, màu sắc, độ đậm nhạt, độ sáng tối, thì 
màu sắc không còn đơn thuần là chất liệu kỹ thuật nữa, 
mà đã trở thành một yếu tố của hình thức. 


Nói như vậy, để ta liên hệ đến men trên đồ gốm. 
Hiện nay, phần lớn men trên đồ sứ của ta được sử dụng 
với mục đích đơn thuần kỹ thuật, thực dung, vệ sinh, 
chứ ta chưa quan tâm sử dụng nó như một yếu tố của 
hình thức nghệ thuật. Ngược về thời Lý, men trên đồ 
gốm không chỉ là một bước tiến bộ về mặt khoa học - 
kỹ thuật, mà còn được sử dựng như một yếu tố của hình 
thức nghệ thuật, nhằm tạo nên vẻ đẹp độc đáo của gốm 
Lý. 

Trước hết, men màu thời Lý là nguồn gốc của sự 
phong phú về màu sắc trên sản phẩm gốm. Ta có thể 
thấy những bát đĩa trong màu men xanh phớt hoặc xanh 


60 


hơi xám như ngọc, tạo nền cho hoa văn lung linh ẩn 
hiện. Có những thạp - liễn tráng men ngà trên đó nổi 
lên hoa nâu đậm đà. Tiêu biểu cho loại thứ hai này là 
chiếc thạp với hình người đấu võ : màu nâu tăng thêm 
sự chắc khỏe của con người, men vàng ngà gợi cho ta 
cảnh trời mây lồng lộng, cảnh với người như quyện vào 
nhau. Màu vàng ngà tôn vẻ đẹp của màu nâu ấm cúng, 
còn màu nâu là điểm tựa cho vàng ngà bật lên khoe sắc. 
Ta còn bát gặp những sản phẩm có nền men nâu, trên 
đó sáng lên hoa trắng, như chiếc bát rất đẹp với hoa cúc 
dày, miệng và chân bát để trắng. 

Thời Lý, men màu không nhiều : vàng ngà, trắng 
đục, náu, xanh phớt, xanh xám như ngọc. Nhưng do sắp 
xếp màu này cạnh màu kia một cách hài hòa, khéo léo, 
với những độ đậm nhạt khác nhau, nên, nhìn vào đồ 
gốm Lý, ta tưởng như bắt gặp được một bảng màu khá 
phong phú. Trên nền vàng ngà, màu nâu được đặt rất 
đúng chô, không những làm tôn thêm vẻ đẹp của hoa 
văn trang trí, mà còn giúp cho hoa văn có cơ sở để thể 
hiện độ đậm nhạt, tiếp hồn cho chim, cá, voi, hổ, hoặc 
con người, làm cho chúng sinh động hẳn lên. 

Người ta sử dụng men nâu với nhiều thủ pháp 
khác nhau : tô nét, cạo thành nét trắng trên mảng nâu, 
tô theo mảng, phủ men chỗ dày chỗ mỏng, để, khi 
nung, chỗ dày thì chảy bóng, chỗ mỏng thì chuyển ra 


6l 


men mờ, màu nhạt. Nhờ những thủ pháp đó, mắt ta 
nhìn gốm trắng hoa nâu thời Lý mà không thấy chán, 
bởi có thể phát hiện thêm những vẻ đẹp bất ngờ, những 
cái hay, cái lạ trên sản phẩm. Một đàn cá sáu con như 
đang bơi lội, lặn hụp : ở đây, cái sinh động không chỉ là 
kết quả của hình họa hay màu sắc, mà còn bắt nguồn từ 
lớp men nâu chảy tràn từ lưng cá xuống như dòng nước. 
Hổ khẩn trương đuổi voi trên một chiếc thạp : nhịp 
đuổi, tuy nhiên, vẫn khi nhanh khi chậm, cảnh đuổi 
chập chờn như cảnh trong đèn kéo quân, khi mờ khi tỏ, 
bởi vì độ dày không đều tạo nên độ bóng khác nhau 
của men nâu phủ lên thân hai con vật. 


Quan hệ giữa men và hình là thế. Men làm cho 
hoa văn trang trí mềm mại hơn, ăn nhịp hơn với dáng 
của sản phẩm, làm cho hoa văn ẩ» hiện, có hồn. 


Gốm Lý không chỉ có gốm hoa nâu, Còn có loại 
men ngọc trông sâu thắm mà tươi mát lạ thường. Trên 
đồ gốm men ngọc, hoa văn được chạm chìm. Vẻ đẹp 
của nó không chỉ bắt nguồn từ bản thân nét khắc, mà 
còn tùy men, với độ dày, độ bóng, độ trong của nó.. 
Màu men kín đáo khiến họa tiết khi ẩn khi hiện, do đó 
gây hiệu quả tốt đa cho nét khắc. 


Ngoài hai loại men trên, còn có loại men rạn 
nữa. Đây là loại men rạn như chân chim, mà người thợ 


_—— 82 


gốm chủ động tạo nên. Người thưởng thức thả trí tưởng 
tượng của mình theo hình dáng và hình họa. 


Men của đồ gốm thời Lý còn làm cho hình chúng 
của xến phẩm thêm lưu loát, hài hòa. Men tăng thêm 
độ bóng của sản phẩm, gợi rõ khối. Men còn phủ kín 
cho tiếp giáp giữa các thể chính và phụ của hiện vật, 
làm mờ những góc canh đi. 


Tóm lại, các thủ pháp dùng men, sự phối hợp các 
màu men, và cách khống chế độ lửa lò nung tạo cho 
men những mặt mạnh cơ bản, khiến men hỗ trợ đắc lực 
cho hình dáng và hoa văn. 


Qua những phân tích trên. ta thấy ba yếu tố hình 
đáng, trang trí, và men màu đã được người thợ gốm 
thời Lý phát huy cao độ, do đó gắn bó với nhau một 
cách hữu cơ, khiến cho sản phẩm đạt đến vẻ đẹp hòan 
chính. Đó là vẻ đẹp của hình dáng bề thế, mộc mạc, với 
lối trang trí bằng những mảng to trên nền thoáng, với 
họa tiết chất lọc, gần gũi cuộc sống. thông qua một bút 
pháp phóng khoáng và tài sử dụng men màu với nhiều 
thủ pháp khác nhau. Có thể nói rằng gốm gia dụng thời 
Lý đã kết hợp tốt, trong từng hiện vật do bàn tay tài hoa 
của anh ta tạo ra, mục đích thực dụng, yêu cầu khoa 
học và cảm xúc thẩm mỹ. Những tiến bộ về kỹ thuật, in 


63 


dấu lên xương đất, lên men, lên lò nung đã tạo cơ sở 
cho sự phát triển đa dạng của các hình thức tạo hình và 
trang trí. Ngoài ra, các bậc thầy thời Lý đã tiếp thu một 
cách sáng tạo truyền thống mỹ thuật của những thời 
trước, kể cả các thời tiền sử và sơ sử, để tạo nên những 
sản phẩm đậm tính dân tộc, nhưng vẫn mang phong 
cách mới. 

Tuy nhiên, cái đẹp của đồ gốm thời Lý là cái đẹp 
của loại gốm đàn với xương đất dày và nặng, cái đẹp bị 
giới hạn trong những điều kiện kỹ thuật đương thời. Dù 
cho cái đẹp ấy vẫn làm thích thú người thời nay, vẫn 
tranh thủ được lòng khâm phục của những nghệ sĩ gốm 
thời nay, chúng ta không thể vì một lý do gì mà lấy 
gốm đàn thời Lý làm mực thước cho mọi loại đồ gốm 
của mọi thời. 


Hiểu biết, khám phá và sáng tạo, để phục vụ Tổ 
quốc và chủ nghĩa xã hội, đó là nhiệm vụ mà Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng đã đề ra cho những người làm công 
tác văn hóa - nghệ thuật. Nghiên cứu để khám phá ra 
những yếu tố tạo nên vẻ đẹp của đồ gốm thời Lý, cũng 
là nhằm mục đích học tập, gạn lọc, thừa kế tinh hoa của 
vốn truyền thống, rồi sáng tạo ra những đồ gốm, đồ sứ 
mang phong cách mới, phù hợp với con người và cuộc 
sống hiện nay. Hiện đại, khoa học, mà vẫn giữ được cái 
gì là tỉnh hoa của cha ông. Đậm đà bản sắc dân tộc, 


—— 64 


nhưng vẫn không xa rời thời đại và những yêu cầu của 
nó. Làm tròn được hai vế trên, đó là lý tưởng của người 
nghệ sĩ gốm thời chúng ta./. 


65 


_—_____ Nghệ thuật 
Gốm hog nõu Việt Nam 


1. Vài nét về gốm hoa nâu 

Ngược dòng lịch sử để tìm hiểu các bước phát 
triển của gốm Việt Nam trước gốm hoa lam, với bài 
này, chúng tôi xin đi vào một mối quan trọng : gố? 
sành vấp họa nâu thời Lý - Trần. Đây là một loại gốm 

- được đánh giá cao về nghệ thuật tạo đáng cũng như về 
nghệ thuật trang trí: nó mang đậm chất '*Việt Nam”, và 
trình ra nhiều nét độc đáo so với các loại gốm cổ khác 
trên thê giới. 

Trước hết, gó! hoa nu là thuật ngữ đượC ức 
dụng để Chỉ các loạt sản phẩm trắng nen trắng ngà và 
trang trí chủ yếu bằng hoa văn màu nâu. Nguyên liệu 
tạo ra màu nâu này là ô xít sắt. Cũng có những sản 


66 


phẩm giống hệt thế về chất liệu, về phong cách tạo 
đáng và trang trí nhưng lại mang hoa trắng trên nền 
nâu, và loại gốm cũng mang hoa trắng trên nền nâu 
nhưng lại mang một phong cách khác, mặc dầu nguồn 
nguyên liệu vẫn tương tự. 

Dù sao, tiêu biểu cho gốm gọi là hoa nâu vẫn là 
loại gốm nền trắng ngà, với hoa văn màu nâu, bởi lẽ 
loại này chiếm số lượng lớn hơn cả. Trong số gốm hoa 
nâu đến tay chúng ta hôm nay, tiêu biểu và phổ biến là 
các dạng thạp, liễn, cháu, bát, ấmn,.. Nhiều nhất là 
thạp, liên với kích thước tương đối lớn, có trường hợp 
đường kính trên 0,70 m; hoặc cao gần 1 m. 


Về chất liệu xương gốm mà nói, cũng có một số 
ít xương bằng đất sét thường, trong các trường hợp này, 
gốm hoa nâu ở mức độ đất nung phú men. Nhưng đại 
đa số thì gốm hoa nâu là đồ đàn, tức sành xốp, thậm 
chí cả sành trắng, tức sành cứng, tuy chủ yếu vẫn là 
sành xốp. Nguyên liệu chính để làm nên sành xốp là 
cao lanh hoặc đất sét trắng, được lọc luyện ở mức vừa 
phải. Độ nung từ 1.200°C - 1.280 °C, xương đất chưa 
chảy, nên còn xốp, có trường hợp xương vẫn hơi thấm 
nước. Với chất liệu như vậy, thành của sản phẩm còn 
khá dày. 


67 


Tuy nhiên, so với những loại gốm ra đời trước 
nó, nghĩa là với gốm sơ sử và gốm Bắc thuộc, thì gốm 
hoa nâu là một bước tiến dài về kỹ thuật, bao gồm cả 
kỹ thuật sử dụng chất liệu, các kỹ thuật thành hình, làm 
men, trang trí, cũng như kỹ thuật nung. Nếu như, trước 
kia, nguyên liệu chính được sử dụng là đất sét thường, 
thì với phần lớn đồ gốm hoa nâu, nguyên liệu, như đã 
nói trên, lại là đất sét trắng hoặc cao lanh. Về quá trình 
chế tác, với gốm hoa nâu, đồ gốm được tráng men - tôi 
nói “tráng men” theo đúng nghĩa của từ này, nghĩa là 
một cách chủ động và khoa học. Phần lớn các loại men 
và màu của gốm hoa nâu được làm ra từ đá, đất, hoặc từ 
đất và tro trấu có lẫn vôi. 

Về mặt thuần túy trang trí, cũng với gốm hoa 
nâu, lần đầu tiên màu sắc được sử dụng để tô điểm cho 
sản phẩm thông qua những bút pháp được khẳng định 
thành phong cách. 

Lò nung đến lúc này hẳn cũng đã tiến nhiều, tạo 
ra được nhiệt độ cao hơn, và các thao tác trong khâu 
nung đã đạt đến một mức thuần thục nhất định, khiến 
sản phẩm có độ chín đồng đều trên cả xương đất, men, 
và màu, đồng thời giảm bớt các biến hình, chảy sụn, 
phồng rộp, ám khói. | 


Phải nói cho khách quan răng, các tiến bộ kỹ 
thuật vừa kể trên còn bị hạn chế về mặt này hay mặt 


68 


khác. Nhưng lạ thay, cũng có những hạn chế đã góp 
phần tạo ra sắc thái riêng biệt cho gốm hoa nâu Việt 
Nam : màu sắc của men nền cứ ngà ngà, vì đất làm 
xương chưa được lọc luyện kỹ, và kỹ thuật nung chưa 
đảm bảo được độ hoàn nguyên; xương còn xốp và 
ngấm nước, do hạt đất chưa thật mịn, và độ nung còn 
thấp... 


Cho đến nay, các nhà khảo cổ học và những 
người nghiên cứu nghệ thuật gốm hầu như đã thống 
nhất với nhau về niên đại xuất hiện của gốm hoa nâu. 
Người ta cho rằng gốm hoa nâu đã ra đời và phát triển 
trong suốt thời Lý - Trần (thế kỷ XI - XIV). Đến khi 
gốm hoa lam xuất hiện, thì gốm hoa nâu mới mất địa vị 
độc tôn của nó, và mai một dần. Tuy nhiên, qua bốn thế 
kỹ tồn tại và phát triển, gốm hoa nâu cũng đã đủ thời 
gian để tự khẳng định như là một cái mốc rực rỡ trên 
bước đường phát triển của nghệ thuật gốm Việt Nam. 


2. Gốm hoa nâu và quá trình phát triển của 


Để phân biệt các giai đoạn nối tiếp nhau trong 
lịch sử phát triển của gốm hoa,nâu, một số nhà nghiên 
cứu đã xuất phát từ các dạng khác nhau của hoa văn 
trang trí, rồi đem đối chiếu nội dung, bút pháp, nghệ 
thuật cách điệu với hoa văn trên các sản phẩm khác 
cũng thuộc thời Lý - Trần, ví như các mảng chạm trên 


69 


đá, mà niên đại tương đốt đã được biết rõ. Theo dõi các 
bước chuyển biến của gốm hoa nâu, chúng ta thấy rằng 
quá trình phát triển ấy chính là quá trình phong phú hóa 
và đa dạng hóa của loại gốm đàn thời Lý - Trần. Riêng 
về mặt thủ pháp trang trí, cần phải nói ngay rằng, một 
thủ pháp mới xuất hiện không hề loại trừ thủ pháp của 
giai đoạn trước, và cứ thế, nghệ thuật trang trí trên gốm 
hoa nâu càng về sau càng giàu thêm. 


Giai đoạn thứ nhất mở đầu bằng sự xuất hiện của 
những sản phẩm được trang trí bằng hoa văn màu nâu 
trên nền trắng. Với những sản phẩm đầu tiên này, gốm 
Việt Nam chính thức bước vào một giai đoạn mới - giưi 
đoạn gốm được trang trí bằng hoa văn niàu - dù cho 
màu sắc còn bị hạn chế (nâu và trắng ngà). 


Chúng tôi cho rằng phần lớn những đồ gốm hoa 
nâu, mà hoa văn là hình cây mới nảy mầm - nhú lá, đều 
thuộc bước đi đầu tiên của giai đoạn thứ nhất này. Cách 
sử dụng họa tiết và cách tô nâu thật là đơn giản, đôi khi 
còn vụng về. Có thể nói rằng, trong buổi đầu, chất liệu 
tạo màu nâu còn hiếm, quí, cho nên người trang trí gốm 
chỉ dám tô màu lên những diện tích nhỏ của các họa 
tiết đơn giản đã được thể hiện sắn bằng nét chìm. Mà 
lối thể hiện hoa văn bằng nét chìm lại là gia tài được kế 
thừa từ nghệ thuật trang trí gốm đất nung của các thời 


70 


trước, và trong trường hợp những hiện vật khiêm tốn 
như liễn, âu. _ 

Phải đến bước đi thứ hai cũng của giai đoạn thứ 
nhất này, thì lối vẽ chìm tô nâu mới phát triển mạnh 
trên loại thạp lớn, các thạp được trang trí bằng hình hoa 
cúc, hoa sen, chim, cò, voi, hổ, người đấu võ ... Đến 
_ đây, màu sắc sử dụng càng linh hoạt hơn. 


Tuy nhiên, không phải vì vậy mà những họa tiết 
hình lá giản đị của bước đi ban đầu đã bị bỏ rơi. 

Những sản phẩm gốm trên nền trắng hoa nâu kể 
trên trông giản dị, mộc mạc, mang rõ phong cách dân 
gian, nói lên tâm hồn bình dị, trong sáng của người lao 
động. Đó là những sản phẩm phục vụ cho đời sống của 
quần chúng, với hình dáng mập mạp, với những mảng 
trang trí to, với nền thoáng, với bố cục trang trí và đề 
tài gần gũi cuộc sống của người nông dân Việt Nam. 


Giai đoạn thứ nhất của gốm hoa nâu, với gốm 
hoa nâu nền trắng nhằm phục vụ đời sống của nhân dân 
lao động, đã chuẩn bị tiền để kỹ thuật và nghệ thuật 
cho một giai đoạn phát triển cao hơn, với những sản 
phẩm được trang trí một cách công phu hơn, có phong 
cách nyển chuyển hơn, và nhất là lấy lại một số hoa 
văn phổ biến trong nghệ thuật chạm đá rất tiêu biểu của 
thời Lý - Trần, như hoa cúc, hoa sen, ... giai đoạn này 


7l 


khẳng định sự trưởng thành, cả về mặt kỹ thuật sử dụng 
chất liệu, lẫn về mặt thủ pháp trang trí. Đây còn là giai 
đoạn xuất hiện những đồ gốm hoa nâu có kích thước 
lớn. Mà kích thước của hiện vật càng lớn, thì kỹ thuật 
thành hình và nghệ thuật trang trí càng được nâng cao. 


Đây, những chiếc thạp được trang trí bằng hoa 
cúc dây, cành nối cành. Phức tạp thế, mà hoa lá cứ 
uyễn chuyển, xoắn xuýt bên nhau, nhưng vẫn mạch lạc 
và gợi cảm. Đặc biệt là nét vẽ : nét được chạm hình, có 
chỗ nông, chễ sâu, chỗ to, chỗ nhỏ; còn bờ thành của 
hai bên nét chìm cũng không đồng nhất, bên gãy góc, 
bên thoai thoải. Chính vì thế mà đường nét tạo nên họa 
tiết biến hóa đến tài tình, bất nhịp được với thân sản 
phẩm, trong khi bố cục vẫn chặt chẽ. Dù sao, những 
sản phẩm của giai đoạn thứ hai này vẫn bắt nguồn từ 
truyền thống dân gian, nên họa tiết vẫn tỏa ra chất khỏe 
khoắn, mạch lạc, và niềm rung động đầy sức sống của 
người nghệ sĩ. 

Tiếp sau hai giai đoạn của đồ gốm nền trắng hoa 
nâu, là buổi xuất hiện của đồ gốm nền nâu hoa trắng, 
với lối trang trí khá công phu và đẹp mắt. Về chất liệu 
và phong cách trang trí, thực ra chẳng có gì khác trước. 
Nhưng sự thay đổi vị trí của hai màu nâu và trắng, mà 
chúng ta có thể xem là một thay đổi về thủ pháp trang 


—— 


trí, đã đem lại những vẻ đẹp mới khá bất ngờ, làm giàu 
thêm cho nghệ thuật gốm hoa nâu thời Lý - Trần. 

Điều cần lưu ý, để khỏi hiểu lầm : phần lớn gốm 
hoa nền nâu hoa trắng không phải là sản phẩm được 
tráng men nâu, mà là sản phẩm tráng men trắng, rồi 
được cạo bỏ men nền để tô nâu, hoặc tô nâu chồng lên 
men trắng phần nền của họa tiết, khiến người trang trí 
có điều kiện để chen các mảng trắng và nâu một cách 
chủ động, khiến họa tiết càng mạch lạc, bình dị, hấp 
dẫn. f 


Có thể dẫn ra đây những chiếc bát hoa cúc đây, 
những chiếc thạp với hoa cúc, rất tiêu biểu cho vẻ đẹp 
của loại gốm nền nâu hoa trắng. Tuy nhiên, những sản 
phẩm này đòi hỏi gia công nhiều, tốn thời gian, do đó 
mà giá thành ắt phải cao, quy trình sản xuất hàng loạt 
ắt chậm lại : loại gốm nói đây ắt chỉ thích hợp với các 
tầng lớp trên trong xã hội. 


Gọi là hai giai đoạn, chứ thực ra hai loại gốm nền 
nâu hoa trắng và nền trắng hoa nâu kể trên đã có lúc 
song song tồn tại khá lâu. 

Tuy nhiên, sự phát triển của kỹ thuật và sản xuất 
không bao giờ tự thỏa mãn và dừng lại một chỗ. Khi 
nguyên liệu màu nâu đã trở nên dư thừa, vì có thể được 
sản xuất không chỉ từ đá son, đá thối, gi sắt, mà còn từ 


'⁄XENNgG 


loại phù sa mang hàm lượng sắt cao và rất dễ khai thác, 
thì gốm hoa nâu lại phát triển thêm để bước vào một 
giai đoạn mới, bước từ màu sang men màu, không phải 
chỉ để tô, mà còn để tráng lên toàn bộ sản phẩm (có khi 
cả mặt trong lẫn mặt ngoài). Đó là những chiếc ấm 
chạm nổi hoa cúc, những chiếc thạp, chiếc chóe, và các 
sản phẩm men nâu, mang hình họa trang trí màu trắng, 
mà tiêu biểu là những chiếc bát to mang hình hoa thị, 
lâu nay vẫn được gợi là “bát trang trí hình chân chim”. 


Hãy dừng lại trong chốc lát trước chiếc bát này. 
Quan sát kỹ, ta thấy họa tiết trang trí không phải là 
“chân chim”, mà là những hoa thị bốn cánh, khá phổ 
biến trên các sản phẩm mỹ thuật thời Lý - Trân. Trong 
lòng bát là ba dải đồ án cùng mẫu. Có điều là, khác với 
họa tiết hoa thị trên gỗ, đá, họa tiết ở đây được vẽ trực 
tiếp bằng bút lông, về bố cục chúng tôi muốn nói là 
cách sắp xếp các hoa chỉ căn cứ trên ước lượng bằng 
mát, cho nên đồ án hoa thị trắng có phần xiêu vẹo, tùy 
tiện, trông như “vô tổ chức”. 


Giai đoạn thứ ba đang bàn ở đây còn là giai đoạn 
mở đầu cho các loại gốm men nâu, men da lươn, như 
cái hũ, ấm, bát đĩa, lọ, thạp của các thời sau Lý - Trần. 
Lối vẽ hoa trắng trên nền nâu tuy không đạt trình độ 
nghệ thuật cao như gốm hoa lam, nhưng có ý nghĩa lớn 
: nố đánh dấu buổi đầu một thời kỳ phát triển mới của 


_— 74 


nghệ thuật trang trí gốm, bỏ qua kỹ thuật tô màu, khai 
mở kỹ thuật vẽ, mà đặc điểm đã được chúng tôi trình 
bày qua bài Nghệ thuật gốm hoa lam Việt Nam. 


3. Nghệ thuật gốm hoa nâu 


a) Đặc điểm nghệ thuật và nguồn gốc của gốm 
hoa Hđu. 


Nếu như trong chừng rực nào đó, người ta còn 
có thể lẫn gốm men ngọc thời Lý - Trần với gốm cùng 
loại của Trung Hoa, thì gốm hoa nâu rõ ràng là sản 
phẩm Việt Nam trăm phần trăm, khó lẫn vào gốm bất 
kỳ nước nào khác. 

Đặc điểm nghệ thuật của gốm hoa nâu Việt Nam 
là : hình dáng mập mạp, chắc khỏe, đi đôi với lối trang 
trí bằng những mảng to trên nên thoáng. Các họa tiết 
được tạo ra bằng những nét chìm rất phóng khóang. Và 
những họa tiết ấy, hoặc nên của chúng, được tô màu 
nâu đậm, ấm cúng, bằng phương pháp tô HÊH men 
hoặc dưới men. Tuy chỉ có một màu nâu, nhưng do có 
chỗ dày, chỗ mỏng, chỗ tỏ, chỗ mờ, nên mặt hoa khá 
mềm mại, hấp dẫn. Gốm hoa nâu toát ra vẻ đẹp đậm 
đà, bình dị, với phong cách dân gian rố nét. 


Trên thế giới, trước gốm hoa nâu Lý - Trần, từng 
xuất hiện ở Trung Hoa loại gốm hoa đen có họa tiết vẽ 


75 


phóng bút, với nét vẽ to bè nhằm tạo ra những hình 
trang trí hình học hoặc tương tự như hoa lá. Tất nhiên, 
màu đen này cũng được lấy từ nguyên liệu giàu chất 
sắt, nhưng nó lẫn nhiều tạp chất của mănggan. ở Thái 
Lan, cũng có loại gốm nâu trên nền men màu da lươn, 
mà người ta thường gọi là gốm Xukhôtai, nhưng nó 
chẳng có gì giống gốm hoa nâu cả, hoặc nếu có thì gần 
với loại gốm nền nâu hoa trắng mà một số nhà nghiên 
cứu cho rằng chịu ảnh hưởng của gốm Việt Nam. 


Trước đây, có những nhà nghiên cứu cho rằng 
gốm hoa nâu Lý - Trần mô phỏng gốm Từ Châu bên 
Trung Hoa. Chúng ta không phủ nhận ảnh hưởng qua 
lại giữa những nền nghệ thuật của các nước khác nhau. 
Tuy nhiên, quan niệm trên không được xây dựng trên 
cơ sở những bằng chứng xác đáng. 


Vậy gốm hoa nâu Lý - Trần bắt nguồn từ đâu? 


Cũng có người cho rằng phương pháp thể hiện 
họa tiết bằng những nét chìm bắt nguồn từ một yêu cầu 
kỹ thuật : cản cho men khỏi chảy tràn trong quá trình 
nung. Bản thân chúng tôi cũng từng ngộ nhận như vậy. 
Nhưng sau khi đã tìm hiểu khá kỹ cả hai loại gốm men 
ngọc và hoa nâu thời Lý - Trần, rồi đặt hai loại ấy lên 
bối cảnh toàn bộ lịch trình tiến hóa của đồ gốm Việt 
Nam mà xem xét, nhất là đối chiếu chúng với các loại 


_—— 7/6 


gốm trước Lý - Trần, thì chúng tôi đã đi đến một cách 
nhìn mới. 

Quả vậy, nét chìm tạo hoa văn trang trí trên gốm 
là một truyền thống rất lâu đời, mà chúng ta có thể bắt 
gặp trên đất nước này từ thời sơ sử với các hiện vật 
bằng đất nung. Tìm hiểu theo hướng đó, chúng ta thấy 
xuất hiện, dưới nhát cuốc khai quật, những mảnh gốm 
được tô màu đất trắng hoặc nâu đá son lên hoa văn 
khác chìm. Hơn thế nữa, trên những sản phẩm ra đời 
vào cuối thời Bắc thuộc với màu men hơi xanh, chúng 
ta cũng nhận ra được những họa tiết gốm hoa nâu và 
gốm men ngọc sau này. 


Như vậy, có thể nói rằng nghệ thuật gốm hoa nâu 
thời Lý - Trần bắt nguồn từ truyền thống trang trí bằng 
nét chìm trên đồ gốm đất nung đã có từ rất lâu đời trên 
đất nước ta, kết hợp với bước tiến bộ về kỹ thuật men 
và màu, cũng như về nghệ thuật tạo hình và trang trí 
của thời Lý - Trần. Nói một cách khác, gốm hoa nâu 
sắn mầm mống từ trước Lý - Trần nhiều, nhưng phải 
đến thời Lý - Trần, thì các điều kiện tiền đề mới hội tụ 
đủ để cho gốm hoa nâu xuất hiện và nhanh chóng phát 
triển, nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại. 

Dưới đây, chúng tôi sẽ cố gắng đi vào một số 
mặt cụ thể có liên quan đến nghệ thuật tạo dáng và 
trang trí. : 


Jc s 


b) Nghệ thuật tạo dáng gốm hoa nâu 


Đa số sản phẩm gốm hoa nâu còn lại đến nay là 
liễn, thạp, âu, với kích thước khá lớn. Ngoài ra, còn có 
ấm, bát, đĩa, và một số tượng nhỏ tô nâu mang hình 
động vật, như vẹt, sư tử, nghê, voi... Nhìn chung, đồ 
gốm hoa nâu chủ yếu là đồ đựng, khác với đồ gốm đất 
nung, mà phần lớn là đồ dùng để đun nấu, như nồi, 
niêu, ấm ... Điều khác biệt này do chất liệu quyết định : 
sự phát triển của gốm đàn hoa nâu đã dẫn đến sự phân 
chia giới hạn phục vụ của các sản phẩm gốm. Nói một 
cách khác, đến thời Lý - Trần, một số đồ đựng bằng đất 
nung không còn bảo đảm được yêu cầu chống ẩm, 
chống rò rỉ, và xa hơn một bước, không bảo đảm được 
vẻ đẹp ở một chuẩn nhất định, nên đã nhường chỗ cho 
gốm hoa nâu. 


Do phần lớn đồ gốm hoa nâu là đồ đựng (như 
thạp, liễn, chậu), nên dáng của chúng thường mang 
hình ống, mập mạp và có chiều cao đáng kể. Cũng 
chính do công dụng chứa đựng ấy mà dáng của các loại 
gốm hoa nâu Lý - Trần về đại thể không khác nhau 
lắm. Đù sao, đến thời Lý - Trần, lối tạo hình đồ gốm 
theo mô thức ba thể (thể chính, thể phụ và thể phụ 
thêm), và cách kết hợp hài hòa đường nét của ba thể, đã 
nhuần nhuyễn lắm, khiến cho nhìn chung, đáng của đồ 


— 78 


gốm hoa nâu phô ra một vẻ đẹp riêng. Đáng chú ý nhất 
là cách giải quyết phần vai và phần đế. 

Thạp gốm hoa nâu, với hình ống bề thế, vững 
chắc, rất phù hợp với phương pháp thành hình “vê con 
trạch” thường được áp dụng cho sản phẩm lớn. Các loại 
liễn có đế cao; các loại sản phẩm bụng phình, chân to, 
miệng thót lại; những loại bát có thành doãng, chân đế 
nhỏ, được nung chồng bằng con kê... là những hình 
dáng chưa được phổ biến trước thời Lý - Trần. Có thể 
xem rằng đấy là đặc trưng của gốm hoa nâu. 


Nhìn chung, dáng sản phẩm bao giờ cũng cân 
đối, khúc chiết, nghĩa là được tạo ra bằng những đường 
nét mạch lạc, vừa nhất quán trong từng hiện vật, vừa có 
khả năng biến hóa qua nhiều hiện vật, có sức biểu hiện, 
có tính trang trí, và phô ra những đặc trưng của hình 
khối điêu khắc. Các thể chính cũng như thể phụ thì 
xuất phát từ thế trọn vẹn. Thể chính, tức bộ phận có 
dung lượng lớn nhất của sản phẩm, như thân thạp, thân 
liễn, thân ấm, .. thường hiện lên bằng những đường 
cong liên tục, không (hoặc ít) bị gãy khúc. Thể phụ, 
thường là vai, miệng, hoặc đế của sản phẩm nhỏ hơn 
thể chính nhiều. Thể phụ thêm, nếu có, thường bắt 
nguồn từ công dụng : quai ấm, vòi ấm ... Nhưng cũng 
có trường hợp thể phụ thêm chỉ đóng một vai trò đơn 


79 — —~ 


thuần trang trí, ví như các tai nhỏ gắn lên vai liễn, vai 
thạp ... 


Một đặc điểm khác nữa là dáng gốm hoa nâu ổn 
định, vững vàng. Muốn đạt hiệu quả ấy, người thợ gốm 
thời Lý - Trần phải giải quyết một cách hợp lý quan hệ 
giữa miệng, thân và đáy, nghĩa là giữa chiều rộng và 
chiều cao của sản phẩm. 


Tạo ra những dáng không đơn điệu, mà vẫn tuân 
thủ các quy tắc cơ bản trên, người nghệ sĩ tạo dáng cho 
đồ gốm hoa nâu đã thừa kế được hình dáng của các 
thạp đồng của đồ gốm đất nung trước Lý - Trần, và 
theo chúng tôi, cả dáng của hoa quả trong thiên nhiên 
nữa. 

Ngoài ra, khi tạo dáng, người thợ gốm thời ấy đã 
tập trung sức suy nghĩ và cảm quan thẩm mỹ vào công 
dụng của sản phẩm, không tách rời nghệ thuật khỏi nhu 
cầu của người dùng hiện vật, nghĩa là khỏi tính khoa 
học, tính thực dụng, do đó mà kết quả lao động của họ, 
ở đây là dáng gốm, với những đường nét tinh tế nhưng 
đơn giản, toát ra tình cảm chân thật, không phô trương, 
không hoa mỹ. 


Trong các bảo tàng hiện nay và tương lai, gốm 
hoa nâu sẽ trở thành những tác phẩm nghệ thuật quí để 
cho người người chiêm ngưỡng. Nhưng xưa kia, những 


_—— 80 


người sản xuất ra chúng không hề nghĩ rằng đấy là 
những vật ra đời để cho người ta chiêm ngưỡng, mà 
trước hết, là những sản phẩm dùng để chứa đựng. Vẻ 
đẹp của hình dáng, thậm chí của cả trang trí, không lấn 
át những yếu tố thực dụng của hiện vật, trái lại, càng 
tôn thêm cho chúng vẻ đẹp bình dị và gần gũi cuộc 
sống. 


Tính thần chủ động trong tạo dáng không ràng 
buộc người thợ gốm Lý - Trần vào một mẫu mực cố 
định nào. Trước tính đa dạng về dáng của những hiện 
vật gốm hoa nâu, mọi người thợ thời nay yêu gốm và ít 
nhiều từng thể nghiệm làm gốm, đều cảm thấy rằng 
người xưa tự do gạt bỗ những chi tiết mà họ không ưa 
thích, cứ sáng tạo theo đà hưng phấn, tình cảm chân 
chất, và ước mơ trong sáng của họ. Và để cho dáng 
gốm sinh động, có sức sống, có hồn, thì yếu tố kỹ thuật 
bàn xoay, qua đôi bàn tay phóng túng, tự do trực tiếp 
thành hình từ đất là rất cần thiết. 

Bên cạnh những dáng tiêu biểu cho gốm hoa nâu, 
những dáng chắc, khỏe, giản dị, ta còn thấy, ở một số 
sản phẩm mà chúng tôi cho là ra đời vào giai đoạn cuối 
để phục vụ cho tầng lớp trên, đã xuất hiện xu hướng 
cầu kỳ : đế cao, nhiều ngăn, chạm thủng, cánh sen in 
nổi ... Phải chăng, đây là mầm mống của loại đồ thờ 
cúng bảng gốm hoa lam sau này? 


8l 


©) Nghệ thuật trang trí gốm hoa nâu 


Hoa văn trang trí được tạo bằng nét chìm và tô 
nâu; đó là đặc điểm nổi bật của bút pháp trang trí gốm 
hoa nâu thời Lý - Trần. Họa tiết được bố cục thành 
những mảng to trên nền thoáng : đó là phong cách 
trang trí tiêu biểu cho gốm hoa nâu. Những điều vừa 
nói, chúng ta càng thấy rõ khi đem so sánh với gốm 
hoa lam. 


Để tìm hiểu nghệ thuật trang trí gốm hoa nâu, 
hãy đi vào các mặt cấu thành của nó : nội dung hoa 
văn, bố cục trang trí, cách sử dụng đường nét và xây 
dựng hình tượng, nghệ thuật màu sắc ... 


® - Nội dung hoa văn - 


Trên đồ gốm đất nung trước Lý - Trần, phần lớn 
hoa văn là các hình hình học : răng lược, ô vuông, nan 
thúng, nan chiếu, tổ ong, quả trám, đường chỉ chìm hay 
nổi, làn sóng, xoắn ốc ... Còn các phương pháp tao hoa 
văn là : chải, rạch, đập, ¡n, ấn, ghép ... Cũng đã có một 
vài mẫu hoa văn lá, hết sức đơn giản, không chứa nội 
dung chủ đề rõ rệt. Đến gốm hoa nâu Lý - Trần, nội 
dung hoa văn trở nên hết sức phong phú, gần gũi hiện 
thực, phần nào phản ánh được thiên nhiên và con người 
trong cuộc sống. 


Ngoài hình ảnh hai con “rồng giun” ở mặt chiếc 
khiên của 2 lực sĩ đấu giáo trên thân một chiếc thạp ra, 
hầu như không có hình rồng, phượng, kỳ lân, rùa, trên 
gốm hoa nâu, mặc dầu các nội dung ấy sẽ rất phổ biến 
trên gốm hoa lam của các thế kỷ sau. Đó cũng là nét 
độc đáo của gốm hoa nâu. 


Mô típ thông dụng nhất trên gốm hoa nâu là ‡zh 
cây nhỏ mới nảy mm, nhú lá. Độ uốn lượn của thân 
cây và hướng của các lá ít nhiều thay đổi tùy bố cục 
trang-trí trên từng sản phẩm, nhưng chung quy đây chỉ 
là những biến thể của một mẫu chung. Ngay trường 
hợp một sản phẩm được trang trí bằng ba họa tiết cùng 
một loại ấy cũng có những đổi thay nho nhỏ, để đảm 
bảo độ chặt của bố cục : thêm cho họa tiết này một lá 
nhỏ, kéo dài họa tiết kia ra... cho bố cục khỏi trống, 
hoặc nhàm, cứng. Hơn thế nữa, từng chiếc lá của mỗi 
một họa tiết co thể trở thành chỉ tiết phụ của một họa 
tiết khác. 

Hoa xen, hoa súng là hình tượng được sử dụng 
một cách khá phổ biến trong nhiều bố cục trang trí 
khác nhau, có hoa uôn lượn trên sóng nước, có khi 
nhiều hoa mọc lên thể hiện bằng những cách nhìn 
nghiêng, với số cánh ít thôi, nhưng đủ để nói lên đặc 
điểm của mình. Chẳng hạn, cánh sen hiện lên đơn giản, 
thành những đường cong dứt khoát. #oø¿ cúc thường 


83 


được kết lại với nhau thành từng dãy, có phần gần gũi 
với những mảng chạm cùng mô típ trên đá và đất nung 
cùng thời, tuy giản dị hơn. 

Ngoài ra, còn các mô típ thường được gọi là hoư 
thị, hay hoa chanh, mỗi hoa gồm bốn hay sáu cánh, 
hoặc đứng riêng lẻ, hoặc được lấp đi lắp lại thành đồ 
án. Hoa thị bốn cánh còn được kết hợp với lá để tạo ra 
những họa tiết mới. 

Đặc biệt, trên liễn thường xuất hiện một kiểu hoa 
gần như bông huệ. 


Các con vật lông vũ thường gặp nhất trên gốm 
hoa nâu là cò, thước, công. Chúng hiện lên sinh động, 
hình dáng thực khái quát, mà vẫn nói lên được tính 
cách của từng loài. Có khi chìm được bố cục thành từng 
mô típ riêng, nhưng cũng có trường hợp chúng nối đuôi 
nhau, mỗi con một vẻ, mỗi con một động tác, con cúi, 
con mổ, con ngâm mồi, con ngẩng đầu bước đi. 


Đáng lưu ý : chữm bao giờ cũng được biểu hiện ở 
tt thế đang ải, hoặc đứng. Không tìm thấy họa tiết 
chỉm bay trên gốm hoa nâu và điều này hoàn toàn 
ngược lại với cách vẽ chim trên gốm hoa lam. Tại sao ? 
Phải chăng, với cách vẽ nét quy thành chu vị đơn giản, 
thì dáng đi, dáng đứng của chim mới cho ta hiệu quả 
sinh động nhất 2 


— 84 


Vật ở dưới nước thì có cá chép, cá mương, tôm... 
Những con cá nối đuôi nhau bơi lội trong các ô trang trí 
càng sinh động sau lớp men nâu chảy nhòe. 


Trên thạp và liễn, ta còn gặp những cảnh vøi đuổi 
hổ, và hổ đuổi nhau, tất ngộ nghĩnh. 


Trên phần còn lại của một chiếc thạp lớn, hai 
người đang đấu giáo, tay cầm khiên, mình trần vận 
khố, đầu quấn khăn, bấp thịt gân guốc, đùi người và 
mặt khiên mang hình rồng, nét còn vụng nhưng động. 


Sóng nước trên gốm hoa nâu được sử dụng nhiều, 
nhưng chỉ dừng lại ở những hình tương tự các cánh hoa 
xếp nối tiếp nhau, rất bình dị. 


© Nghệ thuật vậy dựng hình tượng 


Các họa tiết trên gốm hoa nâu trả lại cho chúng 
ta những chủ đề thân thuộc với người Việt. Đây là hình 
ảnh của cuộc sống hàng ngày, mà người thợ gốm thời 
Lý - Trần đã thuộc lòng. Cho nên, khi vẽ lên mặt gốm, 
họ không hề sao chép vụng về những hình mẫu có sắn, 
trái lại, cứ dựa trên những gì đã đọng lại trong ký ức và 
tâm khám, lấy đà cảm hứng từ đất mà cố bắt cái thần 
của sự vật bằng những nét điển hình, chọn lọc, hết sức 
tiết kiệm. Những lá, hoa, chim muông hiện.lên, đầy sức 
sống, rất thực, nhưng lại là những họa tiết hoàn chỉnh, 
vì đã được chắt lọc. Hãy thử rút ra một số đặc điểm 


85 —— 


đánh dấu cơ chế xây dựng hình tượng trong nghệ thuật 
trang trí gốm hoa nâu. 


Đặc điển I- Hoa và động vật chủ yếu được nhìn 
dưới hai góc độ : nhìn nghiêng và nhìu chính điện từ 
trên xuống. Hai góc độ này giúp người nhìn lọc ra đặc 
điểm bao quát của đối thể, để rồi trình ra đặc điểm ấy 
dưới dạng đơn giản nhất, mà vẫn không bỏ qua các chỉ 
tiết có nghĩa, đồng thời bảo đảm được tính trang trí cao. 
Được vậy, là vì hai góc độ nói trên khai thác được hết 
khả năng trang trí của quy luật đối xứng qua trục, cũng 
như đối xứng quay, vốn đã được sử dụng một cách 
thành thục trên gốm đất nung và trên trống đồng. 


Việc tạo hình đưới hai góc độ nghiêng và chính 
điện còn cho phép nâng hiệu quả các đặc điểm riêng 
của sự vật thông qua những nét rất tiết kiệm, mà cũng 
rất trang trí. Thế mạnh này là hết sức cần thiết trong 
trường hợp tạo hoa văn bằng nét. 


Đặc điểm 2: Các chỉ tiết thường được diễn tả một 
cách chán thật, giản dị, bằng những nét chọn lọc, 
hướng về điển hình hóa, nhằm vào đặc điểm của từng 
đối tượng, do đó ta dễ nhận ra từng loài hoa (sen, cúc ... 
), từng loài vật (cò, thước, voi, hổ ...), không hẻ lẫn, 
mặc dù đường nét hết sức cô đọng. Đặc điểm này, theo 
chúng tôi, nêu bật lên khả năng cảm thụ thiên nhiên 


_—— 86 


` 


của người trang trí gốm hoa nâu. Chính vì “cảm thụ”, 
chứ không thuần “miêu tả”, mà dưới ngọn bút của họ, 
hình tượng thật sống động, tuy hiện lên dưới dạng cách 
điệu hóa, với tính trang trí cao. Nằm trong phong cách 
“cổ điển” của nghệ thuật Lý - Trần, hoa văn trên gốm 
hoa lam sau này, mà phong cách hướng về bay bướm, 
hoa mỹ, đến mức, có khi thật khó nhận cho ra ““căn 
cước” của từng mô típ. 


Đặc điểm 3 - Trong bố cục, từng đồ án trang trí, 
do các họa tiết tạo thành, thiên về gợi ý hơm là sao 
chép. Muốn có một khoảng trời lồng lộng cho các lực 
sĩ đấu giáo, chỉ cần chừa lại bên trên một mảng rộng 
không trang trí. Muốn định vị bên hồ bầy chim đang 
kiếm ăn, chỉ cần một lá súng, một bông sen. Hổ đuổi 
voi trong khung cảnh nào? Thì đây, một vài cành lá rủ 
xuống cũng đủ để gợi lên cảnh rừng. 


Các họa tiết được trải ra trên một bình diện, 
không có lóp trước sau, mọi vật không bị thu nhỏ dần 
theo chiều sâu thấu thị, do đó mà các hình tượng được 
nêu bật, đồng thời tính trang trí càng được đề cao. Quả 
vậy, có trường hợp toàn bộ trang trí trên một sản phẩm 
là một bức tranh, nhưng bức tranh đó lại tuân thủ 
những quy tắc của một dải đồ án trang trí : voi đuổi hổ, 
chim tìm mỗi ... 


87 


Điều đáng lưu ý là họa tiết không bị lệ thuộc vào 
các tỷ lệ thực: bông hoa có thể to hơn con gà, chiếc lá 
bằng nửa con voi... Tính trang trí chi phối bố cục, và 
các mảng được sắp xếp sao cho fhuận n¡iắt, chứ không 
nhằm diễn tả kích thước của sự vật. 


: Đặc điểm 4 - Trang trí trên gốm hoa nâu Lý - 
Trần tận dụng được khả năng ưu việt của đồ gốm nói 
chung : Kế? hợp được hình khối của điêu khắc với 
đường nét và màu sắc của hội họa, khai thác cả những 
thủ pháp của điêu khắc lẫn những thủ pháp của hội họa 
một cách nhuần nhuyễn. Điều vừa nói được thể hiện 
qua tương quan giữa nét chìm và màu sắc, ở đây là màu 
nâu và các độ đậm nhạt của màu nâu. Nếu chỉ có mầu 
không thôi, thì các mảng mầu, dù mang những sắc độ 
khác nhau, cũng không thể nêu đầy đủ chỉ tiết của từng 
mô típ. Ngược lại, nêu chỉ có nét không thôi, dù là nét 
chìm, thì các mô típ, ít nhiều đã được cách điệu hóa, rất 
có khả năng trơ, cứng lại trên mặt gốm. Như vậy, nét 
chìm bổ sung cho màu nâu, và màu nâu tạo thêm sức 
sống cho nét chìm. Tác động tương hỗ giữa nét chìm và 
màu nâu là đặc điểm của gốm hoa nâu trên nền trắng. 
Nó cung cấp cho gốm hoa nâu một sắc thái riêng biệt, 
một chỗ đứng xứng đáng trong nghệ thuật gốm Việt 
Nam. 


— 88 


Đối chiếu với các loại gốm ra đời trước và sau 
gốm hoa nâu, ta thấy rằng cả gốm đất nung lẫn gốm 
hoa lam đều không gồm đủ hai yếu tế, hoặc thiếu màu, 
do đó quá thiên về điêu khác, như trường hợp gốm đất 
nung, hoặc thiếu nét chìm, mà thiên về hội họa, như 
trên gốm hoa lam. 


Riêng về mặt tạo nét mà nói, nếu người làm gốm 
đất nung dùng dụng cụ để in, ấn, đập hay vật cứng để 
vẽ rạch, khiến đường nét dù mạnh, vẫn thô, thì người 
thợ gốm hoa nâu lại có những dụng cụ riêng để vẽ lên 
xương đất những nét chìm vừa chủ động, vừa linh hoạt, 
phóng khoáng. Hãy so sánh kỹ hơn nữa nét chìm của 
gốm hoa nâu với nét chìm của gốm đất nung. Nếu nét 
chìm trên gốm đất nung thường mảnh, thành hai bên 
nét chìm đều nhau, thì trên gốm hoa nâu, nét có phần 
bè ra, nghĩa là rộng bề ngang, và thành một bên nét 
chìm hơi vuông cạnh, tức đứng thẳng, còn thành bên 
kia lại dốc thoai thoải, khiến nét chìm ăn nhập được với 
mặt ngoài của thân gốm. Các nét dài, càng về cuối, 
càng nhẹ dần, do đó cũng hòa vào thân gốm. Cần nói 
thêm rằng, độ sâu của từng nét không phải đồng đều từ 
đầu chí cuối, có chỗ sâu, chỗ nông, chỗ bỏ lửng, chỗ 
lẫn vào thân gốm, góp phần làm cho nét bút càng thêm 
tự do. Vì vậy, nét trên gốm hoa nâu có bè ra thật đấy, 
nhưng lại mềm mại, biến hóa, sinh động. Thế là từ gốm 


89 — 


đất nung đến gốm hoa nâu (và cả trên gốm men ngọc 
cùng thời), nét đã bước được một bước đáng kể, không 
giãm chân tại chỗ, tuy vẫn là nét chìm, rất thích ứng với 
đồ gốm có men màu. 

Các mảng tô nâu không hoàn toàn lệ thuộc vào 
nét, nghĩa là không nhất thiết tự hạn chế trong phạm vi 
đường khoanh của nét, đã thế lại chỗ dày, chỗ mỏng, 
chỗ đậm, chỗ nhạt, chỗ nhòe, chỗ bóng, khiến mô típ 
trang trí càng thêm sinh động, cứ thế mà ẩn hiện lung 
linh, có khi chính nhờ “lỗi nung” mà khoác thêm 
những vẻ đẹp bất ngờ. Có trường hợp họa tiết không 
được tô màu theo mảng mà theo nét chìm. Cũng có 
trường hợp người ta tô màu xong rồi mới tạo nét... Nói 
tóm lại, người trang trí gốm hoa nâu chủ động cả về nét 
lẫn màu. 


e©- Bố cục trang trí trên gốm hoa nâu: 


Người trang trí gốm hoa nâu thường áp dụng bố 
cục thoáng, nhằm nêu bật chủ đề. Họa tiết được quy 
định thành những mảng lớn sắp xếp theo đường lượn, 
có mảng chính mảng phụ, mảng to, mảng nhỏ rõ ràng. 
Mảng và đường nét cân đối, mô típ được ước lược đến 
cao độ, không chấp nhận chi tiết rườm rà, khó lòng mà 
thêm bớt được gì. 


——9 


Trong số các hình thức bố cục trang trí trên gốm 
hoa nâu Lý - Trần, phổ biến nhất là bố cục thành dải đồ 
án bao quanh thân sản phẩm. Bố cục lối này đã xuất 
hiện từ thời sơ sử với các đồ gốm đất nung và thạp 
đồng ... Trên thân sản phẩm, thường có từ 3 đến 5 dải 
đồ án. Dải lớn nhất thường chiếm phần giữa thân và 
chứa những mô típ trang trí phục vụ cho chủ đề chính, 
thường là chim, lá, hoa, voi, hổ... Các dải bé hơn nằm 
ở phía bên trên hoặc bên dưới dải lớn. Nhưng mô típ ở 
đây thường là hoa lá nhỏ và đơn giản, không có khả 
năng lấn át chủ đề chính, nhiều khi chỉ nhắc lại một chỉ 
tiết của mô típ chính mà thôi. 


Ở một số sản phẩm, ta còn gặp bố cục trang trí 
thành ô dọc trên thân sản phẩm. Trong trường hợp này, 
thân sản phẩm được chia thành một số ô lớn, thường là 
số chắn (4,6,8,I0), mỗi ô tự giới hạn trong một khung 
bằng nét thang, hay bằng một dãy chấm. Các ô này là 
nơi tập trung những họa tiết chính. Một ví dụ là chiếc 
liễn được trang trí bằng mô típ hoa sen rải ra trong LÔ 
ô, các ô tách khỏi nhau bằng gạch chìm dọc, mô típ sen 
trong các ô không hoàn toàn đồng nhất. Thân một chiếc 
lọ khác được chia thành 6 ô dọc, rnỗi ô đóng khung 
một con cá đang bơi lội. Cùng với bố cục chia ô này, có 
trường hợp cứ cách một ô, mô típ lại được lặp lại : 


9Ị 


chiếc lọ gốm trên đó trang trí cá xen kẽ với hoa sen là 
một ví dụ. 


Bố cục thành ô dọc không chờ đến thời Lý - Trần 
mới xuất hiện. Nhưng phải đến gốm hoa nâu Lý - Trần 
thì nó mới được sử dụng rộng rãi. Sau này, với gốm hoa 
lam nó lại ít được dùng. 


Chia ô, thật ra cũng chỉ nhằm tạo nên những dải 
đồ án mà thôi. Các dải đồ án tồn tại được là do lặp đi 
lặp lại các mô típ theo những nhịp điệu nhất định. Mà 
chính các nhịp điệu khác nhau lại là nguyên nhân sâu 
xa tạo nên những rung cảm khác nhau trước các dải đồ 
án. Với bố cục thành ô, người ta chỉ cần thuộc lòng một 
mô típ chính, có thể rất đơn giản, để rồi lặp lại nó trong 
các ô một cách thoải mái, nghĩa là có thể thêm bới ít 
nhiều mỗi khi lập lại, tùy cảm hứng trong từng giây 
phút. Điều đó rất phù hợp với thực tiễn trang trí thủ 
công, với tâm trạng người thợ phải trang trí nhiều sản 
phẩm liên tục, mà vẫn đảm bảo sao cho mỗi sản phẩm 
vẫn là một hiện vật đơn chiếc. Thời Lý - Trần, người ta 
đã giải quyết mối mâu thuẫn ấy một cách đơn giản, 
không nhằm lặp lại một cách máy móc, và bằng biện 
pháp thuần túy kỹ thuật, một mẫu chim thước cứng 
nhắc, bất biến, mà nhằm nhắc lại nhiều lần những đặc 
điểm chính của mẫu chim thước, và mỗi lần nhắc lại 
đều dành một lề nhỏ cho cảm hứng cá nhân ... Không 


mẽ. 


còn nghi ngờ gì nữa, người thợ gốm hoa nâu sáng tác 
không chỉ bằng tay nghề, mà còn bằng cảm hứng. Họ 
là nghệ sĩ đích thực. 

Ngoài bố cục thành dải và thành ô ra, trên gốm 
hoa nâu (nhất là loại nền nâu hoa trắng) ta còn gặp một 
bố cục phức tạp hơn, khá phong phú, và đẹp mắt, trong 
đó các họa tiết hoa lá được liên kết lại thành những đồ 
án dây nối dây, cành nối cành. 


®©_ Liên tưởng đến tranh dứn gian 


Ngắm đồ gốm hoa nâu thời Lý - Trần, chúng tôi 
không thể không liên tưởng tới tranh dân gian. Đồ gốm 
là khối tròn. Tranh là mặt phẳng. Hình trên khối tròn 
phụ thuộc vào những điều kiện khác với điều kiện của 
hình trên mặt phẳng. Ấy thế mà những mặt đồng nhất 
giữa đồ gốm hoa nâu và tranh dân gian là có thực. Hai 
hình thái nghệ thuật gặp nhau về hình tượng, cách dùng 
và phân bố mảng, và nhất là cách sử dụng nét để dựng 
hình. 


Cả hai hình thái đều sử dụng lối bố cục thoáng, 
nhưng tập trung, để nêu bật chủ đề : hình tượng được 
quy thành những mảng lớn. Mảng và đường nét, trong 
cả hai trường hợp, khá đơn giản. Không gian được diễn 
tả không đi vào chiều sâu thực, mà hoàn toàn mang 
chất ước lệ. Chỉ cần một chỉ tiết để gợi, thế là đủ rồi. 


93 


Nếu như sân gạch và bình phong trên tranh #ánh ghen 
cũng đủ để nói lên sinh hoạt của một tầng lớp khá giả 
trong xã hội, thì trên gốm hoa nâu, một bông sen cũng 
gợi lên sông, nước, vài cành lá cũng gợi lên một khu 
rừng. Máng và nét được đơn giản hóa đến cao độ; 
người vẽ tranh dân gian, cũng như người trang trí gốm 
hoa nâu, không tham chi tiết rườm rà. 


Đặc biệt, cũng như tranh dân gian, đồ gốm hoa 
nâu lấy nét để xây dựng hình tượng. Nét to, khỏe, cứng 
cáp, đơn giản. Nét đơn viền những mảng màu lại để tạo 
nên hình dáng và tính cách của sự vật. 


Phải chăng, giữa đồ gốm hoa nâu Lý - Trần và 
tranh dân gian làng Hồ, từng có ảnh hưởng qua lại ? 
Phải chăng gốm hoa nâu vốn là tiền để của tranh làng 
Hồ, hoặc đã cùng phát triển và từng tồn tại với tranh 
làng Hồ ? Những câu hỏi này, dấy lên trong óc chúng 
tôi từ việc tìm hiểu gốm hoa nâu thời Lý - Trần, vô 
hình chung lại động đến một vấn đề đang được quan 
tâm : nơi và thời xuất hiện của tranh làng Hồ. Tất 
nhiên, đây chưa phải là lúc, và bài này cũng chưa phải 
là nơi để giải quyết vấn đề ấy. Dù sao, nêu lên những 
điểm giống nhau, về mặt bố cục cũng như hình họa, 
giữa nghệ thuật và kỹ thuật của gốm hoa nâu và tranh 
làng Hồ, cũng là góp vào hồ sơ của vấn đề trên những 
dữ kiện đáng cho ta suy nghĩ. 


_—— 94 


4. Màu trên gốm hoa nâu và một số thủ pháp 
trang trí phổ biến 


4) màu về trên gốm hoa nâu 


Đặt vấn đề này, có thể có người cho là không cần 
thiết, chỉ có mỗi một màu nâu tô lên men trắng, chứ có 
gì nữa đâu! 


Thực ra, câu chuyện đâu có đơn giản như thế. 
Trong điều kiện số màu hết sức hạn chế, thì người tìm 
hiểu gốm hoa nâu phải tự hỏi : người làm gốm đã dùng 
màu như thế nào mà tạo được hiệu quả phong phú và 
hấp dẫn đến làm vậy? 


Cho tới nay, chúng ta mới biết được rằng thời Lý 
- Trần, người trang trí gốm chỉ có trong tay một số mầu 
men mà thôi : vàng ngà, trắng đục, nâu, xanh lá cây, 
xanh xám. Trên gốm hoa nâu, số màu lại ít hơn nữa : 
chỉ có trắng ngà và nâu. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó lại 
rất lớn : với nó, lần đầu tiên người trang trí gốm biết sử 
dụng màu để trang trí một cách chủ động và hàng loạt. 


Về mặt kỹ thuật cũng như về mặt nghệ thuật 
trang trí, ở một chừng mực nào đó có thể phân biệt màu 
VỚI men màu. 

Màu trên gốm cũng là một dạng men mà thôi. 
Nhưng về mặt thuần túy thẩm mỹ mà nói, một khi men 


95 


không chỉ được dùng để phủ lên mặt xương gốm một 
lớp che chở mang màu sắc nào đấy, mà còn để tạo ra 
những mảng màu mang chất hội họa, thì ở đây chúng 
tôi không dùng chữ “men màu” nữa, mà chỉ gọi là 
“màu”. Nếu chấp nhận ước lệ này, thì phải nói rằng, với 
gốm hoa nâu, lần đầu tiên hội họa đi vào gốm Việt 
Nam : phần lớn các mảng nâu ở đây đều được tô, chứ 
không phải được vẽ lên xương gốm; tuy nhiên, đấy đã 
là những máng màu của hội họa. Và với tư cách ấy, 
chúng tạo ra được một thể giàu có về sắc độ rất gần với 
tâm hồn Việt Nam. Trên màu znen vàng ngà, màu nâu, 
nếu được đặt đúng chỗ, không những tôn vẻ đẹp của 
hoa văn khắc chìm lên, giúp cho hoa văn thêm dậm đà, 
hấp dẫn, tiếp thêm hồn cho chim, cá, voi, hổ, hoa lá ... 


Về mặt này, đừng tách rời các sắc độ nâu khỏi 
nền men vàng. Thay vàng ngà bằng một màu trắng, như 
màu trắng của men sứ hiện nay, thì nâu sẽ mất đi rất 
nhiều hiệu quả, đến mức trở thành trơ trến. Nền ngà 
của gốm hoa nâu tất nhiên do men tạo nên, nhưng còn 
là kết quả của kỹ thuật làm đất và quá trình nung, cộng 
với nhiệt độ nung. Sau này, khi những mặt ấy được giải 
quyết tốt hơn, thì men lại thường ánh lên màu trắng 
xanh, và chính vì thế mà màu lam có đất để dụng võ, 
tạo tiền để cho gốm hoa lam nổi tiếng ra đời. 


b) Một vài thủ pháp trang trí 


——96 


Gốm hoa nâu là loại gốm chỉ qua lửa một lần, 
cho nên các khâu trang trí đều phải được hoàn tất khi 
sản phẩm còn là đất mộc. Lê lối này khác hẳn phương 
pháp trang trí trên đồ sứ men màu nhẹ lửa hiện nay, tức 
trên loại gốm phải qua hai lần nung (lần đầu, nung 
thành sứ trắng, lần sau nung lại, khi đã trang trí xong 
để cho màu bám chắc vào men). 


Có người cho rằng gốm hoa nâu Lý - Trần là 
gốm vẽ dưới men? Không phải. Qua nghiên cứu nhiều 
sản phẩm gốm hoa nâu còn lại đến nay, chúng tôi thấy 
phần lớn gốm hoa nâu là gốm tô màu trên men (lửa 
cao). Chính vì màu nằm trên lớp men cho nên họa tiết 
tô nâu ít có độ bóng và hơi xốp. Cũng có những sản 
phẩm mà men và màu chảy bóng. Nhìn kỹ ta sẽ thấy 
rằng đó không phải là độ bóng của màu nằm dưới lớp 
men mà là độ bóng do màu chảy hòa vào lớp men tạo 
nên. Vấn đề trên sẽ được nói rõ hơn sau đây trong phần 
giành cho các thủ pháp trang trí. 


Thủ pháp trang trí phổ biến : sau khi đã hoàn 
chỉnh xương đất và trắng một lớp men, người ta mới 
dùng dụng cụ có đầu tày hoặc nhọn để vẽ hình bằng nét 
chìm lên thân sản phẩm. Thế là các nét vẽ chìm đều bị 
cạo men, ít nhiều trơ phần xương đất ra, và ngay cả sau 
khi nung, men cũng không phủ lấp lên các chỗ trơ ấy 
được. Do sử dụng dụng cụ có đầu tày, hơi nghiêng về 


97 


một phía mà người trang trí tạo được những nét vẽ to 
bè. Nhưng ta đã biết, hai thành cạnh lại không giống 
nhau : một bên vuông thành, còn một bên thì thoai 
thoải để biến vào thân gốm. Vẽ nét để tạo họa tiết 
xong, người ta mới tiến hành tô màu nâu lên đó rồi đem 
nung. 


Cách làm vừa kể trên phù hợp với các sản phẩm 
có kích thước lớn vì sau khi đã hoàn chỉnh các khâu kỹ 
thuật phức tạp và dễ gây đổ vỡ như : thành hình, sửa 
mộc, trắng men... người ta để cho sản phẩm thật khô 
cái đã, niưén hậu mới tiến hành trang trí, do đó mà 
không ngại di chuyển hay xoay vần sản phẩm tô vẽ lên 
nó mà không sợ né biên hình hay hư vỡ trong quá trình 
trang trí và sau Khi trang trí. Kỹ thuật này đơn giản có 
thể nói là *'ăn chắc” so với cách vẽ dưới men (vẽ màu 
rồi mới trắng men trắng ngà còn đục, thô, kém bóng, 
không đủ sức trong để phô màu sắc nằm bên dưới). 


Có thể khẳng định rằng ; thủ pháp trang trí đang 
bàn là phổ biến trong trường hợp gốm hoa nâu Lý - 
Trần, vì xét phần lớn các sản phẩm hoa nâu ta thấy mọi 
nét vẽ chìm đều để lộ xương đất, không có men phủ 
lên. Sau này khi gốm hoa nâu không còn được sản xuất 
nữa, cách vẽ nét chìm để tạo hoa văn trên sản phẩm đã 
tráng men vẫn được ứng dụng với các loại chóe, thạp 
tráng men da lươn, tuy bút pháp có khác hơn (nét vẽ 


— 98 


nhỏ và dụng cụ có một hay nhiều đầu nhọn không tô 
màu). 


Một thủ pháp khác : tạo hoa văn bằng nét chìm 
rồi cạo lớp men phủ lên toàn bộ diện tích bên trong 
đường bao quanh hoa văn dùng bút để tô màu nâu lên 
họa tiết. Thủ pháp này khiến cho màu nâu bớt bóng đi 
và đanh mặt hơn so với màu nâu tô trên men. Sự tương 
phản về độ bóng giữa các mảng nâu và lớp men nền 
cũng góp lên một nét sinh động. Thủ pháp này được áp 
dụng trên chiếc thạp nổi tiếng mang hình người đấu 
giáo hoặc trên chiếc liễn mang hình ba con hổ đuổi 
nhau. 


Cũng thì thủ pháp cạo men nền đi trước khi tô 
màu các họa tiết, còn được áp dụng dưới một dạng có 
phần khác, có thể nói là ngược lại thủ pháp chính, cạo 
men không phải trên diện tích giành cho các họa tiết, 
mà ngoài diện tích ấy, rồi tô nâu chồng lên tạo nên loại 
gốm nền nâu hoa trắng khá đẹp mất. Chiếc thạp trang 
trí hình hoa cúc và chiếc bát cũng trang trí hình hoa cúc 
là những ví dụ. 

Cần nói thêm rằng trong kỹ thuật sản xuất gốm, 
khi một sản phẩm đã được tráng men mà ta tiếp tục tô 
men mầu khác lên trên thì phần tô thêm ấy dễ bị phồng 
rộp sau khi nung, nhất là trong trường hợp tô trên diện 
tích rộng.Thủ pháp cạo men trước khi tô nâu lên cả 


99 


phần nền trong trong trường hợp gốm nền nâu hoa 
trắng, phải chăng cũng xuất phát chính từ thực tiễn vừa 
nói trên, 

Cũng là gốm hoa nâu, có trường hợp sau khi vẽ 
nét chìm xong, người thợ gốm không tô màu nâu lên 
toàn bộ diện tích của từng mô típ mà chỉ tô nâu lên nét 
chìm đã vẽ. Ở một mảnh chậu được bầy trong Bảo tàng 
lịch sử, người trang trí lại tô nâu toàn bộ phần thân của 
sản phẩm, sau đó mới vẽ nét chìm lên đó, khiến hoa 
văn mang màu trắng ngà của xương đất. 


Trên một sản phẩm gốm hoa nâu người ta có thể 
chỉ dùng một trong những thủ pháp kể trên, hoặc phối 
hợp nhiều thủ pháp tạo nên biến động về chất và màu 
cho họa tiết. Bên cạnh đó, người ta còn có thể áp dụng 
cả các phương pháp trang trí mang rõ nét tính điêu khắc 
như đắp nổi, chạm lộng ở các phần phụ của sản phẩm. 
Và chính bởi vì những “bổ sung” này chỉ liên quan đến 
các phần phụ cho nên chúng không hề lấn át đặc điểm 
truyền thống của gốm hoa nâu. 


Sau này, khi gốm hoa lam xuất hiện thì cũng với 
chất liệu nâu và men trắng ngà, người ta có thử áp dụng 
lối vẽ của gốm hoa lam hoặc tráng men nâu để vẽ hoa 
màu trắng, nhưng kết quả đạt được rất hạn chế. Những 
sản phẩm của cung cách trang trí này chỉ thoáng hiện 


100 


như là gạch nối giữa gốm hoa nâu và gốm hoa lam mà 
thôi./. 


101 ——— 


Thử nồi về 
Gốm men ngọc Việt Nam 


Gốm z„¿n ngọc là một loại gốm nổi tiếng từng 
được sản xuất tại một số nước Đông Á, trong đó có 
Việt Nam. Nó gồm những sản phẩm sành trắng được 
phủ một lớp men màu xanh nhạt có thể trình ra một 
trong những sắc độ sau đây : màu lá đào non, màu nước 
biển, màu da trời, màu lá cây ngả úa, hoặc ngả nâu. Gọi 
là men ngọc, vì màu men gây cho ta ấn tượng ngọc 
thạch. Riêng ở Việt Nam, loại gốm này chủ yếu ra lò 
trong thời Lý - Trần (thế kỷ XI - XIV), và cũng mang 
một số nét riêng biệt mà tôi sẽ trình bày sau. 

Phân lớn các sản phẩm gốm men ngọc đều có 
xương đất mịn, dày dặn, thường là nặng, và được nung 
ở nhiệt độ cao. Do nhiệt độ cao, xương đã chớm chảy, 


T10 


do đó, khi ta gõ vào sản phẩm, có tiếng kêu: thanh, có 
người ví với tiếng chuông. : 


Men và xương đất có nhiều tạp chất sắt, cho nên, 
ở những chỗ men trên sản phẩm bị co, rạn, ta thường 
thấy lộ ra những mảng màu hung hung đỏ. Cũng từ đặc 
điểm này, mà có người đi đến chỗ xem đấy là tiêu 
chuẩn của gốm men ngọc đích thực. Men của gốm men 
ngọc thường trong, bóng, nhưng cũng có loại mờ, đục, 
với nhiều vẻ khác nhau. 


Hoa văn trang trí được khắc chìm, khiến men 
đồn lại, tạo nên độ dày - mỏng và chất lung linh cho 
họa tiết. Trên gốm men ngọc chỉ có một loại màu men 
thôi, nhưng hiệu quả nghệ thuật của nó lại rất cao : chất 
lung linh của họa tiết khiến nó lúc ẩn, lúc hiện, lúc sâu 
thắm, lúc nhòa dần, người xem không chán mắt. 


Cũng phải nói ngay rằng cách tạo tác gốm men 
ngọc bao gồm lắm khâu phức tạp, đến nay nhiều bí 
quyết đã bị thất truyền, hiện vật còn lại rất hiếm và quí. 
Không lạ rằng người ta gán cho nó một số khả năng bí 
ẩn. Nghe đâu người Ba Tư và người Thổ Nhĩ Kỳ cho 
rằng bát đĩa làm bằng gốm men ngọc có khả năng phát 
hiện chất độc trong đồ ăn uống (2). 


Gốm men ngọc không những được sản xuất ở 
nước ta, mà còn ở Trung Hoa, Triều Tiên, Thái Lan ... 


103 


Nói chung, nó là đặc sản của Phương Đông, vì vậy 
càng được thế giới ưa chuộng. 


Phải tìm mầm mống của gốm men ngọc Việt 
Nam từ trước thế kỷ X. Nhưng nó được hoàn chỉnh và 
được sản xuất ra nhiều trong các thế kỷ XI - XIV, thời 
tự chủ huy hoàng của đất nước ta, thời nền độc lập dân 
tộc được củng cố. Phần lớn gốm men ngọc Việt Nam 
có mầu xanh lá cây nhạt và màu lá cây ngả nâu. 


Xuất hiện tại một số nước ở Phương Đông, rồi 
được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng, gốm men 
ngọc đã phải mang nhiều tên gọi khác nhau, tùy trình 
độ hiểu biết, ý thức đề cao của người chơi, hoặc lịch sử 
xuất hiện của hiện vật. Chẳng hạn, men ngọc thường 
được gọi là zen Đông Thanh. Ö Trung Hoa thời Bắc 
Tống, có lò Đồng, hay lò Đông, chuyên sản xuất loại 
gốm men xanh. Lò này vẫn tiếp tục sản xuất cho đến 
các đời Minh và Thanh. Phải chăng sách Trung Hoa 
viết dưới các triều Minh và Thanh xuất phát từ tên lò 
gốm nói trên mà gọi gốm men ngọc là đồ Thanh Đồng. 
Sau đời Thanh, tác giả Trung Hoa viết về gốm không 
dùng chữ Thanh Đông nữa, mà đổi ngược lại là Đóng 
Thanh có nghĩa là đồ gốm màu xanh do Phương Đông 
đưa lại, nghĩa là do đường biển đưa lại (mà tỉnh Thanh 
Hóa cũng giáp biển Đông, cho nên ai đó còn muốn đẩy 
giả thuyết trên đi xa hơn nữa bằng cách đồng nhất chữ 


_—— 104 


Thanh kia với tên tỉnh, hay men Xólađông (Céladon) - 
Tên gọi người Tây phương thường dùng để chỉ gốm. 
men ngọc. Về gốc gác tên gọi này, có hai giả định : - 
Thứ nhất : Hồi thế kỷ XVIH, gốm men ngọc của Trung 
Hoa được nhập vào nước Pháp và được nhiều người ưa 
thích. Thấy màu men ngọc giống màu quần áo trên sân 
khấu của diễn viên thủ vai Céladon, nhân vật của một 
vở kịch thời thượng ở Pháp lúc đó, người ta bèn dùng 
tên nhân vật ấy để mệnh danh cho loại hàng mới kia. - 
Thứ hai : Từ C4/zdon xuất phát từ Seo - Aldin, tên vị 
chúa Thổ Nhĩ Kỳ đã mang đồ gốm men ngọc vào Châu 
Âu trước tiên), men Long. Tuyển - tên thị trấn Long 
fuyền thuộc tỉnh Triết Giang ở Trung Hoa, nơi sản xuất 
nhiều gốm men ngọc. Đồ /hanh từ, nghĩa là đồ sứ xanh, 
men xanh đồ Tống là tên gọi do một số người chuyên 
chơi và buôn bán đồ cổ ở nước ta trước kia dùng để chỉ 
gốm men ngọc, với mục đích đề cao giá trị món đồ của 
mình. 

Điểm lại hoàn cảnh ra đời của các tên gọi khác 
nhau ấy, ta thấy chúng đều chưa chuẩn, vì chưa nói lên 
được đặc điểm tiêu biểu nhất của loại gốm quý này. 

Tên gọi gốm men ngọc , dù mới ra đời trong 
những năm gần đây, lại có sức thuyết phục chúng ta 
nhất : được tráng một lớp men dày (có thể đến l mm), 
có độ sâu và trong, tiếng kêu thanh, sờ mát tay, nhìn 


I05 ——- 


mát mắt, loại gốm này khiến ta liên tưởng đến ngọc 
thạch. Gần đây, thuật ngữ ấy đã trở thành phố biến 
trong các giới nghiên cứu, bảo tàng, và sáng tác gốm ở 
nước ta. 


Là một loại gốm đẹp và quí, trước đây gốm men 
ngọc thường được xem là sản phẩm ra đời trên đất 
Trung Hoa, rồi được đưa sang Việt Nam để phục vụ 
quan lại Trung Hoa trong thời đô hộ, hoặc về sau được 
nhập qua biên giới theo con đường buôn bán đồ cổ. Và 
gốm men ngọc được quy vào những niên đại thuộc các 
thời Tống, Nguyên, Minh bên Trung Hoa. 

Từ đầu thế kỷ này, nhất là trong mấy chục năm 
lại đây, qua khai quật người ta đã xác minh được yếu tố 
bản địa của loại gốm ấy trên đất Việt Nam. 

Đầu những năm 30, trên công trường xây đập Bái 
Thượng, người ta đã đào được nhiều hiện vật gốm men 
ngọc : bát, đĩa, lọ, hoặc còn nguyên vẹn, hoặc đã vỡ 
thành mảnh, cùng với nhiều loại đồ đồng cổ (trống 
đồng, tên đồng....). Tiếp tục tìm kiếm, người ta đã phát 
hiện thêm được khá nhiều đồ gốm men ngọc ở nhiều 
địa điểm khác nhau trong tỉnh : Nông Cống, Hoằng 
Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia. Điều đáng nói là, bên 
cạnh những hiện vật nguyên vẹn, còn tìm được những 


_——— 1Q 


bát, đĩa chồng lên nhau, và bị chảy dính vào nhau : 
những phế phẩm trong quá trình sản xuất gốm men 
ngọc sớm ở nước ta. Ngòai những sản phẩm có thể 
mang từ Trung Hoa sang, rất nhiều sản phẩm khác với 
tạo dáng và trang trí độc đáo, cho ta vẻ đẹp của gốm 
men ngọc Việt Nam đích thực. Ta sẽ trở lại vấn đề này 
ở một đoạn sau. 


Tại xã Mỹ Thịnh, Lộc Vượng, ở ngoại thành 
Nam Định, khu vực xưa kia thuộc phủ Thiên Trường, 
một khu cung điện của thời Trần, người ta đã tìm được 
một số mảnh gốm vỡ và những bao nung đồ gốm. 
Trong số những đồ vật đó, có một chiếc trôn bát mang 
một dòng bốn chữ màu nâu : Tiến Trường phú chế: 
Màảnh này ngoài được phủ men ngọc, với hoa văn nét 
chìm hình cánh sen. Một số mảnh khác, cũng là trôn 
gốm, được bôi nâu, đặc điểm này đã được ghi nhận là 
thịnh hành vào cuối Trần và đầu Lê trên đồ gốm hoa 
lam. Những viên ngói lợp phủ men xanh như ngọc, 
những chiếc bao nung gốm tìm được từ một giếng cổ, 
trong một số bao ấy, những con kê vẫn còn nguyên; 
những chồng bát đĩa phế phẩm dính chặt vào nhau : các 
chứng tích ấy cho thấy rằng khu phủ Thiên Trường 
trước đây từng có lò sản xuất gốm men ngọc, với kỹ 
thuật cao và số sản phẩm lớn. 


I0? 


Khai quật một số điểm thuộc khu vực Thăng 
Long cũ, người ta cũng tìm được khá nhiêu những 
chồng bát dính nhau, có hình dáng và trang trí như gốm 
men ngọc, nhưng men ngả màu nâu hoặc xanh nâu. 


Qua những dẫn chứng trên, ta có thể cùng nhau 
khẳng định một điều : trước và trong thời Lý - Trần, 
gốm men ngọc đã được sản xuất tại Việt Nam, đã đạt 
được chất lượng kỹ thuật và nghệ thuật cao, có khi bị 
nhầm lẫn với gốm cùng loại của Trung Hoa. 


Tuy nhiên, phân biệt cho thật chắc đâu là gốm 
men ngọc của Việt Nam và đâu là gốm men ngọc của 
các nước khác, thì đó lại là một việc không dễ dàng, 
còn là vấn đề cần được nghiên cứu thêm. Tác động 
cũng như ảnh hưởng qua lại về văn hóa và kỹ thuật giữa 
ta với Trung Hoa, với các nước khác là tất nhiên. 
Nhưng cũng không phải vì vậy mà cứ nhất thiết cho 
rằng gốm men ngọc của ta, như có người giả thiết, được 
sản xuất trên đất ta, nhưng từ tay một số di thần của 
nhà Tống biết nghề làm gốm đã chạy loạn sang Việt 
Nam thời mà Trung Hoa bị quân Mông Cổ thống trị 
(1279 - 1386), và khi nhà Minh giành được chủ quyền 
rồi, thì các di thần kia hoặc con cháu của họ lại trở về 
nước, mang theo về cả bí quyết làm gốm men ngọc. 

Thật ra, trước thời Lý - Trần, trên đất Việt Nam 
đã xuất hiện loại đồ gốm có dáng khỏe, phủ men dây, 

—— 108 


có điều là men chưa bóng (chứng tỏ nhiệt độ của lò 
nung chưa đủ), màu men hơi xanh (kiểu ngọc trai). 
Mặc dầu không loại trừ khả năng ảnh hưởng của gốm 
men ngọc Trung Hoa từ thời Tống về sau, ta vẫn có 
quyền nghĩ rằng gốm men ngọc Việt Nam đã bắt mâm 
từ các bước phát triển của nghề gốm bản địa từ đất 
nang và sành nâu lên sành xốp, sành trắng có men, 
cũng nhự trong quá trình từm tòi men từ đất, đá. Và kết 
quả là men ngọc ra đời, cùng với men vàng ngà và men 
nâu của gốm hoa nâu. 

Gốm men ngọc, tên gọi ấy vô hình chung nêu bật 
vị trí của men trên sản phẩm. Ở đây, men không chỉ là 
lớp áo bọc xương đất, để cho mặt gốm nhắn, bóng láng, 
hợp vệ sinh, mà bản thân men đã mang ý nghĩa trang trí 
rồi. 


Người Trung Hoa xưa cứ dấu bí quyết của họ, cứ 
đánh lạc hướng ai ai đi tìm hiểu về men ngọc. Có 
trường hợp họ viết trong sách rằng men ngọc là phấn 
ngọc thạch đem áo lên cốt sành (1), nghĩa là nó được 
chế tạo từ nguyên liệu hiếm và quí. Cũng vậy, người ta 
bảo rằng, để làm ra men gốm (úy hỏng, phải dùng 
máu của người trinh nữ... 


Thực ra, tại nhiều nước ở Châu Á, men ngọc 
được làm từ ô xít nguyên dạng tự nhiên lẫn trong đất, 


109 


đá : từ gốc xilicát + kiềm, người ta cộng thêm các chất 
có hàm lượng cao về ô xít sắt. Yếu tố ngẫu nhiên khi 
chế men, cũng như trong quá trình nung, đã giúp người 
làm gốm đi sâu định ra được công thức men hoàn 
chỉnh, nâng chất lượng men lên ngày càng cao. 


Trước khi đi sâu vào những vấn đề thuần nghệ 
thuật, có lẽ cũng cần tìm hiểu một số kỹ thuật, những 
mặt cơ bản nhất, dù chỉ vì kỹ thuật đã đóng một vai trò 
hàng đầu trong sự ra đời của gốm men ngọc, cũng như 
trong cung cách chế tác nó. 


Như đã nói, màu men ngọc chủ yếu do ô xít sắt 
tự nhiên tạo ra. Vì vậy, những nguyên liệu chính làm 
nên nó là các loại đất, đá. Ô xít cô ban, ô xit crôm cũng 
cho ta những loại men xanh khác nhau, nhưng chúng 
đều trơ, cứng, thiếu sức truyền cảm. Dùng những loại 
đất gì và theo những công thức nào mà pha ra men, đó 
là điều bí truyền, là kinh nghiệm đọng lại từ bao mày 
mò trong thực tiễn sản xuất trải qua một thời gian chắc 
hẳn rất dài (sử dụng đất ở những vùng nào, những loại 
đất gì, nung ở nhiệt độ nào ...). Qua bao thí nghiệm và 
thể nghiệm, Trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp từ 
đầu những năm 60 đã tìm được một công thức men 
ngọc, từ đó mà tạo ra được một số sản phẩm khá đẹp. 


Trở lại với vấn đề màu men, ta chưa quên rằng ô 
xít sắt đã cho ta màu nâu trên gốm hoa nâu. Nhưng 


IIO 


cũng chính ô xít sắt lại cho ta màu xanh trên gốm men 
ngọc. Không có gì lạ. Ô xít sắt hiện lên dưới nhiều 
dạng khác nhau (FeO, Fe,O,, Fe;O,), cơ chế thu hút 
ánh sáng của sóng trường cũng khác nhau từ dạng này 
qua đạng kia. Và kết quả cuối cùng, men và màu men 
cũng biến đổi tùy dạng : FeO cho ta màu xanh, trái lại 
Fe,O. cho ta màu nâu, hay hơi vàng úa. 


Men cho gốm men ngọc là loại chảy frong và có 
màu nhẹ. Vì thế, nó đòi hỏi phải được ứráng đây : có 
thế thì màu mới sâu và mượt. Qua thực nghiệm người ta 
thấy rằng, nếu độ dày cần thiết của men trắng phủ kín 
xương đất được biểu hiện bằng con số I, thì độ dày của 
men ngọc phải là 5 - 7, nếu muốn có màu xanh đẹp. 
Tráng men quá dày như thế chính là điều ky đối với kỹ 
thuật gốm nói chung, xương đất có thể vì quá ngậm 
nước mà nứt, vỡ; dễ có hiện tượng men rạn và bong; 
thao tác không dễ dàng. Càng dễ hiểu tại sao gốm men 
ngọc thường dày và nặng. Nhất là khi sản phẩm phần 
lớn lại là bát, đĩa, ấm, chén có kích thước nhỏ. 

Lò nung có tấc dụng quyết định đối với màu 
men. Quả vậy, màu của gốm men ngọc có thể trình ra 
những sắc độ khác nhau, tùy hiện vật, dù cho công thức 
điều chế men không thay đổi. Và điều đó chủ yếu phụ 
thuộc vào tính chất của lửa trong lò nung : nếu là lửa 
hoàn nguyên (tức lửa khử ôxy, hay lửa có nhiều 


III 


cacbon), thì được men xanh; với lửa ôxy (tức lửa dưỡng 
hóa, hay lửa cháy trong điều kiện có thừa ô xy) thì men 
ngả màu nâu nhạt; còn lửa bị chỉ phối cả hai chiều thì 
cho ta màu vàng úa. 


Thực nghiệm cho thấy rằng, nếu nung men ở lửa 
hoàn nguyên càng mạnh thì màu xanh của men càng 
đẹp, và cũng vậy nếu lượng S,O; càng nhiều. Quả thế, 
ngay với men tro, nếu tráng men cho dày, ta cũng được 
một màu xanh gần với xanh men ngọc, vì trong men tro 
có lẫn nhiều ô xit sắt, và S,O, cũng nhiều. 

Ngay vị trí của từng sản phẩm ở trong lò cũng 
quyết định sắc độ xanh của màu men : cùng một công 
thức men, cùng nung một lửa, mà các sản phẩm khác 
nhau không xanh như nhau. Lý do là lửa hoàn nguyên 
không đều, chỗ yếu, chỗ mạnh : thường thì sản phẩm ở 
hai bên cạnh lò xanh hơn sản phẩm ở giữa. Hơn nữa, 
khi nung xong, nếu mở ngay cửa lò cho chóng nguội, 
thì số hiện vật đạt màu xanh ngọc cũng chiếm một tỷ lệ 
cao (Theo tài liệu thực nghiệm của nhiều cán bộ từng 
giảng dạy tại khoa gốm của trường Cao đẳng Mỹ thuật 
công nghiệp Hà Nội). Kể ra, mở cửa lò ngay có thể ảnh 
hưởng một cách khác đến sản phẩm : có thể làm rạn 
men. 


Cùng một công thức men ngọc, nhưng do tác 
động của thao tác, của độ dày của men, của lò nung, 


——— H12 


mà có thể có nhiều màu khác nhau : từ xanh đến nâu 
nhạt, hoặc nâu xẫm. Chính vì thế mà gốm men ngọc 
của ta không hoàn toàn thống nhất về màu, cứ biến 
chuyển từ xanh lá cây nhạt, qua xanh cỏ úa, đến hơi 
nâu. Mà không cần đến nhiều công thức ren khác 
nhau như người ta vẫn lầm tưởng. 


Men của gốm men ngọc Việt Nam là ren đất và 
men tro, do đó độ trong và độ tính khiết của men 
thường không cao. Men được tráng dày, nên dễ bong 
ngay khi chưa nung, hoặc bị co và chảy vón cục thành 
giọt (còn gọi là “ngấn lệ”). Cần nói luôn rằng các ngấn 
lệ đó biểu hiện độ nung cao, chứ không phải nói lên 
nhiệt độ nung thấp, như một số người tưởng. 

° 

Trình bày cái đẹp của gốm men ngọc bằng lời là 
cả một sự ngại ngùng. Khó quá! 

Cái khó trực tiếp nhất trong gốm men ngọc, 
không lời lẽ nào thay thế được hiện vật thực, dù thay 
thế trong muôn một. Ở gốm men ngọc trước hết và chủ 
yếu là nước men : màu nhẹ, trong, sâu. Ảnh màu còn 
bất lực nữa là, nói gì đến ảnh đen trắng. 

Cái khó thứ hai là đồ gốm men ngọc hiện vẫn 
còn phân tán khá nhiều trong nhân dân, các bảo tàng 
của ta chưa có được bộ sưu tập nào cho thật đầy đủ, để 


[13 


có thể dựa vào đấy mà thử lọc ra những phẩm chất cơ 
bản của gốm men ngọc. 


Cái khó thứ ba là gốm men ngọc hiện có trên đất 
nước ta không phải tất cả đều do các lò gốm Việt Nam 
sản xuất, có những sản phẩm rõ ràng là của nước ngoài, 
từ men cho đến tạo dáng, trang trí, ... Nhưng, khó nhất 
là những trường hợp chưa ngã ngũ, chưa xác định được 
gốc gác. Bởi vậy, trong bài này chúng tôi chỉ đi vào 
những sản phẩm đã được nhiều người trong giới xác 
định là của Việt Nam. Tôi cũng sẽ dựa trên kinh 
nghiệm bản thân trong nghề mà góp phần xác định. 


Ba yếu tố chính kết hợp hài hòa với nhau để làm 
nên cái đẹp của đồ gốm men ngọc Lý - Trần là : chế? 
mch, hình dáng, trang trí. Ta đã biết vai trò to lớn của 
men đối với gốm men ngọc. Hãy đi vào mặt này trước. 


Dù xanh lá cây hay xanh nâu, men ngọc Lý - 
Trần đều có độ thủy tỉnh hóa cao, do đó mà trong, mặc 
đù khá dày. Chính độ trong này của men tạo tầm sâu 
cho họa tiết trang trí, tạo điều kiện cho hoa văn ẩn hiện, 
lung linh. Độ trong của men rất tế nhị, trong mà vẫn 
kín đáo, không phải trong kiểu bóng loáng như thủy 
tinh. Có trường hợp men ngọc đạt đến một độ trong mờ 
như thủy tinh đục, có thể ví với độ trong khó tả của 
ngọc. Một sản phẩm, dù không trang trí gì, mà chỉ được 
tráng hoàn toàn bằng một lớp men ngọc thôi, cũng đã 


114 


duyên dáng, hấp dẫn. Thế mạnh đó xuất phát từ chỗ 
men ngọc trong mà không trơ, chiều sâu của men hút 
mắt ta không dứt, đường như không còn có giới hạn 
của xương đất nữa. Đâu phải tấm kính màu xanh nhạt 
đặt trên mặt giấy trắng! 


Men ngọc có độ linh động khá cao, vì thế, khi 
được phủ lên xương đất đã chạm khắc, thì quá trình 
chảy làm cho men dồn xuống, lấp những nét lõm của 
hoa văn, tạo nên những độ đậm nhạt, làm cho những 
nét khắc kia uyễn chuyển hẳn lên. Mà đâu phải tô vờn 
bằng màu. Chỉ bằng độ dày mỏng của men. 


Vẻ đẹp của gốm men ngọc không phải là cái đẹp 
rực rỡ của hoa hậu. Đây là cái đẹp không phô trương 
của người thiếu nữ bình dị, cái đẹp ẩn hiện trong từng 
cử chỉ, động tác, nụ cười, khóe mắt, mà chỉ khi đã tiếp 
xúc nhiều ta mới cảm thấy duyên, càng tiếp xúc càng 
thấy đẹp hơn. đáng yêu hơn. Ngay cả trong trường hợp 
men chảy dồn thành giọt, thậm chí thành cục ở thân 
sản phẩm - “ngấn lệ” - thì những chỗ chảy đó, với 
nhiều sắc độ khác nhau trong một khối con, càng gợi 
cho ta vẻ đẹp riêng biệt của men ngọc, mà các loại men 
khác không đạt thấu. 


Với yêu cầu kỹ thuật cao như đã trình bày ở phần 
trên, không lạ rằng, trong số những đồ gốm men ngọc 
thời Lý - Trần còn lại đến hôm nay, có một số chưa đạt 


115 


mức thật cao về nước men : men chưa bóng, do đó mà 
gây lì mặt; sắc độ đậm nhạt chưa đều; ngả nâu thành 
xanh úa, xanh nâu hoặc hơi vàng, không được đẹp mắt 
lắm. Cũng có một số sản phẩm mà men dường như còn 
vấn đục, hoặc có bọt, do nguyên liệu chưa thật sự tỉnh 
luyện, hoặc quá trình nung chưa tốt. 


Trên gốm đất nung xưa, hoa văn do nét vẽ chìm 
tạo ra, và độ đậm - nhạt của hoa văn xuất phát từ hiện 
tượng cản ánh sáng, mà nguyên nhân là các nét chìm 
được khắc khác chiều nhau. Trên gốm hoa nâu cũng 
vậy, nhưng các nét khắc chìm của viên họa tiết còn 
được kết hợp với các mảng màu tô nâu, thì độ đậm - 
nhạt của hoa văn mới được nhấn mạnh. Trên gốm men 
ngọc, độ đậm - nhạt nói trên cũng là con đẻ của những 
nét khắc chìm, nhưng nổi bật lên được là nhờ độ dày - 
mỏng của men. 

Tóm lại, trong trường hợp gốm men ngọc, men là 
yếu tố tạo nên màu sắc, tạo nên độ đậm - nhạt cho 
trang trí, cũng như cho toàn bộ sản phẩm. 

e° 

Nếu như gốm hoa nâu (cùng thời với gốm men 
ngọc) được tạo dáng theo phong cách (nếu không nhất 
thiết là theo đúng mẫu mực) của đồ đồng hay đồ đất 
nung, thì trái lại, người tạo dáng cho gốm men ngọc lại 


—— 116 


xuất phát từ dáng hình của hoa, lá, quả trong thiên 
nhiên. Đặc điểm này tạo nên vẻ đẹp riêng của gốm men 
ngọc. 


Để thấy được đặc điểm trên kỹ hơn, hãy thử 
điểm lại những chủng loại sản phẩm men ngọc Lý - 
Trần. 


Đồ gốm men ngọc có số lượng lớn nhất là bái, 
đĩa, liên, ấm : có thể nói rằng đồ gốm men ngọc chủ 
yếu phục vụ việc ăn uống,. Bên cạnh, còn một số sản 
phẩm dành cho việc thờ cúng và trưng bày : bát hoa sen 
nhiều tầng, tượng nhỏ... Như vậy, đồ gốm men ngọc 
phần lớn là sản phẩm nhỏ. Tuy vậy, trong số những đĩa, 
bát tìm được ở Thanh Hóa, và về sau được đưa về bảo 
tàng Lịch sử (Hà Nội), đường kính của hai chiếc đĩa to 
nhất là 32,5 cm và 21,5 cm, giữa những sản phẩm chủ 
yếu kích tấc nhỏ, cũng tròi ra một số ít đã khá lớn, đòi 
hỏi kỹ thuật cao. Dù sao vẫn không thấy đồ chứa đựng, 
như thạp, một loại gia cụ rất phổ biến trong gốm hoa 
nâu. 


Trừ một số ấm, liễn, mà dáng mô phỏng hình 
quả dưa, còn thì, trong đa số các trường hợp, người tạo 
dáng cho gốm men ngọc đã khai thác vẻ đẹp của hoa 
sen, nụ sen, gương sen, lá sen. Với đạo Phật ở vị trí 
quốc giáo dưới thời Lý - Trần, với công sức xây chùa - 
tạc tượng - dựng tháp trong thời ấy, vớt hình tượng hoa 


117 


sen được sử dụng như một mô típ trang trí phổ biến 
trong kiến trúc và nghệ thuật Phật giáo đương thời, kể 
ra không có gì lạ nếu một lần nữa, hình tượng trên lại 
được người nghệ sĩ tạo dáng gốm áp dụng vào một loại 
gốm đẹp, quí. Điều đáng lưu ý hơn là người nghệ sĩ ấy 
đã theo dõi quá trình phát triển của hoa sen, từ khi nó 
còn là nụ kín, qua giai đoạn hàm tiếu cho đến lúc hoa 
nở bung, xòe cánh như phơi bày tất cả vẻ đẹp. Theo dõi 
kỹ, chờ khi các hình ảnh khác nhau ấy lắng lại trong 
trí và tâm của mình, rồi dùng bút pháp cách điệu mà 
tạo ra nhiều dáng gốm khác nhau, dáng nào cũng khái 
quát, súc tích, khiêm tốn mà ý nhị, duyên dáng. 

Những cát đĩa, cái bát bắt chước dáng gương sen 
: chân thon, nhỏ, miệng xòe rộng. Một cái liễn : hai 
bông sen nở úp vào nhau, mép liễn uốn lượn như mép 
lá sen. Một liễn khác : thân là hoa sen nở, còn nắp lại là 
chiếc lá sen mềm mại. 

Nhân đây, xin phản ánh nhận xét của một vài 
người nghiên cứu : lối tạo dáng và trang trí lấy hoa sen 
làm đề tài, ta ít gặp nó ở gốm Trung Hoa, trái lại, nó rất 
thông thường trong mỹ thuật Ấn Độ. 

Đi vào chi tiết của dáng gốm men ngọc Lý - 
Trần, ta thấy thể chính (thân bát, thân liễn) hiện lên rất 
rõ ràng. Còn các thể phụ (chân bát, chân liễn) thì nhỏ, 


—— H18 


gọn. Đây cũng là một đặc điểm, qua đó ta có thể phân 
biệt gốm men ngọc với gốm hoa lam. 


Chân đã nhỏ, gọn như vậy, cho nên, đối với các 
loại bát - đĩa, mà chức năng áp đặt miệng rộng, thân 
sản phẩm tất nhiên doãng ra, khiến cho từng đường 
“bán kính”, tôi muốn nói từng đường cong, nhưng là 
đường cong gần như thẳng. Có thể nói là người tạo 
đáng bát - đĩa thời nay ít chú ý đến bụng của hiện vật 
(phần người làm gốm hiện nay gọi là “quả bát”) mà 
chú ý nhiều hơn đến cánh. Đến thời Lê - Mạc ta sẽ thấy 
rằng dáng bát - đĩa nặng về chất bầu bĩnh của thân sản 
phẩm (nghĩa là “quả bát” được nhấn mạnh). Nếu thể 
hiện bằng hình bổ cắt, ta sẽ thấy rằng dáng cơ bản của 
bát - đĩa men ngọc Lý - Trần chủ yếu nằm gọn trong 
một hình tam giác ngược với cạnh đáy lớn. Riêng trong 
trường hợp cái ấm, thì quai vòi chiếm một khoảng 
không rất nhỏ. 

Kích tấc nhỏ, gọn của chân bát - đĩa cũng có lý 
do kỹ thuật của nó : trong lò nung, các sản phẩm cùng 
loại được chồng lên nhau, chân cái trên không tiếp xúc 
thẳng với lòng cái dưới mà qua mấy con kê (chủ yếu 
nhằm ngăn cho các hiện vật cùng một chồng không 
dính chặt vào nhau qua quá trình nung). Các con kê ấy 
tất để lại những vết không men trong lòng của. sản 
phẩm xếp dưới, và chính để thu hẹp bớt diện tích bị chỉ 


II9 


phối bởi những vết không đẹp ấy, mà người thợ gốm 
thời Lý - Trần thu hẹp trong lòng bát - đĩa lại, khiến 
chân bát - đĩa đã bị thu nhỏ theo. Cách xử lý thông 
mình ấy đã tạo ra một loại dáng riêng cho đồ gốm của 
bất cứ thời nào. 

Bát - đĩa thường được tạo với một độ dày cứ 
mỏng dần từ chân ra đến miệng. Miệng xòe rộng ra, 
nhưng ít thấy trường hợp miệng loe như trên bát - đĩa 
thời Lê - Mạc. 


Cũng cần nói thêm rằng, nếu như trên gốm hoa 
nâu người ta hay đắp nổi cánh sen, tạo nên những chỉ 
tiết nhỏ nổi lên trên dáng chung của sản phẩm, thì ở 
gốm men ngọc ta lại thấy khá nhiều bát - đĩa được khía 
thành những hình giống đầu cánh sen, hay hình lá sen. 
Đây cũng là một đặc điểm của gốm men ngọc, mà các 
loại gốm hoa nâu hay hoa lam không có. 

Nói chung, dáng hình của gốm men ngọc toát ra 
vẻ đẹp giản dị, nhưng phong nhã, thanh thoát, mà trang 
trọng. 

° 

Nếu như về mặt tạo dáng, người làm gốm men 
ngọc chủ yếu dựa vào hoa sen, thì cũng trên gốm men 
ngọc, người trang trí vừa tận dụng hoa sen một cách 
khá đặc sắc, vừa lấy hoa - lá cúc, hoa phù dung (dưới 


120 


dạng cách điệu) làm đề tài chính. Bên cạnh đó, ta còn 
gặp một số đề tài khác : hình xoắn vỏ ốc, ngọc báu, hai 
sừng tê bắt chéo nhau, cá. Đôi khi, còn thấy có những 
đĩa mang hình người. 


Về mặt phong cách, điểm nổi bật là tính cách 
điệu rất cao, khiến hoa văn trang trí đẹp mà phóng 
khoáng. Hoa sen, hoa cúc được chất lọc đến độ sen hay 
cúc còn lại trên mặt gốm là cái cốt lõi của sen, của cúc, 
không phải là những hình ảnh sao chép tầm thường. 


Căn cứ vào đề tài và phong cách trang trí, có 
người cho rằng gốm men ngọc có biến chuyển từ thời 
Lý qua thời Trần. Chẳng hạn những cánh sen thon, nhỏ 
đắp nổi trên mặt ngoài hiện vật, được xem là sản phẩm 
của thời Lý, còn loại cánh sen thô, to hơn, là của thời 
Trần. Các mô típ hình xoắn vỏ ốc, ngọc báu, hai sừng 
tê bắt chéo, còn được chạm khắc cả trên gỗ, trên đá vào 
cuối thời Trần và trong đời Lê sau này. Đôi cá hay một 
con rùa đấp nổi giữa lòng bát - đĩa, cùng với các mô típ 
trên, ngoài giá trị nghệ thuật của chúng ra, ắt hẳn còn 
mang những nghĩa tượng trưng phù hợp với ý thức hệ 
của tầng lớp trên trong xã hội đương thời. Có phải 
chăng bên cạnh hình tượng hoa sen gắn với nhà Phật, 
vào khoảng cuối Trần - đầu Lê đã xuất hiện trong mỹ 
thuật nước ta, mà một biểu hiện rực rỡ là gốm men 
ngọc, một số đồ án trang trí mang nội dung Nho giáo? 


12I 


Chúng ta đều biết rằng, bước qua thời Lê, Nho giáo 
hoàn toàn đẩy lùi Phật giáo để chiếm lĩnh vị trí ý thức 
hệ chính trong đời sống quốc gia Việt Nam. 

Các đề tài vừa nêu trên khác hẳn các đề tài trên 
gốm hoa nâu. Chúng ta hẳn chưa quên rằng, về mặt 
này, gốm hoa nâu đơn giản hơn, vì gần gũi đời sống 
bình dị hằng ngày của người nông dân hơn : con cò, 
cành lá, cây khoai nước ... Điều này cho phép ta nghĩ 
rằng, đối tượng phục vụ của gốm men ngọc hẳn là các 
tầng lớp trên của xã hội đương thời. 


Vẫn trong pham vi phong cách, trang trí trên 
gốm men ngọc còn cho ta thấy sự hiểu biết rất sâu sắc 
của người nghệ sĩ thời xưa đối với thiên nhiên, cuộc 
sống.Chính vì thế mà họ bắt được cái thân chủ yếu của 
hoa lá, cây cỏ, của đề tài mà họ đưa lên mặt gốm. Cho 
nên cách điệu mà không cứng, cách điệu mà vẫn tràn 
đầy thiên nhiên, vẫn chứa chan sự sống. 


Những cánh sen nổi trên thân liễn, nắp liễn, hệt 
những đường gân lộ rõ ở phần đầu cánh hoa, nhưng cứ 
mờ dần, mờ dần, cho đến khi biến vào thân sản phẩm. 
Trên thân bát, các khối nổi ấy cứ thấp đần, để rồi, đến 
cánh bát, thì được tiếp tục bằng những nét khắc chìm. 
Đến đây, người trang trí lại thêm vào một lớp cánh hoa 
lấp ló đằng sau lớp cánh ngoài. Càng nhiều lớp cánh, 
càng nhiều nét khắc chìm, mà men lại đọng trong 


—— 122 


những nét khắc ấy, đọng nhiều, đọng ít, tùy chỗ khắc 
sâu, chỗ nông. Đấy là bí quyết tạo những sắc độ khác 
nhau trên hoa văn gốm men ngọc. 


Có trường hợp mép gốm được sửa lại để cho 
vòng miệng tròn biến dạng thành một vòng trang trí 
uốn lượn, gợi lên hình ảnh một đóa hoa nở xòe cánh, 
hay một chiếc lá sen mềm mại. Người ta thấy được, 
hiểu được, cảm thụ được rằng đấy là những cánh hoa 
sen, hoặc là đường lượn viền lá sen lại. Thấy, hiểu, cảm 
thụ không chỉ đơn thuần bằng mắt, bằng óc, mà bằng 
cả sức tưởng tượng, bằng cảm giác, bằng tình yêu thiên 
nhiên. Đâu phải chỉ chăm chăm miêu tả, một mực sao 
chép, mà đạt được hiệu quả ấy. Ở đây, hoa sen, lá sen 
không chỉ là những mô típ trang trí như mọi mô típ 
trang trí, mà đã hiển nhiên là những hình tượng nghệ 
thuật. Và chúng ăn nhập với sản phẩm một cách nhuần 
nhuyễn. 


Trong lòng bát - địa, hoa - lá sen còn được cách 
điệu đến độ phóng túng hơn, mềm mại hơn. Hai cành 
hoa - lá nối nhau gần thành một vòng tròn, thoạt nhìn 
cứ tưởng như là đối xứng quay qua một trục. Nhìn kỹ 
lại, ta sẽ thấy những khác biệt, chẳng hạn một lá được 
tả với những đặc điểm thông thường của lá sen, còn lá 
kia thì gần như những ngọn sóng đập dờn, trong khi 
cuộng sen cứng được uốn mềm theo lòng bát. Những. 


J23 ———” 


bút pháp cách điệu có thể nói là khác nhau, ít nhất cũng 
về liều lượng, nhưng lại thống nhất trong một phong 
cách chung, đó chính là điều khiến cho đồ án hoa - lá 
sen đạt đến một duyên dáng bất ngờ. 


Trên một số sản phẩm khác, hoa và lá sen lại 
được nối với nhau thành một đường diểm uyển chuyển, 
rất thuận mắt, mặc dù, thực ra, hoa và lá sen thường 
tách rời nhau. 


Trên một số đĩa, lá cúc được rắc không đều, men 
theo đường cành mềm mại. Lối cách điệu ở đây khiến 
hoa cúc trên đĩa rất gần gũi cúc dây trên đá chạm. Ở 
một chừng mực nào đó, có thể nói rằng gốm men ngọc 
về mặt cách điệu hoa văn, đã chịu ảnh hưởng của nghệ 
thuật chạm đá đương thời. 


Vẫn là lối cách điệu, so với người trang trí gốm 
đất nung và gốm hoa nâu thì người trang trí gốm men 
ngọc đã biết qui hoa văn dù là hoa hay lá, vào mặt 
phẳng cụ thể đòi hỏi trang trí - hình tròn của mặt đĩa, 
đường diềm quanh vành bát ... - rồi mới xuất phát từ đó 
mà tìm bút pháp cách điệu cho phù hợp. 


Ta thường gặp trên gốm men ngọc những lối bố 
cục sau đây : 


—— 124 


Trong trường hợp bát - địa, hoa văn thường xuất 
hiện trên cả mặt ngoài lẫn trong lòng sản phẩm. Trên 
mặt ngoài, thường chạy một đường điềm cánh sen khép 
kín, lấy chân làm gốc, cánh hướng về phía miệng. Có. 
trường hợp đường diềm này chiếm hết mặt ngoài thân 
hiện vật. Cũng có trường hợp ven cánh bát lại thêm một 
đường diềm khép kín. 

Trong lòng bát - đĩa, trang trí thường được bố 
cục theo mấy cách, tùy từng sản phẩm : 

- Bố cục mảng tròn, với những họa tiết sắp xếp tự 
do, lấy một vài đường lượn làm chủ đạo. 

- Bố cục mảng tròn, với một hoặc hai họa tiết có 
đối xứng giả, nối tiếp nhau (đối xứng tịnh tiến tròn). 

- Bố cục có thể tạm gọi là theo kiểu “nan hoa 
bánh xe” (đối xứng gương qua nhiều mặt, hoặc là đối 
xứng trục mà bậc n lớn hơn 2). 

Trên một số ấm, liễn, ta gặp nhiều giải đồ án đơn 
giản bao quanh thân, hoặc khía ô dọc : lối bố cục này 
giống lối bố cục trên thạp và liễn gốm hoa nâu. 

©° 

Trang trí cho gốm men ngọc chủ yếu là vẽ lên 
bằng nét khắc chìm trên sản phẩm. Có thể dùng chữ vé, 
dù là vẽ bằng nét khắc chứ không phải bằng nét bút, 


125 


bởi lễ người trang trí phóng tay một hơi, chứ không tỉa 
tót tấn mẩn, khiến nét khắc có chỗ sâu, chỗ nông, nét 
to, nét nhỏ, khác nào vẽ có chỗ đậm, chỗ nhạt. Mà trên 
những chỗ sâu - nông đó cũng tạo nên độ đậm - nhạt 
cho hoa văn. 


Lối vẽ chìm này từng có mặt trên gốm đất nung, 
và được ứng dụng rộng rãi trên gốm hoa nâu. Tuy vậy, 
nét vẽ trên gốm hoa nâu có phần chân phương, chưa 
phải đã mười phần linh họat. Với gốm men ngọc, nét vẽ 
trên gốm đã được nâng cao và chau chuốt hơn. 


Người thợ gốm thuộc làu hoa văn, và vẽ theo trí 
nhớ cũng như cảm hứng của mình một cách khá phóng 
túng. Vì vậy mà nét vẽ rất có hồn. 


Đặc điểm của nét vẽ trên gốm men ngọc là bên 
sâu, bên nông, bên sâu tạo thành gờ, cạnh nổi rõ, còn 
bên nông thì mờ biến vào sản phẩm. Đầu và cuối nét vẽ 
cũng vậy. Có khi đầu nét thì sâu, nhưng nét cứ mờ dần 
ở phần cuối. Cũng có khi cả hai đầu nét đều mờ và biến 
vào sản phẩm, chỉ rõ ở phần giữa nét. Lối tạo nét sáng 
tạo này thay đổi phong cách hoa văn, làm cho hoa văn 
khi ẩn khi hiện dưới lớp men dày, khác với lối khắc đều 
nét, nét cứ lộ đều dưới lớp men, kém phần linh hoạt. 

Thực ra, không phải sản phẩm gốm men ngọc 
nào cũng được trang trí bằng tay như vừa nói trên. Có 


—— 12 


một số trường hợp mà hoa văn gồm nhiều họa tiết phức 
tạp, mỗi họa tiết lại gồm nhiều chỉ tiết, khiến người 
trang trí phải thể hiện hoa văn bằng khuôn ¡n. Và chính 
vì thế mà hoa văn không được linh hoạt lắm nữa. Dù 
sao cách làm đã mang tính công nghiệp này lại có ý 
nghĩa thực tiễn hơn; sản phẩm ra lò hàng loạt, chiếc 
này - chiếc kia hệt nhau, phục vụ được rộng rãi hơn. 


Đáng lưu ý về mặt này là những bát - đĩa mang 
hoa văn trong lòng. Nếu quả trong các trường hợp này 
người ta cũng dùng khuôn ¡n, thì khuôn ấy không thể 
là khuôn ngửa, mà người trang trí phải thể hiện theo 
kiểu khuôn úp. In úp là một phương pháp cho đến nay 
vẫn được xem là khá tiên tiến. Vì vậy, tôi có xu hướng 
cho rằng hoa văn trong lòng bát - đĩa chủ yếu được tạo 
bằng tay trên từng sản phẩm đơn lẻ. 


Trong một số trường hợp khác, người trang trí 
gốm men ngọc đã phối hợp kỹ thuật khắc chìm với kỹ 
thuật đắp nổi. Ngoài những đồ án hoa - lá được khác 
chìm, ví như hoa dây chạy quanh lòng bát đĩa, còn có 
một con rùa hay đôi cá đấp nổi nối đuôi nhau uốn mình 
bơi quanh. 

Gốm nét chìm rất đẹp, nhưng cách khắc thế nào? 
Câu hỏi này dường như chưa nhận được một lời giải 
đáp thống nhất. Có người cho rằng người thợ gốm Lý - 
Trần trực tiếp khắc chìm trên xương đất khi xương đất 


127 


còn mềm, do đó đường nét mới lưu loát, phóng khoáng, 
tự nhiên đến làm vậy. Qua thực tế sản xuất, tôi thấy 
khác : chính vẽ lên xương đất còn mềm lại tạo ra hiệu 
quả kém hơn, so với vẽ lên xương đất gần khô hay đã 
khô. 


Như tôi đã nói trên, viết về gốm men ngọc là 
chuyện bất đắc đĩ. Nhưng không viết không được, vì tôi 
yêu gốm men ngọc. Ngoài ra, vì tôi đã nhờ viết về gốm 
hoa lam, rồi gốm hoa nâu, hai loại gốm đẹp của ta, nên 
không thể không thêm vào đấy, gọi là cho hoàn chỉnh, 
một bông hoa khác của vườn gốm Việt Nam : gốm men 
ngọc. Nhưng viết đến đây, tôi càng thấm sự bất lực của 
những gì tôi vừa viết. Đó, trước tiên, là sự bất lực của 
bản thân tôi. Nhưng, đó phần nào là cũng là sự bất lực 
của chữ nghĩa. Vài trang giấy ghi mấy lời ấp úng, kèm 
theo vài hình vẽ đen - trắng, từng ấy có là gì bên cạnh 
một cánh hoa trên mặt ngoài thân bát. Chân cánh hoa 
được đắp nổi, và có lẽ vì thế mà nó đập vào mắt tôi 
ngay. Nhưng khi mắt tôi theo đõi nó, thì nó cứ thế mà 
nhỏ dần, thon dần, mỏng dần, rồi mất hút khi nào 
không hay dưới làn men lung linh. Khoảng khắc mất 
hút ấy để lại trong tôi một vị ngọt mà chữ nghĩa không 
thể nào phục chế được. 


Để sống khoảng khắc ấy, để nếm thử vị ngọt ấy, 
xin mời bạn đọc yêu gốm nào đã vô tình lướt qua bài 


128 


này, và tất nhiên, đã hết sức bực mình vì nó, xin mời 
bạn ghé lại Bảo tàng lịch sử vào một hôm rảnh rối, 
bước vào phòng dành cho các hiện vật Lý - Trần ... Lúc 
ấy tôi tin thế, bạn sẽ thông cảm với sự bất lực của ngòi 
bút tôi, và tha thứ cho nó./. 


129 


Nghệ thuật 


Gốm hoa lam Việt Nam 


I - Vài nét chung về gốm hoa lam 


Từ sau khi giành được độc lập, thoát khỏi ách 
thống trị kéo dài ngót mười thế kỷ của phong kiến 
phương Bắc, đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập - 
tự chủ, và nền văn hóa của chúng ta cũng bước vào một 
thời kỳ phát triển rực rỡ. Nghệ thuật gốm cũng vậy. 
Đương thời, ngoại thương được quan tâm đúng mức, 
luồng giao lưu hàng thúc đẩy mọi mặt sản xuất, kể cả 
nền sản xuất đồ gốm. 


Trong thời Lý - Trần, gốm hoa nâu, gốm men 
ngọc, gốm chạm đắp nổi đã đạt đến đỉnh cao của nghệ 
thuật gốm đàn trên đất ta. Về kỹ thuật, người đương 
thời đã nâng cao được nhiệt độ nung, cũng như phương 


130 


pháp nung. Có nơi đã biết dùng bao thơi. Kỹ thuật làm 
xương đất và tạo men đã có những bước phát triển mới. 
Màu men chưa phong phú, nhưng đã nhảy vọt về mặt 
phẩm chất : men nâu đậm đà, men ngọc xanh mát và 
sâu thắm. 

Ngoài màu nâu lấy từ đá son chứa nhiều ô xít sắt, 
một số loại ô xít màu khác được dùng, kể ra, chúng 
cũng đã xuất hiện một cách phổ biến ở nhiều nước, 
trong đó có Trung Hoa. Màu lam, lấy từ ô xit cô ban, 
cũng đã xuất hiện trên đồ sứ của nhiều nước. Được du 
nhập vào nước ta, nó xuất hiện trên đồ gốm có lẽ từ 
cuối thời Trần (thế kỷ XIV). Đây là loại gốm có độ 
nung cao hơn, có men trắng hơn, có kết cấu xương đất 
mụn hơn trước, thứ xương đất đã chớm chảy mà ta 
thường gọi là sành trắng. 


Như vậy, với những đổi mới về chất liệu, về màu, 
cá về phương pháp và phong cách trang trí nữa, gốm ta 
giàu thêm một loại mới gốm hoa lam. 

“Gấm hoa lam” là thuật ngữ chỉ các loại sản 
phẩm gốm được trang trí bằng hoa văn màu lam, mà 
chất liệu phát màu chủ yếu là ô xít cô bạn. Gốm hoa 
lam, mãi đến nay, vẫn còn được sản xuất tại Bát Tràng, 
Móng Cái, Biên Hòa, và nhiều lò thủ công khác. 


[31 


Thực ra, việc định thời điểm xuất hiện của gốm 
hoa lam (thế ký XIV) cũng chỉ mới là phỏng đoán. Cứ 
liệu để phỏng đoán là một số đồ gốm hoa lam rất 
chính, có niên đại rõ ràng : thời Lê sơ (thế kỷ XV). 
Trước sự chỉnh chu đó, người ta ngờ rằng ắt phải có 
những bản không chỉnh bằng, và các bản đồ án đó hẳn 
phải ra đời sớm hơn, có thể là một thế kỷ trước, tức là 
khoảng cuối Trần (thế kỷ XIV). Có thực tế không? Đó 
là vấn đề còn chờ câu giải đáp. Điều khá chắc chắn là 
những chữ ghi ngày tháng, niên đại, tên người làm, trên 
một số đồ gốm hoa lam, còn lại đến nay, nói rõ ràng, 
đến thế kỷ XV, dưới thời Lê sơ, gốm hoa lam phát triển 
mạnh, tạo ra được những sản phẩm có phẩm chất kỹ 
thuật cao, với nghệ thuật khá độc đáo, thu hút được 
người dùng, khiến nó thay thế dân các loại gốm hoa 
nâu rất nổi tiếng của thời Lý - Trần. Một khi đã có 
gốm hoa lam, thì gốm hoa nâu lại chịu ảnh hưởng của 
gốm hoa lam. Nhưng một số sản phẩm cho thấy rằng sự 
bát chước này không thành công mấy, bởi lẽ màu nâu 
sắt không phù hợp với lối vẽ phóng bút như trong 
trường hợp vẽ bằng màu cô - ban : chỉ cần một số màu 
rất ít, thì ô xít cô ban vẫn phát màu đẹp; còn trong 
trường hợp ô xít sắt, nếu pha ít màu nhạt, mà nhiều 
màu đậm, thì màu sẽ tạo ánh kim loại, gây cảm giác 
nặng nề, không hấp dẫn. 


132 


Cùng với một số gốm màu phủ men nhẹ lửa, và 
gốm màu phủ men nặng lửa, gốm hoa lam đã ra nước 
ngoài, dưới dạng hàng hóa hoặc tặng phẩm. Sử sách, 
hiện vật bảo tàng, kết quả của một số cuộc khai quật 
khảo cổ học ở nước ngoài, đều cho thấy rằng đồ gốm ta 
thời ấy được xuất khẩu với số lượng khá lớn : hàng vạn 
sản phẩm đã đến vùng hải đảo hiện nay là In-đô-nê-xi- 
a; đó là chưa nói đến những hiện vật hiện có mặt tại các 
bảo tàng Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a, Anh, Philipin, Thổ 
Nhĩ Kỳ... Theo nhà nghiên cứu Nhật Bản Phu - gi - cô 
Cô-i-a-ma, xưa kia, trong trà đạo, người Nhật rất 
chuộng loại bát cổ vẽ trên men mà họ quen gọi là 
“Hồng An Nam”. Thư tịch lại cho biết rằng đã có một 
thời người Nhật còn bát chước làm “gốm Giao Chỉ" để 
đáp ứng thị hiếu của các tầng lớp trên. 

Vậy, nghệ thuật và kỹ thuật gốm hoa lam có 
những đặc điểm gì nối bật? 

Có thể nói rằng nghệ thuật gốm hoa lam là cái 
mốc lớn thứ ba trên dòng phát triển của ngành gốm 
Việt Nam. Một cái mốc về cả hai mặt kỹ thuật và nghệ 
thuật, sau gốm đất nung nổi tiếng thời sơ sử, và gốm. 
sành xốp thời Lý - Trần. 


Về mặt kỹ thuật, gốm hoa lam phần lớn không 
còn là loại gốm sành xốp hoặc gốm đàn nữa. Phần lớn 
gốm hoa lam thuộc loại sành rắng, cũng gọi là sành 


J3 


cứng, bán sứ, xương đất mụn, do đất được lọc luyện kỹ : 
men fro trấu và một số men đá đã được dùng một cách 
phổ biến hơn, nên sản phẩm có độ trắng cao hơn, men 
cũng đều và bóng hơn. Do nhiệt độ nung cao hơn, nên 
xương đất đã chóm chảy, kết cấu hạt chặt chẽ, mịn 
màng, khiến xương có độ cứng cao hơn, và có điều kiện 
để trở nên mỏng hơn. Để tiết kiệm chễ trong lò nung, 
một số sản phẩm thông dụng được chồng lên nhau : 
trong trường hợp này, người thợ gốm phải cạo sắn men 
ở trôn và lòng của sản phẩm (tiếng chuyên môn : 
“lòng”), không phải viện đến “con kê” như ta thường 
gặp trong trường hợp gốm men ngọc. Kỹ thuật này đã 
có ảnh hưởng nhất định đến nghệ thuật gốm, tạo tiền đề 
cho sự ra đời của một phong cách trang trí mới, một 
kiểu thức hình dáng mới. Cũng trong thời kỳ này, đã 
xuất hiện những làng gốm thủ công mang tính chất 
chuyên môn hóa. Vai trò của người làm gốm được đề 
cao hơn trước, bằng chứng là người thợ gốm được ghi 
tên mình và niên đại tạo tác lên sản phẩm : chúng ta sẽ 
còn quay lại vấn đề này, khi bàn đến phần trang trí. 

Về phẩm chất nghệ thuật của gốm hoa lam, điều 
phải nói trước tiên là nghệ thuật về hoa bằng bút lông, 
với phong cách phóng túng, sinh động của lối vẽ phóng 
bút và công bút. Kỹ thuật vẽ được đưa vào gốm hoa lam 
để thay thế một kỹ thuật trang trí gốm cổ hơn vốn được 


_—— 134 


sử dụng một cách phổ biến trên đồ gốm thời Lý - Trần, 
tức lối khắc nét chìm trên xương đất và êô nu. Nghệ 
thuật trang trí gốm hoa lam là một phương tiện mới để 
khai thác cho triệt để hơn các yếu tố của hội họa, nhất 
là các yếu tố fqo họa tiết, làm phong phú thêm khả 
năng diễn đạt của bút pháp trang trí. Kỹ thuật về cũng 
đã tạo ra những phong cách mới cho nghệ thuật trang 
trí, bằng cách khai thác những nét độc đáo trong nghệ 
thuật dùng bút lông của người viết chữ Nho và chữ 
Nôm. 


Có thể nói rằng, với gốm hoa nâu, việc sử dụng 
bút lông và màu còn ở dạng /ó, nhưng đến gốm hoa 
lam, thì đã chính thức là vé, với đúng nghĩa của chữ ấy. 


Nghệ thuật vé không chỉ hàm ý việc sử dụng bứ 
, mà còn phụ thuộc vào zờu nữa. Những người chuyên 
viết chữ Nho, hay chuyên vẽ “quốc họa” ở Trung Hoa 
thời xưa, khi nói tới vẽ, thường gắn bú với mực. Nếu 
chỉ có bút tốt, có kỹ thuật điêu luyện, mà không có 
mực tốt, thì cũng khó mà vẽ được như ý muốn. Mực, 
trong tranh, và màu trong gốm hoa lam là một yếu tố 
rất quan trọng. May sao màu lam cô ban, bởi sức phát 
màu mạnh, đã đáp ứng được điều này. Do sử dụng ngọn 
bút khi mạnh khi nhẹ. hoặc do dùng màu loãng hay 
đặc, mà trong một nét bút thôi, người trang trí gốm có 
thể tạo ra những độ đậm nhạt khác nhau của màu lam. 


135 ——— 


Tuy nhiên, qua sáu - bảy thế kỷ tồn tại và phát 
triển cho tới ngày nay, không phải lúc nào gốm hoa 
lam cũng đạt được những đỉnh cao về phong cách, bút 
pháp và nội dung trang trí. Tùy độ phát triển của xã hội 
trong từng giai đoạn lịch sử, tùy quan niệm thẩm mỹ 
của con người trong từng thời, gốm hoa lam có những 
thay đổi về nội dung trang trí, bút pháp cũng như kỹ 
thuật thể hiện : bút pháp phóng khoáng, bay bướm, 
thành thạo, với những dải đồ án mang tính chất truyền 
thống, từ thế kỷ XV đến thế ký XVIH; lối vẽ rời rạc, 
mô phỏng các họa tiết trang trí chạm khắc hay đắp vữa 
hồi cuối thế kỷ XVII, những đồ án trang trí hướng về 
tả thực của thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX; lối vẽ tỉ mi 
như “đề can” của thời sau này. 

TH - Nghệ thuật gốm hoa lam 


Được người đời nay chú ý, ca ngợi các loại gốm 
hoa lam ra lò trong một khoảng thời gian dài, từ thế kỷ 
<V đến thế kỷ XVIHII, với biểu hiện mỹ thuật (tạo dáng 
và trang trí) cao, như chúng tôi đã nói qua ở phần trên. 
Chúng đã đóng góp cho nghệ thuật gốm nước ta một số 
loại hình sản phẩm mới. Được sản xuất với khối lượng 
lớn, là những mặt hàng thông dụng : bát nhỏ, bát to, bát 
chiết yêu, be rượu, bình, lọ. Phải kể vào đấy những đồ 
thờ, như' chân đèn, lư hương, con giống mà gốm đất 
nung và gốm hoa nâu trước kia còn ít chú ý đến. 


136 


1. Tạo dáng 


Về mặt này, đặc điểm của gốm hoa lam, so với 
gốm đất nung và gốm hoa nâu, là x# hướng vươn lên 
theo chiều cao, do đó mà hình đáng bớt thô mập đi, và 
thanh thoát hơn so với trước. Nếu như trong trường hợp: 
gốm hoa nâu, thể chính của từng sản phẩm rõ ràng 
chiếm tỷ lệ lớn, và nói chung, sản phẩm hình ống khá 
nhiều (thạp, liễn) thì với gốm hoa lam, tỷ lệ của thể 
chính được thu nhỏ lại, khiến hình dáng thanh thoát 
hẳn ra. Chẳng những thế, hình dáng sản phẩm lại dùng 
một độ cong cao hơn, khiến các thể phụ, tuy chiếm tỷ 
lệ lớn hơn trước kia vẫn thoải mái : cổ và đáy, chẳng 
hạn, vì lẽ ấy mà co nhỏ lại, và vươn dài ra. Xu hướng 
này không chỉ hiện rõ trên một số “mặt hàng mới”, như 
chân đèn, lư hương, bình rượu... mà ngay cả từ bát, đĩa 
: các loại bát đĩa chán cao xuất hiện, và từ nay, trở 
thành phố biẻn. 


. 


Cần dừng lại trong chốc lát trước hình đáng của 
loại bát đĩa rất độc đáo này. Về nghệ thuật mà nói, rõ 
ràng bát chân cao đã kết hợp được một cách khéo léo 
nét cong khỏe của thân với nét thẳng và dài của chân 
hình ống. Toàn bộ hình khối từ dưới chân vươn lên 
thẳng đứng, rồi nở dần ra, tạo nên “quả” bát. Hình càng 
lên cao, xu hướng vươn ra để cho miệng hơi loe càng 
rõ. Tóm lại, hình không cầu kỳ, mà khối rất khỏe và 


137 


đơn giản. Nếu như trước kia, bát chấp hình cong và ngả 
nhiều ra phía ngoài, ít chú ý đến quả bát, thì bát gốm 
hoa lam lại chú ý nhiều đến chỗ ấy : đường nét thẳng 
đứng hơn, quả bát tròn, bầu bĩnh, hoặc hơi gãy góc, tạo 
cho sản phẩm một hình dáng khỏe, giản đơn, độc đáo. 
Không chỉ bát, mà bát đĩa nói chung, kể cả tước uống 
rượu và phần nào cả lọ nữa, đều được tạo dáng trong 
tinh thần trên. 


Sự xuất hiện của bát đĩa chân cao tất gắn bó với 
kỹ thuật sản xuất. Với loại bát thành hơi thẳng đứng, 
lòng sâu, và được chồng lên nhau trong lò nung, thì chỉ 
có cách làm chân cao mới đảm bảo cho các bát cùng 
một chồng khỏi dính vào nhau trong quá trình nung. 
Thoạt tiên, đấy thuần túy là kỹ thuật. Nhưng về sau, 
đặc điểm xuất phát từ kỹ thuật đó lại được ưa chuộng, 
và trở thành một đáng mới mang chủ định thẩm mỹ của 
người tạo dáng, không những cho bát mà cả cho đĩa và 
một số loại hình khác hoàn toàn không gắn liền với yêu 
cầu kỹ thuật nói trên, nghĩa là không đòi hỏi phải có 
chân cao mới khỏi dính vào các hiện vật khác cùng một 
chồng. Đấy là trường hợp của loại đĩa to có chân cao, 
tương tự mâm bồng sau này, mà hình dáng thực khỏe 
và đẹp. Hình dáng mới, tuy đẹp, không khỏi gây một số 
khó khăn cho sản xuất : mất nhiều thời gian để lên 
hình, và sửa hình, tốn nguyên liệu, năng suất thấp. Vì 


—— 138 


lý do đó, bát chân cao dần dần nhường chỗ cho các loại 
bát chân thấp, miệng doãng, lòng nông, như còn được 
sản xuất hiện nay tại các lò gốm thủ công thông 
thường. 


Ngoài bát đĩa ra, các loại liễn, ấm, chén, lọ, bình 
rượu, cốc uống rượu (cũng gọi là “tước”, như đã nói 
trên), đều được tạo dáng một cách khá thanh thoát. Giờ 
đây, người làm gốm ít khi tạo múi, như ta thường thấy 
trên các loại gốm trước kia. Nhưng ta lại thấy xuất hiện 
loại ấm và bình hao hao hình quả bầu hai ngấn. Một ví 
dụ : chiếc ấm hoa lam từng xuất hiện trong cuộc triển 
lãm gốm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hồi năm 
1976, tại Hà Nội và được nhiễu người ưa thích. Chiều 
cao của nó cũng “tương đối", nhưng dáng nom vẫn 
không “lênh khênh”, trái lại, có phần “bầu bính”, do 
tác dụng của dáng “quả bầu hai ngấn”. Thể chính và 
các thể phụ được tạo bằng những đường cong. Thể 
chính phình ra ở vai, nhưng chân được thu nhỏ lại, noơm 
bầu bầu, khỏe, mà vẫn nhẹ. Các thể phụ được tạo bằng 
những khối tròn dẹt, nhỏ nhắn, rất ăn nhịp với thể 
chính. Quai xách và vòi được gắn đúng chỗ. Toàn bộ 
sản phẩm toát lên một thể bài hòa về khối, về đường 
nét. 

Nhìn chung, gốm hoa lam gồm hai loại sản 
phẩm khác nhau, nhưng trong mỗi dạng, đều ẩn những 


39 


Tiết riêng của tính thần thẩm mỹ dân tộc. Một dạng 
gồm những bát, đĩa, ấm, chén, bình, lọ, be rượu ... 
những đồ dùng trong gia đình, mà hình dáng thiên về 
vẻ đẹp bình dị, thanh thoát, phù hợp với yêu, cầu sử 
dụng của từng loại sản phẩm. Dạng thứ hai gồm những 
chân đèn, lư hương... những đồ dùng để thờ cúng, 
thường có kích thước lớn, với đáng cao, cách tạo hình 
phức tạp, mang ảnh hưởng của phong cách tiện gỗ. Mô 
phỏng các con tiện, dáng của các đồ thờ nói trên 
thường bị chia cắt thành nhiều khúc, nhiều đoạn. Còn 
trang trí của chúng thì dày đặc họa tiết. Nói chung, 
những sản phẩm đó khá là tinh xảo, có phần cầu kỳ, có 
lẽ vì vậy mà thêm phần linh thiêng, hòa hợp được với 
phong cách chung của các nơi thờ tự thường đầy áp đồ 
vật và hoa văn. Dù sao, vẫn là đồ gốm, chúng vẫn giữ 
được truyền thống tạo hình có chính và có phụ, với tính 
trau chuốt quán xuyến toàn sản phẩm. 


2. Trang trí trên gốm hoa lam 


Trang trí trên gốm hoa lam là một đỉnh cao của 
nghệ thuật trang trí gốm nước ta. Người trang trí gốm 
hoa lam muốn tự ý phóng bút, chứ không câu nệ sự 
thực y như trong thiên nhiên, do đó nét vẽ và hình vẽ 
trên gốm hoa lam rất hoạt, rất sinh động. Những nét 
phóng bút thực rành mạch, nhưng vẫn bay bướm. 


140 


Gốm hoa lam thường được trang trí khi sản phẩm 
còn là xương đất mộc, hay xương đất đã tráng men. 
Cách vẽ do đó là “tưởng ý định hình”. Phải hoạt bút, 
nghĩa là thao tác vẽ phải thành thục và chính xác, đồ án 
phải thật phù hợp với nét bút, vì mỗi nét bút là một lần 
hạ bút, và chỉ một lần thôi, không thể có lân thứ hai, 
càng không có khả năng tẩy xóa như trong lối vẽ trên 
men hiện nay, bởi lẽ, với xương đất mộc, dù đã hay 
chưa tráng men, thì màu vẽ đều nhanh chóng ngấm sâu 
vào Xương. 


Vì các đồ án trang trí được vẽ trực tiếp lên xương 
đất mộc, nên gốm hoa lam cũng thường được gọi là 
gốm “vẽ dưới men”. Cách gọi này chưa phải đã mười 
phần chính xác. “Vẽ dưới men”, đúng với nghĩa của nó, 
phải là vẽ hoa văn lên xương đất “mộc” trăm phần 
trăm, nghĩa là chưa phủ men, vẽ xong mới phủ men lên 
trên : trong lò nung, hoa văn trang trí sẽ hiện lên dưới 
lớp men trong, do đó mà lung linh mờ ảo, nhuần 
nhuyễn. Thực ra, với rất nhiều đồ gốm hoa lam, hoa 
văn trang trí được thể hiện lên xương đất cũng gọi là 
“mộc” vì chưa qua lò nung, nhưng đã được phủ sẵn một 
lớp men : vẽ xong, người thợ gốm lại phủ thêm một lớp 
men mỏng bên ngoài. Đó là phương pháp “vẽ giữa 
men”. Ngoài ra, còn có một số ít đồ gốm hoa lam được 
trang trí theo lối “vẽ trên men”, nghĩa là vẽ lên xương 


14I 


đất mộc đã tráng men, nhưng vẽ xong là thôi, không 
phải phủ thêm lớp men nào khác lên bên trên hoa văn. 

Theo thói quen ngày nay, cả ba cách vẽ “vẽ dưới 
men”, “vẽ giữa men” và “vẽ trên men” mà nghệ thuật 
gốm hoa lam đều sử dụng, lại mang một tên gọi thống 
nhất “vẽ dưới men”. Cách gọi thống nhất này cũng hợp 
lý, bởi lẽ, trong cả ba trường hợp, người trang trí đồ 
gốm đều xử sự một cách thống nhất, đều vẽ lên xương 
đất mộc, nhiên hậu hiện vật mới được đưa vào lò nung. 
Còn tên gọi “vẽ trên men” hiện vẫn được dùng, lại có 
nghĩa là vẽ lên sản phẩm đã nung, rồi lại đưa sản phẩm 
vào lò nung lần thứ hai. 

4) Nội dung trang trí 


Trang trí phổ biến trên gốm hoa lam bao gồm 
những đồ án gì? Nếu như những đồ án thường xuất hiện 
trên gốm hoa nâu là các loại hoa các, hoa sen, chữm cò, 
chìm thước, con hổ, con voi, nghĩa là những đề tài gần 
gũi cuộc sống bình dị của người nông dân nước ta, thì 
đồ gốm hoa lam: đã trình ra một số đồ án mới, thể hiện 
những đề tài mới, khác trước. Trên đồ gốm hoa lam dân 
dụng, như bát, đĩa, ấm, bình rượu, nội dung trang trí 
chủ yếu vẫn là chờn, hoa, lá, cá, ngựa. Tuy nhiên cũng 
có nhiều sản phẩm được trang trí bằng rồng phượng, kỳ 
tân. Đặc biệt trên các đồ thờ, như lư hương, chân đèn, 


142 


thì đề tài là bộ ứứ ih của nền trang trí chính thống. 
Tuy vậy, khi đi vào đồ gốm, tứ linh cũng được “dân 


„.› 35 


gian hóa”, nom hiền lành, giản dị đi nhiều lắm. 


Từ thời Lê, chế độ phong kiến, khi phát triển đến 
giai đoạn cực thịnh, đã cố gắng xây dựng một nền nghệ 
thuật phong kiến chính thống. Trong khung cảnh đó, 
nhiều làng gốm thủ công đã ra đời : Bát Tràng, Thổ Hà, 
.. Hiện tượng tập trung mang tính chất chuyên môn 
hóa này tất có tác dụng đẩy sức sản xuất cao hơn. 
Nhưng, mặt khác, chính trong những hoàn cảnh đó mà 
nghệ thuật chính thống đã có điều kiện để chi phối thói 
quen thưởng thức của nhân dân, bằng cách đặt ra những 

_yêu cầu theo sở thích cá nhân, thông qua đơn đặt hàng. 
Và, lần đầu tiên ta thấy xuất hiện trên một số lọ, những 
chữ ghi rõ ngày sản xuất, nơi sản xuất (Bát Tràng, 
chẳng hạn), và cả cơ sở đặt hàng nữa (tên chùa chẳng 
hạn). 

Giờ đây, chúng tôi xin giới thiệu từng loại đồ án 
trên gốm hoa lam. 

Hoa lá : Phố biến trên gốm hoa lam là hoø cức 
đây và hoa ven. Hoa thường được tạo thành những 
đường diểm cành nối cành. Lá xoắn lại giống như “tay” 
cây bầu. cây mướp, gần với hình mây, lửa, khác hẳn lá 
hình răng cưa phổ biến trên gốm hoa nâu. Hoa thường 
được thể hiện dưới hai góc độ : nghiêng và chính diện. 


143 ——” 


Cành hoa được tạo bằng những nét phẩy nhanh. Hầu 
như chỉ có một kiểu vẽ hoa bằng nét phẩy, đóa này và 
đóa kia có khác nhau chăng thì cũng chỉ ở một chỉ tiết : 
có nhị, hay không có nhị. Còn có những kiểu hoa được 
thể hiện như đám mây sát bên cành lá. Hoa sen thường 
được người trang trí tách riêng từng cánh, rồi dùng 
cánh tạo nên những dải đồ án, mỗi cánh sen rời đều 
chứa sóng nước trong lòng. Trong đa số các trường 
hợp, dải sen rời được bố trí ở phần dưới thân sản phẩm. 
Ngoài những đồ án hoa ứng với những loài hoa cụ thể 
ra, còn có những đồ án cũng mô phỏng hoa - lá, mà ta 
có thể đoán nhận cho ra là thuộc loại gì : ở đây, người 
vẽ có lẽ không định miêu tả một bông hoa hay cành lá 
cụ thể, trái lại, hầu như chỉ muốn đánh lên những tín 
hiệu về hoa - lá, về đời sống thiên nhiên. Có thể nói 
rằng mỗi chỉ tiết ở đây, dù là hoa hay lá, chỉ còn là một 
họa tiết trong một bố cục, và chỉ còn tuân thủ nhịp điệu 
của đường điềm mà thôi. 

Chim là hình tượng khá phổ biến trên gốm hoa 
lam. Các loài chìm thường thấy nhất là phượng và chừn 
khách đang bay ở nhiều tư thế khác nhau, cánh dang 
rộng. Các tư thế bay hầu như quán xuyến mọi hình 
chim trên hoa lam. Trên gốm hoa nâu, trái lại khó thấy 
hình chim bay, chỉ có chim đi. Chính phương pháp vẽ 
phóng bút đã tạo thêm cơ sở cho hình học chim bay 


— 144 


trên gốm hoa lam được nhẹ nhàng, sinh động. Trên 
nhiều sản phẩm gốm hoa lam, chim đã trở thành đồ án 
chủ đạo, như chim khách trong lòng loại đĩa lớn, 
phượng trên thành lọ. Chim còn là đồ án phụ trong 
những tổ hợp trang trí phức tạp trên một số sản phẩm 
có kích tấc lớn. Không chỉ có chim bay đơn, mà còn có 
cả nhóm chim bay. Trên một chiếc lọ to, trong một ô 
trang trí, một con phượng bay lên, đôi cánh xòe rộng, 
đải lông phấp phới. Quanh nó, bốn chim sẻ nhỏ cũng 
đang bay, đầu con nào cũng hướng về con phượng ở 
trung tâm, như hộ tống phượng. Phải chăng đây là cặp 
đôi quản tử - tiểu nhân trong quan niệm lễ giáo xưa? 
Không chỉ có chim. Trên một chiếc bát nhỏ, mấy con 
chuồn chuồn voi đang bay, cánh mỏng, mặt tròn, to.... 
sống sít. 


Tôm - cá cũng vậy, luôn ở tư thế động, bơi, nhảy, 
bên những chùm rong mềm mại. Tiêu biểu nhất có lẽ là 
con cá trong lòng một chiếc đĩa khá to (0,24m) của Ty 
Văn hóa Hải Hưng. Chép đang bơi, mình to, dáng mềm 
mại, lưng hiện lên bằng nét đậm, vây là những nét 
mảnh, nhạt. Thân cá uốn lượn, cơ nào cũng xao động 
theo chiều nước. Trong lòng một chiếc địa khác : một 
hình vẽ hết sức phóng khoáng. Nhìn lâu một chút, ta đễ 
dàng nhận ra hai con cá đang bơi vọt lên khỏi các ngọn 
sóng nhấp nhô. 


145 


Ngựa “Trên lư hương, bát, lọ, ngựa bao giờ cũng 
xuất hiện trong tư thế đang phi. Có hay không có người 
cưỡi, ngựa đều lồng nước đại. Nhưng phi cũng lắm kiểu 
phi. Người trang trí gốm hoa lam đã cố gắng trả lại mặt 
sản phẩm của mình nhiều tư thế khác nhau của ngựa 
phi, bằng nét bút lông êm, nhẹ, trong veo. Men chảy 
kéo nhòa nhiều nét vẽ, và điều đó càng góp phần tô 
đậm thêm không gian vốn đã kỳ ảo của những độ đậm 
nhạt đơn sắc. 


Rồng trên gốm hoa lam mang đậm sắc thái và 
đặc điểm của rồng Lê : thân khỏe, lưng hình yên ngựa, 
đầu có sừng, lông gáy tua tủa, chân nhiều móng sắc, 
mình trần hoặc đầy vấy. Có khi rồng trải ra theo chiều 
đài như đang bay trên tầng mây. Có khi nó vừa uốn 
khúc, vừa cuộn lại thành vòng tròn, đầu lọt vào giữa, 
râu - tóc tỏa đều ra hai bên. Huyền hoặc như rồng, còn 
có nghê. Tuy nặng về hình dáng, nhưng nhờ bút pháp 
phóng khoáng của người trang trí gốm, nghê trở nên 
nhẹ nhàng, trong tư thế đuổi nhau như bay trong mây. 
Tuy là những con vật tưởng tượng, rồng và nghê đều 
được diễn tả một cách sinh động, gần gũi, như thực sự 
có mặt trong đời sống hằng ngày. 

Máy cũng là một đồ án khá phổ biến. Có nhiều 
loại mây. Riêng mây lửa, với hình vun vút bay bổng 
cho các đồ án lân cận. Như đã kể trên, ứ thế bay là tư 


146 


thế mà gốm hoa lam chọn để diễn tả vẻ đẹp của các 
loài chim, của chuồn chuồn. Cũng trên gốm hoa lam, ta 
còn thấy rồng bay, nghê bay, mây bay, và đến cả hoa - 
lá cũng như muốn biến thành mây để bay lên. Điều 
chắc chắn là lối vẽ phóng bút bằng bút lông, nguồn gốc 
ít nhất cũng là nguồn gốc kỹ thuật của phong cách 
nghệ thuật trang trí gốm hoa lam, mới có đủ tiềm lực 
để diễn tả những hình tượng sống đến làm vậy. 


Ngoài các đồ án “rõ ràng có nghĩa” vừa kể trên, 
gốm hoa lam còn dùng khá nhiều đồ án hình học, như 
đường chỉ tròn đơn hoặc kép chạy vòng thân và miệng 
của sản phẩm. Trong một số trường hợp, hai hay ba 
đường tròn song song lại tạo nên một bộ đồ án độc lập 
mà vẫn ăn nhịp được với các đồ án khác. Cũng từ 
những đường tròn song song ấy, người ta lại tạo nên 
một đồ án có chấm khá là phong phú. Trên bát, đĩa, lọ. 
bình, còn có một số đồ án hình học khác nữa, những 
đường triện, hoặc những đường đan chéo, với những nét 
to, nhỏ, đậm, nhạt khác nhau. 


hb) Nét - yếu tố chính để tạo hoa văn 


Trên gốm hoa nâu, mỗi đồ án hiện lên dưới dạng 
một nét chu vị, tức một đường biên tách hình khỏi môi 
trường bao quanh. Để xây dựng đồ án, về mặt hình họa 
mà nói, gốm hoa lam có phương pháp riêng của nó : 


147 — 


mỗi đồ án được xây dựng đến độ hoàn chùnh, từ những 
net về điển tả chỉ tiết các bộ phận cấu thành đồ án. 


So sánh đồ án chim trên một thạp gốm hoa nâu 
với đồ án phượng trên một chiếc lọ gốm hoa lam, ta 
thấy rõ rằng hình con chim trên hiện vật hoa nâu, thoạt 
tiên được tạo ra bằng những nét kéo từ đầu xuống lưng, 
đến đuôi, và được hoàn thành bằng một nét khác chạy 
từ đầu qua ngực xuống chân. Với vài nét ấy, hình dáng 
con chim hiện lên, giản lược, trong một chu vi rành 
mạch. Trên hiện vật hoa lam, ngoài một nét chạy từ 
đầu, cổ, qua bụng, xuống gần đuôi, nhằm gợi lên hình 
thân chim, còn bộ phận cụ thể, như cánh, lưng, cổ, đầu, _ 
đều được thể hiện thành những nét nhòe đặc tả lông 
chmm, rất cô đọng, phần nào tượng trưng. Những nét 
này thật phóng khóang, bay bướm, không bị bó lại 
trong một chu vi nhất định, nên càng làm tăng sức sống 
của chim bay. 


Cũng vậy, trong lối vẽ hoa - lá trên gốm hoa lam. 
Trong trường hợp vẽ hoa, chẳng hạn, mỗi cánh hoa là 
một nét to, nhiều nét như thế họp thành một đóa hoa, 
khác. hẳn cánh hoa hạn chế trong một chu vi như ta 
thường thấy trên gốm hoa nâu. 


Từ những nhận xét trên, có thể rút ra vai trò của 
nét trong nghệ thuật trang trí gốm hoa lam. Nét, ở đây 
ngoài ý nghĩa thông thường mà ai cũng hiểu, còn tác 


I48 


động như máng nữa. Những øé/ - mảng này chính là 
đầu mối của tính phong phú mà ta đã nhận thấy trong 
đồ án gốm hoa lam. Bằng những nét nhấn mạnh để tạo 
mảng, người trang trí gốm hoa lam có khả năng thay 
đổi tỷ lệ, do đó thay đổi cả mối tương quan giữa các chi 
tiết của một đồ án. Lối tạo mảng này khác hẳn lối tạo 
mảng bằng cách dùng bút tô nhiều lần lên gốm hoa 
nâu. 


Lối tạo mảng nói trên của người trang trí gốm 
hoa lam tất nhiên còn phụ thuộc vào kỹ thuật dùng bút 
nữa. Chính kỹ thuật này đã làm cho những nét - mảng 
trên gốm hoa lam càng thêm sinh động, càng ít gò bó, 
càng ít phải lặp đi lặp lại. Về mặt đang bàn đây, cũng 
phải nói rõ rằng đầu bút lông vốn là một kết cấu của 
nhiều loại lông thú, nên mềm thì có mềm thật, nhưng 
lại có sức bật lớn. Đã thế, bụng bút lại to, chứa được 
nhiều màu. Còn đầu bút thì nhọn, có thể tạo ra những 
nét mảnh. Tay càng ấn mạnh, nét càng lớn dần, và nếu 
dùng bụng bút thì được những mảng màu lớn. Thao tác, 
vì những lý do trên, thật là phong phú : số, gạch, phẩy, 
chấm, hất, ngoặc, kéo từ dưới lên, hoặc từ trái sang 
phải, và ngược lại. Điều khiển bút, không chỉ có ngón 
tay, mà còn có cổ tay, khuỷu tay, cả cánh tay khi cần 
thiết. Các thủ pháp trên tạo cho hoa văp, của gốm hoa 
lam những đặc điểm mà hoa văn của gốm hoa nâu 


J49 


trước kia không thể có : với nét vẽ dài, ngắn, to, nhỏ, 
chấm, phẩy, tùy ngọn bút nho khí nhấn khi nâng, tùy độ 
loãng của màu, tùy những thay đổi của độ đậm - nhạt 
đo đâu bút ngậm nước nhiều hay ít, mà người trang trí 
gốm hoa lam có thể về hầu cùng một lúc lên sản phẩm 
của mình những đồ án có đâm, có nhạt, có to, có nhỏ, 
chứ không phải vờn màu để tạo đâm - nhạt. 


Tiêu biểu cho phong cách khỏe khoắn này, cho 
lối công bút này, là chiếc đĩa được trang trí bằng đồ án 
chim bay, với 0,30 m đường kính bằng sành trắng hoa 
lam, hiện vẫn được lưu trữ tại Sở Văn hóa Hà Nội. Bằng 
một nét bút được nhấn mạnh từ đầu chim, nhưng được 
thu nhẹ dân cho đến chân chim, người nghệ sĩ thời xưa 
đã cho ta một máng phức hợp, với đầu chim nhấn đậm, 
với diều chim no căng, rồi thì cổ chim mềm mại, đám 
lông bụng mỏng nhẹ. Từ trên xuống dưới, độ đậm của 
nét bút cũng giảm dần theo độ to của nó. Một nét phẩy 
từ phải qua trái, khi bút đã phần nào nhạt màu, gợi lên 
một cánh chim khỏe mà rất động. Cái đuôi vềnh hiện 
lên, rất hoạt, mảnh. Chỉ vài nét bút tiết kiệm, vừa đủ để 
nhắc nhở đến các bộ phận chính của con chim, đầu, 
mình, chân, cánh, đuôi, mà ngày nay chúng ta đã có 
dưới zmắt, và cả trong zđm, hình ảnh hoàn chỉnh của 
một con chím đang bay. Khái quát là thế, nhưng đâu có 
phải vì vậy mà chỉ tiết của đề tài bị lãng quên. Không 


150 


phải mọi chi tiết. Mà những chỉ tiết có “nghĩa', những 
chi tiết “biết nói”. Hai chấm, một vòng : mỏ chim đang 
hót. Đôi mắt long lanh hướng về phía sau, như tìm gọi 
bạn. Vài chấm, cộng với vài nét nhấn, phác gợi hình 
ảnh những bụi cây thoáng mát. Bố cục nêu bật chủ đề. 
Hình họa cô đọng trên nền thóang. Ở những đặc thù ấy 
của bố cục và hình họa, ta có thể “đọc” lên được thần 
thái còn đọng lại từ bố cục và hình họa trong nghệ 
thuật trang trí trên gốm hoa nâu của thời trước nữa, bên 
cạnh những đặc điểm của kỹ thuật bút lông, mà nhà 
lịch sử mỹ thuật có thể nghĩ rằng người trang trí gốm 
nước ta đã tiếp thu từ hội họa Trung Hoa. 


Trên hàng loạt sản phẩm khác, hoa văn lại được 
thể hiện theo lối phóng bút, phóng khóang mà nhịp 
nhàng, không câu nệ hình, khiến ta có cảm giác rằng 
người vẽ đã cảm bút với một nỗi hứng thú khôn ta, đã 
vẽ với tất ca niêm say của mình, khiến chuyên động và 
sức sông cứ dạt dào trên từng nét bút. Nhiêu hình, 
nhiều đô an như vỡ ra, chỉ còn lại cái bóng, cái hồn của 
hoa văn nữa thỏi. Tiêu biểu cho lối vẽ phóng bút này là 
những đó án hoa cúc, hoa sen, hoa lá hình mây, vẽ trên 
bát, trên đĩa chân cao loại nhỏ. 


Đê tao được cái lâng lâng trong nét vẽ, với yêu 
cầu hạ bút rất nhanh. hạ bút lần nào là xong lần ấy, 
không sửa chữa, không gò gâm, mặc dầu hoa văn được 


151 — — 


trải ra khắp thân hiện vật, người nghệ sĩ vẽ gốm hoa 
lam đã áp dụng phương pháp nào? Trước hết, người 
trang trí gốm hoa lam không nhằm tả thực, mà chỉ ứđ ý, 
chỉ ghi nhận những sét điển hình nhất, bằng những chỉ 
tiết tiêu biểu và đơn giản nhất, những chỉ tiết hầu như 
chỉ cồn là tín hiệu. Có đồ án ta nhận ra được là cỏ, cây; 
hoa hay lá, nhưng ta khó mà đóan ra nó là hoa gì, là lá 
gì ... Một chiếc đĩa với hai con cá nhảy vượt khỏi mặt 
mặt nước. Thực ra, mới nhìn, có người lại nhầm cá với 
lá cây. Một chiếc đĩa khác. Trong lòng đĩa : một cây có 
hoa to và lá. Nhưng cũng có thể tưởng tượng rằng đây 
là chiếc mâm bồng ngũ quả. 


Nhưng rồi, hình họa có phóng túng đến mấy, thì 
bố cục bao giờ cũng phải chặt chế : các mâng đậm - 
nhạt khác nhau phải được phân bố sao cho hoa văn phát 
triển được theo một nhịp điệu uyển chuyển. Bố cục 
chính là nền tảng chắc chắn để cho hoa văn tả ý xuất 
hiện và tồn tại. Xem gốm hoa lam, nhìn những nét nét 
bút vui, động, phóng khoáng, ta tưởng chừng như đang 
đứng trước một kết cấu đường nét “ phi kết cấu” “vô tổ 
chức”. Nhưng nhìn kỹ một chút, ta sẽ dần dần lọc ra 
được một tiết tấu khi đều đặn, khi biến động, nhưng 
bao giờ cũng hấp dẫn. 


€) Một số họa tiết chủ đạo 


—— 152 


Ngắm kỹ hoa văn trên gốm hoa lam, ta còn rút 
thêm được một đặc điểm : trên một sản phẩm đây ắp 
trang trí, những hoa văn tưởng chừng hết sức rối rắm, 
thực ra lại được tạo nên từ những họa tiết cực kỳ đơn 
giản, thậm chí mang tính công thức, được lặp đi lặp lại 
không cùng. Chính những chi tiết giản đơn ấy đã làm 
cho người vẽ dễ thuộc lòng hoa văn, và diễn tả chúng 
một cách thành thạo. Một là hình móc câu, như ta từng 
gäp trên điêu khắc đá thời Lý, nhưng ở đây thì được kết 
hợp lại thành hình hoa, lá, cành. Hai là hình xoắn ốc, 
mà người trang trí gốm hoa lam dùng để diễn tả nhị 
hoa, sóng nước, trung tâm các cụm mây. Còn zøét cong 
uốn lượn nhỏ đân, như hình giun, lại được sử dụng lúc 
làm mây, lúc làm lá, lúc làm một chiếc lông chim ... 


Có thể lấy một chiếc lọ làm thí dụ. Trên toàn 
thân hiện vật có bốn dải đồ án khác nhau, nhưng với đồ 
ấn nào, người trang trí cũng vận dụng những chỉ tiết đã 
kể trên. Trong phạm vi từng dải, đồ án được tạo ra bằng 
một họa tiết chính (hình móc câu, hình xoắn ốc, hay 
nét cong uốn lượn nhỏ dần), và họa tiết ấy cứ được lặp 
đi lặp lại một cách tương đối tự do, miễn sao giữ được 
một nhịp điệu chung cho toàn dải hoa văn. Dải cuối 
cùng quanh chân lọ là một đường diềm cánh sen rời, 
cánh nào cũng chứa thủy ba. Bố cục động và và phần 
nào rắc rối của ba dải trên được cân bằng lại chính bởi 


153 


dải thứ từ : đường cliềểm cánh sen đơn giản và thoáng 
cho ta một chỗ nghỉ mãi em á. 


Hãy dừng lại trước đường diềm này trong chốc 
lát. Trước hết, ta thấy đồ án cánh sen rời xuất hiện hầu 
như trên mọi đồ gốm hoa lam, từ bát - đĩa, bình, lọ, đến 
lư hương, chân đèn. Tùy những vị trí khác nhau của nó, 
cánh sen rời có thể xuất hiện dưới nhiều biến dạng. 
Nhưng, trong nghệ thuật trang trí đồ gốm, nó cơ bản 
được tạo ra bằng những họa tiết đơn giản đã kể trên. Có 
thể tạm dừng ở đây để nói thêm rằng, trong nghệ thuật 
trang trí đồ gốm, không nhất thiết phải có nhiều đồ án. 
Vấn đề là 7) đặt từng đồ án vào đâu cho đúng chỗ; 2) 
kết hợp các họa tiết với nhau như thế nào, để tạo ra 
dạng cụ thể của từng đồ án, cho từng trường hợp riêng 
biệt; 3) phối hợp các dải hoa văn với nhan như thế nào 
để tạo ra một bố cục đẹp và phong phú. 


Thông thường, trong số họa tiết họp thành đồ án 
cánh sen rời, tất yếu đập mạnh nhất vào con mắt ngắm 
là hai nét tạo nên chu vị của đồ án, Những gì ở bên 
trong chu vị ấy có vẻ phức tạp hơn nhiều. Nhưng chúng 
cũng chỉ nhắc lại các họa tiết mà ta đã biết. Kể ra nhìn 
kỹ và đối chiếu với những trang trí bên trong của cánh 
seri cũng dễ tìm ra những chỗ khác nhau, nho nhỏ thôi, 
nhưng thật đáng yêu. 


_—— l54 


Điều thú vị là đồ ấn cánh sen này, tùy từng sản 
phẩm, lại được kéo cho cao lên, hoặc nhấn cho bè ra, 
sao cho thích hợp. Vì vậy, nó bất nhịp được với mọi 
hình dáng khác nhau. Do dễ dàng thay đổi tỷ lệ như 
vậy, có cánh dài những 0,20m, và tất nhiên lại có cánh 
chứa nhiều họa tiết phức tạp hơn, dù chỉ nhằm lấp 
khoảng trống. Tài nghệ của người xưa là vận dụng các 
họa tiết một cách thông minh, lính hoạt. Chỉ cần lặp đi 
lặp lại vòng xóay ốc, khi cùng chiều, xhi ngược chiều, 
thỉnh thoảng điểm vào một hình móc câu, cũng đủ để 
tạo ra nhiều dạng phong phú của một đồ án chung. Ở 
đây, chúng tôi muốn “đọc” lên sự thừa kế rất thành 
công của đồ án cánh sen chạm nổi trên gốm hoa nâu, 
cũng như cánh sen chạm nổi trên đất nung, trên đá, tại 
nhiều di tích Lý - Trần trước kia. 


Cần nói rõ rằng các đồ án rồng, phượng ... trên 
đồ thờ, do chịu ảnh hưởng của nghệ thuật chính thống, 
nên được diễn tả có phần tỉ mỉ, do đó mà đánh mất một 
phần chất nhẹ nhõm, thanh thoát, vốn là đặc điểm lớn 
của trang trí trên gốm hoa lam. Dù sao, một khi đã đi 
vào gốm hoa lam, những đồ án phức tạp ấy cũng được 
kỹ thuật vẽ bút lông giản lược đi chút ít, gia thêm phần 
bay bướm. Còn trên đồ gốm dân dụng, thì cũng những 
rồng - phượng đó lại được hoàn toàn đổi khác. 


155 


Tóm lại, nếu như trên một số sản phẩm lớn, 
thường là đồ thờ, trang trí còn có phần gò bó, thì trái 
lại, trên những sản phẩm thông dụng và nhỏ, như bát - 
đĩa, bình rượu ấm - chén,... các đồ án được vẽ một 
cách thành thạo, với những họa tiết tạo hình rất đơn 
giản, không công thức. Từng đồ án sẵn sàng tuôn chảy 
theo một nhịp điệu nhất định. Vì vậy, nét vẽ thật phóng 
khoáng, theo cảm hứng của người múa bút. Kết quả là 
hoa văn ©Ô đọng, sợi cảm, nêu bật được ý, nhẹ nhàng 
mà đây sức sống. 

đ) Bố cục 


Trang trí trên một hiện vật gốm hoa lam thường 
được bố cục thành nhiều dải, hay diểm. Trong nghệ 
thuật gốm nước ta, đây là một bố cục có truyền thống. 
Trên một sản phẩm, thường có một điểm to bản hơn hết 
: đấy là không gian của chủ đề chính. Đồ án thể hiện 
chủ đề ấy không lấn át chủ đề của các điểm khác, cả về 
phương diện độ phức tạp của hoa văn và mật độ của 
hoa văn trên diểm. Đồ án của từng diểm được người 
trang trí gốm xếp lại thành từng cụm nhỏ nhưng hoàn 
chỉnh, và các cụm nhỏ ấy lại được nối tiếp vào nhau để 
tạo ra diềm. 


Những diềm hoa, lá, chim, rồng ... được bố cục 
theo chiều ngang. Nhưng trên từng hiện vật, lại thường 


156 


có một - hai điểm trên đó hoa văn triển khai theo chiều 
đọc (hay chiều cao #hì cũng thế) ví như diểm chứa 
những cánh sen rời, mà đường nét vươn lên, có tác 
dụng phá vỡ ấn tượng đơn điệu do bố cục thuần theo 
chiều ngang tạo ra. 


Trên đĩa, mà diện trang trí là một mặt phẳng và 
tròn, hoa văn thường được bố cục theo lối dàn trải lên 
toàn bộ mặt bằng. Nhưng ở đây, thần thái trang trí lại 
không mấy khi cho phép tiếp nhận thể đối xứng thường 
thấy trong trang trí trên đĩa chạm tráng men ngọc trước 
kia. Riêng trong phạm vi trang trí trên đĩa gốm mà nói, 
với đĩa gốm hoa lam, ta thấy lần đầu xuất hiện lối nhờn 
có trên có dưới, do đó mà xuất hiện chủ đề rố rệt, tuy 
đóng khung trong một không gian ước lệ. Nhiều đĩa 
gốm hoa lam gây cho người ngắm cảm giác rằng họ 
đang đứng trước những bức tranh, tranh cá, tranh chim, 
tranh tôm, ... dù cho, ở đây hình rõ ràng mang tính ước 
lệ, nhằm tả ý bằng những nét chọn lọc. Vẫn về mặt bố 
cục trang trí, nhiều đồ gốm hoa lam lại kết hợp được 
hai loại bố cục trên cùng một sản phẩm : bố cục thành 
diềm, ở mặt ngoài; bố cục dàn trải và có chủ đề ở mặt 
trong. 

Vì lý do kỹ thuật (nung chồng và ve lòng), trong 
lòng một số loại sản phẩm lại xuất hiện vành tròn đã 
cạo men. Đứng riêng về mặt bố cục trang trí mà nói, 


157 


vành tròn không men này vô hình trung áp đặt một lối 
bố cục mới, ra đời với gốm hoa lam, khiến nhiều nhà 
nghiên cứu quan tâm. Đúng là vành tròn đó đã phá vỡ 
lối bố cục dàn trải kháp mặt sản phẩm, buộc người 
trang trí phải chuyển mọi đồ án ra vành ngoài của 
đường cạo men và tạo ra ở đây những diễm nhỏ nhắn. 
Bên trong đường cạo men, diện tích còn lại quá hẹp, 
không chứa nổi một đồ án hoàn chỉnh, dù thu nhỏ. 
Trang trí chung thì vẫn rối rắm, mà bỏ thì bố cục sẽ 
loãng ra. Một họa tiết giữa lòng là hết sức cần thiết. 
Thoạt tiên người ta vẽ vào đây một chữ nho : trung, 
bảo, ngọc nhân, chính; những từ có tính chất hoa mỹ, 

._ đồng thời có thể là ký hiệu của từng người sản xuất, 
từng lò sản xuất. Điều quan trọng là từng chữ ấy tạo 
được một đơn vị trang trí không thể thiếu trong một bố 
cục hoàn chỉnh. Về sau, chữ nhường chỗ cho bông mai, 
quả đào. đải lụa, ... những đồ án hoàn chỉnh về mặt ý 
nghĩa, nhưng lại hết sức đơn giản, có thể nói mỗi đồ án 
chỉ là một họa tiết, một nét hoa hòe 


Bố cục của gốm hoa nâu trước kia thường gồm 
những mảng lớn trên nền thoáng, do đó nom giản dị, 
mộc mạc. Bố cục của gốm hoa lam, trái lai. gồm những 
họa tiết nhỏ, do đó mà được dàn trải lên khắp mặt sản 
phẩm, theo những nhịp điệu hữu ý Hiếm có những 
mảng trống lớn. 


I58 


Các họa tiết hợp thành đồ án, do rối rắm, vụn, 
nhỏ, nên dễ dàng tách rời khỏi nhau, khiến hoa văn trên 
gốm hoa lam nuôi xu hướng “tan vỡ”. Những nét vẽ lại 
phóng khoáng, sẵn sàng thay đổi hướng triển khai, tuy 
vẫn tuân thủ nhịp điệu chung. Và điều này giúp cho đồ 
án đang chực vỡ vụn bễng trở nên nhịp nhàng, uyển 
chuyển, nêu được chủ đề chính. Phải chăng đây là gia 
tài mà nghệ thuật trang trí gốm hoa lam đã thừa kế 
được từ những bố cục truyền thống của các loại hình 
gốm xưa hơn? 

đ) Thủ pháp trang trí 


Về thủ pháp, ngoài lối vẽ công bút và phóng bút 
trực tiếp lên sản phẩm, mà kết quả là các mắng hoa văn 
được tạo ra bằng nét, người trang trí gốm hoa lam còn 
tạo hình bằng đường chu vi. Trong ranh giới từng 
đường chu vi, người trang trí tô màu bằng bút ngậm 
nhiều màu loãng, tạo nên những mảng màu to mà nhạt 
để thể hiện rồng, thân kỳ lân... 


Ngoài ra, do lốf ể dưới nìcH, qHá trình nung còn 
dành cho họa văn nhiều bất ngờ về độ dày và độ chảy 
của men. Nếu màu ở bên dưới lớp men chảy bóng, mà 
nét vẽ lại có đậm, có nhạt, thì các đồ án xanh sẽ xuất 
hiện mờ ảo, dưới mầu men trong trắng xanh, tạo ra một 
sức hấp dẫn không kém gì trang trí trên gốm men ngọc. 
Có trường hợp men chảy qua quá trình nung, kéo theo 


159 


cả màu, hoặc làm cho hoa văn nhòe ra, gán cho hoa văn 
một chất lung linh không dự kiến, thậm chí còn thay 
đổi cả hình, tạo ra những bố cục bất ngờ, và càng đẹp vì 
bất ngờ. 


Trên đồ thờ băng gốm hoa lam (chân đèn, lư 
hương), còn có lối trang trí kết hợp vẽ hoa màu lam với 
đấp nổi các hình rồng, phượng ... Các đồ án phức tạp 
này thường được in khuôn rồi gắn vào sản phẩm, nhưng 
cũng có khi được đắp trực tiếp. Dù trong trường hợp 
nào, thì hình đắp nổi cũng được tô điểm thêm bằng nét 
bút. Rồng - phượng đắp nổi thường được để nguyên 
xương đất mộc. với phong cách tạo chất hơi ráp, khiến 
các khối càng nổi bật lên trên nền men bóng. Các chi 
tiết của đồ án đắp nối được diễn tả rất công phu, tinh tế. 
Ở đây rõ ràng có ảnh hưởng của nghệ thuật chạm kim 
loại và nghệ thuật khắc gỗ đương thời. Trên sản phẩm 
thuộc loại đang bàn, hoa văn màu lam tạo ra, bên cạnh 
các đồ án đắp nổi, những giải đồ án hình học, hoặc đồ 
án cánh sen rời chứa thủy ba, nom rất hoạt. Mặt khác, 
nét vẽ hoa lam còn được sử dụng để tu bổ cho các họa 
tiết của đồ án đắp nổi. Thực ra, trong nhiều trường hợp 
„ lối trang trí kết hợp đắp nổi với vẽ hoa này cũng phô 
rõ nhược điểm của nó, khi mà ác đồ án đắp nổi, 
thường quá cầu kỳ so với hoa vẽ bằng bút, có thể phá 
vỡ thế của hình đáng sản phẩm. 


[60 


Có thể lấy chiếc chân đèn của Bảo tàng Mỹ thuật 
Việt Nam làm ví dụ. Đồ án chính là hình rồng uốn lượn 
được đắp nổi bằng một kỹ thuật khá tính xảo. Trên cổ 
của chân đèn còn có hình phượng đắp nổi. Trên thân 
của sản phẩm, xen kẽ với các khúc cuộn của con rồng 
đắp nổi, là hoa văn được thể hiện bằng nét vẽ màu lam : 
mặt nguyệt, mây bay. Đây rõ ràng là những đồ án phụ, 
mà “nghĩa” trực tiếp là tạo một không gian cho rồng 
uốn lượn. Không những thế, lối trang trí bằng bút còn 
được dùng để góp phần thể hiện đồ án chính : lông gáy 
và lông chân của rồng không phải là những khối đắp 
nổi, mà lại là những nét vẽ màu lam. Cuối cùng, những 
đồ án hoa lam hoàn chỉnh nhất lại chỉ xuất hiện trên cổ 
và chân của hiện vật. 


Trên các đồ đựng, như thạp, liễn, ... cũng có đồ 
án đấp nổi, nhưng đơn giản hơn nhiều. 

Trên một chiếc chân đèn khác đã gãy mất phần 
cổ, ta gặp muững cánh sen đắp nổi, như trên đồ gốm 
chạm - khắc thời Lý - Trần. Ö đây, kỹ thuật vẽ hoa lam 
được thực hiện bằng một thủ pháp khác. Đồ án chính là 
một cành cúc màu trắng trên nền lam. Cánh mềm mại, 
nét bút rất mảnh, còn lá thì uốn cong, nhiều răng cưa 
được thể hiện một cách rất tỉ mi. Các hợa tiết được vẽ 
bằng mực nho tô dày trên nên gốm đã tráng men. Sau 
đó, sản phẩm được đặt lên bàn xoay và người trang trí 


lối 


vừa quay bàn xoay, vừa dùng bút màu guét màu chồng 
lên toàn bộ đồ án thành một mảng màu lam. Qua lò 
nung, mực nho bay đi, kéo theo cả màu lam. Cuối 
cùng, chỉ còn lại các họa tiết zắng. Đây là lối vẽ khá 
phổ biến trên đồ sứ Trung Hoa. 


Các thủ pháp trang trí khác nhau không làm cho 
gốm hoa lam mất bản sắc riêng. Trái lại, chúng cung 
cấp cho gốm hoa lam những hình thức trang trí phong 
phú, với những hiệu quả nghệ thuật khác nhau. 


IH - Giai đoạn muộn của gốm hoa lam 


Những nhận xét trên đây về gốm hoa lam, từ 
hình dáng, trang trí, đến thủ pháp, chỉ để cập đến 
những hiện vật ra đời từ thế kỷ XIV cho đến đầu thế kỹ 
XVIH, mà tiêu biểu là gốm hoa lam thời Lê sơ - Mạc. 
Trong hơn ba thế kỷ, gốm hoa lam đã đánh dấu một 
thời kỳ phát triển huy hoàng của gốm ta. 


Từ đoạn sau thế ký XVIII cho đến đầu thế kỷ 
XX, gốm hoa lam bước sang một thời kỳ khác. Hình 
dáng sản phẩm trở nên nặng nề. Hình họa trang trí kém 
phóng khoáng hẳn. Màu sắc nhợt nhạt đi, mà cũng gay 
gắt hơn. Trong lịch sử, đây là thời kỳ chế độ phong 
kiến suy thoái, mà cũng là thời kỳ thực dân Pháp bắt 
đầu thống trị đất nước ta. Dưới triều Nguyễn, công - 
thương nghiệp bị kìm hãm. Chế độ quân chủ chuyên 


162 


chế duy trì thuế sản phẩm đánh vào mọi nghề thủ công, 
trưng tập thợ lành nghề. Trong hoàn cảnh đó, sản phẩm 
thường được tạo đáng và trang trí theo hai thần thái, nói 
cho đúng là theo hai xu hướng khác nhau. Một là đơn 
giản hóa hình dáng, và nhất là trang trí, đến mức nghèo 
nàn. Riêng về trang trí, lối vẽ đã yếu ớt, nước men lại 
kém trong. chỉ được cái giá thành vừa phải, hợp-với túi 
tiền của nhiều người trong nhân dân. Hai là cho ra đời 
những sản phâm giá đất, nhưng hợp với thị hiếu của 
nhà giàu, với trang trí tủn mủn, mà có phần phô trương, 
như lọ rượu, lọ hoa thừa mứa hoa văn. Trang trí của loại 
gốm hoa lam này có khi có tính mô phỏng hình họa của 
đồ án bằng vữa trên kiến trúc vôi - gạch đương thời, 
nhưng thường thì bát chước bút pháp cầu kỳ, có phần 
rậm rạp của trang trí trên một số đồ sứ Trung Hoa đời 
Thanh. 


Ngoài ra, một số đồ sứ hoa lam phô ra một trình 
độ kỹ thuật cao. được trang trí bằng đồ án cành mai và 
chìm. nhưng với nét bút mang phong cách ta, thậm chí 
có khi còn đề thơ Nguyễn Du... Các hiện vật này 
không phải được sản xuất trên đất ta, mà do các lò sứ 
Trung Hoa làm theo đơn đặt hàng của triểu đình nhà 
Nguyễn. Nhiều nhất trong số ấy là loại bát mang dấu 
ấn “nội phủ”, về sau được làm giả bán khắp thị trường 


163 


Tại một số cơ sở sản xuất gốm thủ công dân dã 
như Bát Tràng, Thanh Trì, Móng Cát,... sốm hoa lam 
được trang trí bằng một bút pháp hướng về tả thực. 
Cách vẽ, kể ra, cũng có phần phóng khoáng hơn, so với 
bút pháp trang trí cho đồ nội phủ, một số mẫu tốt : bát 
chiết yêu vẽ hoa dâu, bát con gà ... 


Trong thời đại chúng ta, đồ gốm hoa lam, gần 
đây, được sản xuất với số lượng khá lớn, nhằm đáp ứng 
đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân. Nhưng, trong 
trang trí, phần lớn các lò gốm thường ít viện đến 
phương pháp vẽ, mà có xu hướng dùng thứ giấy hoa 
dưới men (mm bằng bản đồng lên giấy bản). Các họa tiết 
được tạo nên bằng những đường viền cứng đờ như dây 
thép. Bố cục thiên về tả thực, nói cho đúng là mang tính 
tự nhiên chủ nghĩa, lại tham gộp nhiều chủ đề vào một 
bố cục. Còn có phương pháp trổ thủng hình, rồi phun 
hoặc quét màu lên máng thủng, tạo nên từng mảng 
trang trí màu lam tương tự như mảng giấy màu cắt dán. 
Hạn chế về kỹ thuật không khỏi ảnh hưởng đến mỹ 
thuật. Trong bước đầu phát triển nghề gốm để phục vụ 
cho đông đão nhân dân một nước vừa giành được độc 
lập, thống nhất, và mới dấn bước lên con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, ta có thể tạm thời chấp nhận 
những biện pháp kỹ thuật có sẵn trong tay. Nhưng tình 
trạng này không thể kéo dài mãi. 


164 


Những nhân xét trên đây hẳn còn thiếu sót 
nhiều, và ngay cả trong phần dễ chấp nhận nhất, cũng 
chỉ là vài nét chung chung về nghệ thuật gốm hoa lam 
nhiều hình nhiều vẻ. Hiện nay, chúng ta chưa có trong 
tay một bộ sim tập gốm hoa lam thật đây đủ và tiêu 
biểu, để từ đó mà nghiên cứu cho kỹ hơn. Những ghi 
chép trên đây chỉ nhằm khẳng định rằng, trong lịch sử 
nghệ thuật gốm nước ta, có một giai đoạn đặc biệt, 
được đánh dấu bởi một phong cách đặc biệt, khác hẳn 
phong cách gốm Lý - Trần. Một phong cách gốm 
phóng khoáng, bay bướm, dịu dàng. Đó có thể là bước 
quá độ để chuyển sang nghệ thuật sứ mà ngày nay 
chúng ta đang bước đầu phát triển./. 


165 


Gốm men mầu ¬ 
Tam sắc _ 


Từ thế kỷ XV đến thế kỹ XIX cùng với sự phát 
triển mạnh mẽ của gốm hoa lam và sự vắng bóng của 
gốm hoa nâu, gốm men ngọc, gốm Việt Nam lại có 
thêm dạng thức mới, tạo phong cách riêng mà người ta 
thường gọi là g2 men màn tam xắc. 


Gốm men màu tam sắc là loại sản phẩm gốm 
sành xốp hoặc sành trắng được sản xuất chủ yếu tại 
làng gốm Bát Tràng, Hà Nội vào thế kỷ XVI và XVH, 
gốm men màu tam sắc là tên gọi sản phẩm gốm được 
trang trí chủ yếu bằng hoa văn chạm đấp nốt và trang 
trí với bự mẫu men xanh lá cây, nâu đỏ và trắng ngà, 
các mầu men này được sử dụng theo phương thức : men 
trắng ngà được tráng lên toàn bộ tác phẩm, còn men 


L66 


xanh lá cây được làm từ ô xít đồng và men nâu đó được 
làm từ ô xít sắt thì được tô điểm vào các phần họa tiết 
trang trí đắp nổi, đắp lộng. Trong quá trình nung men 
chảy nhòe tạo nên độ đậm nhạt và lung linh cho sản 
phẩm. Gốm tam sắc là loại gốm men lửa cao và chỉ 
nung qua lửa một lần, đây cũng là một loại gốm đặc 
trưng của nghệ thuật gốm Châu Á. 


Chúng ta đều biết rằng từ đời nhà Đường (618 
đến 907) của Trung Quốc, gốm tam sắc đã được dùng 
để tạo nên các tác phẩm gốm như tượng ngựa, lạc đà, 
tượng phụ nữ, chậu cảnh, bình có quai, bát, địa, vim ba 
chân ... bằng mầu men xanh lá cây, nâu và trắng ngà, 
tuy nhiên lối sử dụng các men này trên sản phẩm tạo 
thành nhiều mảng mầu lớn đặt cạnh nhau và chồng lên 
nhau và nung qua lửa một lần, hoa văn ít dùng lối chạm 
đấp nổi. | 

Nếu gốm tam sắc Trung Quốc được ứng dụng 
vào các sản phẩm như (ưng, bát, đĩa, vớm, thì gốm tam 
sắc Việt Nam lại chỉ thấy trên các đồ phục vụ đồ thờ 
cúng như # hương, chán đèn, chân để, HỘP THỢN, 
tượng nụhé ... với phong cách tạo đáng và trang trí 
truyền thống chạm đắp nổi cùng thời và phong cách 
riêng biệt. 


l67 


Về tạo dáng : các lư hương, chân đèn, chân đế, 
nậm rượu, gốm men màu tam sắc khỏng nằm trong 
phong cách của gốm hoa lam cùng thời, ngoại thể 
chính mập mạp có khối tròn, vuông, chữ nhật với nhiều 
khối tạo dáng chân đế, thân, miệng thi thể phụ được 
gắn thêm vào khá dầy đặc, các thể phụ này là nhiều 
loại hoa văn được ¡in khuôn rồi gắn sát vào thân, tạo 
thành những khoảng trống với thân sản phẩm hoặc gắn 
tạo thành những lỗ thủng như chạm lộng, chạm bong, 
đường diềm trên đồ gỗ. Tuy nhiên, cái tài giỏi của 
người làm gốm men màu tam sắc là các thể phụ rối rắm 
vẫn không làm át đi các thể chính mà chúng hòa nhập 
vào nhau trong một tổng thể tạo hình hết sức chắc chắn, 
cân đối và đẹp mắt. Lối tạo dáng này cho thấy kỹ thuật 
In khuôn và chấp nối bằng tay thành thạo và được coi 
trọng, tạo nên những sản phẩm đơn chiếc công phu có 
tính độc bản. 


Về trang trí : gốm men màu tam sắc nổi bật kỹ 
thuật và nghệ thuật trang trí chạm nổi, dán, gắn họa tiết 
với kỹ thuật và nghệ thuật tô mầu men đặc biệt là sự 
phối hợp ba màu men giản dị : men nâu, men lá cây, và 
men trắng ngà sao cho đúng chễ để chúng phụ trợ nhau 
tạo được một tổng thể lộng lẫy, hấp dẫn như một tác 
phẩm nghệ thuật cao, vừa thỏa mãn nhu cầu sử dụng 
làm chân đặt nến, làm chỗ cắm hương, vừa tạo ra sự 


I68 


thỏa mãn về mỹ cảm và tôn cao vẻ đẹp linh thiêng 
trong nội thất tâm linh. 


Các hoa văn trang trí trên các sản phẩm gốm tam 
sắc được chạm: nổi hay đắp nổi chủ yếu là hoa sen, hoa 
cúc, rồng, phương, các hoa văn hình học như nan bánh 
xe... tất cả đều được cách điệu hóa cao độ để trở thành 
những mô típ riêng biệt trong dạng thức hình tròn, lá 
đề, dải đồ án to nhỏ khác nhau để khi bố trí lên sản 
phẩm chính chúng hỗ trợ nhau có chính, có phụ. 


Trên các lư hương tròn là loại gốm tam sắc có số 
lượng lớn, ngoài các họa tiết chạm nổi được dán lên 
thân, người ta còn dùng các họa tiết in nét chìm và vẽ 
nét chìm. Đặc biệt là các chi tiết hoa văn in mỏng 
phỏng theo hình dải phướn được làm bằng vải treo 
trong các đình chùa Việt Nam, nhưng khác biệt là các 
đải này được gắn để phần đầu nhọn cánh sen hướng về 
phía trên và chỉ được gắn một đầu ở chân còn đầu kia ở 
miệng, nói một cách khác là nó được gắn vắt qua phần 
cổ của sản phẩm. Dải hoa văn mỏng này còn được uốn 
cong như cánh sen tạo khoảng không gian hư ảo. Do 
làm thủ công từng sản phẩm nên các dải này to nhỏ, 
cao thấp, hàm chứa hoa văn cũng hết sức linh hoạt, làm 
cho các lư hương có cùng phong cách nhưng không hề 
giống nhau. 


J60 ——— 


Đối với các lư hương có thân chính là khối chữ 
nhật theo lối in khuôn thì hoa văn “bong” ít hơn so với 
các lư hương có hình khối tròn, nó gần với phong cách 
tạo dáng các chân để cho dù họa tiết trang trí ở các 
chân để giản dị hơn. Như vậy, chỉ với tạo dáng khối 
chính tròn hay chữ nhật, người làm gốm tam sắc đã 
trình ra hai loại sản phẩm khác nhau cho người thưởng 
thức. 


Các chân đèn, chân nến cũng rất độc đáo. phần 
lớn thân chính hình khối tròn hoặc vuông có chân đế 
hình tròn hoặc vuông lớn hơn thân để tạo độ vững chắc. 
Các chân đê này được trang trí đơn giản, chủ yếu là 
những hoa văn chìm, hoặc nối nhưng mỏng. Phần thân 
chính được trang trí chị tiết hơn, dày đặc hoa văn trang 
trí hơn nhưng vẫn ở dạng hoa văn chạm nổi; khoảng từ 
giữa thân trở lên, người ta trang trí gắn hoa văn. ïn khối 
tròn rất chỉ tiết gắn theo lối đối xứng qua trục tạo nên 
một “tổ hợp” điêu khác tỉ mí, chí tiết đối lập với phần 
thân cốt của sản phẩm, sự đối lập này được sáng tạo 
khéo léo và ăn nhập đến nổi ta không còn thấy sự tách 
biệt ở đâu nữa. Nó là nghệ thuật bố cục thưa với dày, 
chị tiết với buông thả mà trong nghệ thuật chạm khắc 
gỗ đương thời xử lý rất bài bản. 


Chân đề gốm men màu tam sắc là một dạng gốm 
khá độc đáo trong các sản phẩm gốm Việt Nam. nó là 


I70 


một dạng thức sản phẩm thay thế cho chân đế gỗ là đồ 
dùng bày ở các bàn thờ, điều này thể hiện rõ ở hoa văn 
có hình chân quì của đồ gỗ ở phía dưới chân đế. Nó 
không phải là sản phẩm thay thế cho mâm bồng, vì 
mâm bồng có chức năng chứa đựng sản phẩm mà nó là 
chân để để người ta đặt lên đó những sản phẩm khác 
nhau khi thờ cúng. Vì vậy, người sáng tạo chỉ trang trí 
chạm đấp nổi là chính để tránh bị sứt vỡ. điều đó thể 
hiện sự quan tâm đến thực dụng và môi quan hệ của 
các sản phẩm bên nhau trong việc phục vụ mục đích 
chung. Ngoài ra, chúng ta còn thấy sản phẩm khác là 
nâm rượu gốm tam sắc được tạo dáng bảng khối lục 
lăng trang trí hoa văn nổi mang tính điểm xuyết và 
tượng nghề với tạo dáng thanh thoát cùng hoa văn trang 
trí khá ty mỹ. 

Như vậy, với các sản phẩm lư hương, chân đèn, 
chân để, nậm rượu, tượng nghê, ta thấy một bộ đồ gốm 
cho việc thờ cúng trong các đình chùa hay nhà thờ của 
người Việt Nam đã hiện lên rõ rệt và do đó chúng ta 
được lý giải tại sao các sản phẩm này sử dụng liều 
lượng hoa văn chạm đấp nổi khác nhau, bởi từng sản 
phẩm đó phải biết làm đẹp cho tổng thể. 


Cho dù các sản phẩm khác nhau về hoa văn và 
bố cục trang trí, ta vẫn thấy phần lớn các sản phẩm 
gốm men màu tam sắc có chung một họa tiết in chìm 


171. —— 


hình hoa cúc mà cánh tỏa ra như những nan hoa bánh 
xe được In nối với nhau hoặc xen kẽ to và nhỏ và hoa 
văn hoa sen trong hình lá đề. Loại thứ 2 không thấy 
hình bóng của hoa văn này mà có hoa văn hoa cúc cách 
điệu theo lối mây lửa, trang trí nhiều hình chim và hình 
lá đề nhỏ trang trí như đầu ngói, mũi hài. Phải chang 
những sản phẩm ấy do một lò, hai lò khác nhau sản 
xuất (?) 


Có thể nói gốm men màu tam sắc là một loại đồ 
gốm độc đáo đã kết hợp và khai thác tối đa nghệ thuật 
điêu khắc với men mầu đạt đến trình độ cao của nghệ 
thuật gốm Việt Nam, là người anh em sinh đôi của gốm 
chạm đắp nổi đơn sắc và là nguồn cảm hứng từ gốm 
men mầu. 


Còn hai loại gốm tam sắc khác, đó là gốm màu 
tam sắc trên men (vẽ nung lại lần thứ hai) mà các sản 
phẩm bát, đĩa, ấm, tượng voi, vẹt,... tìm thấy trên con 
tầu đấm và lưu giữ trong nhân dân được sản xuất tại 
Chu Đậu (Hải Dương) vào thế kỷ XVI - XVII và gốm 
tô men mầu tam sắc trong các sản phẩm lọ hoa, chóe, 
đỉnh, được sản xuất tại Bát Tràng ở thế kỷ XIX chúng 
tôi xin được giới thiệu ở một chuyên đề khác./. 


172 


Trang trí 


trên gốm Biên Hỏa 


Một loại gốm tuy xuất hiện muộn nhưng đang 
khá phổ biến, được nhiều người trong nước và nước 
ngoài ưa thích, mang gương mặt riêng biệt trong nghệ 
thuật gổm Việt Nam, đó là gốm Biên Hòa, ra đời vào 
đầu thế kỷ XX và đạt được những thành tựu tại các Hội 
chợ quốc tế từ năm 1925. Gốm Biên Hòa rất đa dạng về 
sản phẩm, tạo dáng và hoa văn trang trí. Nó được sản 
xuất từ Biên Hòa (Đồng Nai), sau này nhiều lò khác ở 
Sông Bé cũng sản xuất. Trong bài này, chúng tôi chỉ 
tìm hiểu phần trang trí. 


Người thợ gốm Biên Hòa rất chú ý đến trang trí 
trên sản phẩm gốm của mình. Nhiều khi cùng một dáng 


„mm. .— 


nhưng được trang trí bằng nhiều bố cục hoa văn, màu 
sắc khác nhau, tạo nên những vẻ đẹp mới, sự hấp dẫn 
mới cho sản phẩm. Đây cũng là một đặc trưng của 
trang trí trong sản xuất công nghiệp. Gốm Biên Hòa 
gây được ấn tượng riêng biệt để nhận biết chủ yếu bởi 
phong cách trang trí. đó là mối quan hệ giữa thủ pháp 
trang trí, mầu sắc và nội dung các hoa văn. 


Sản phẩm gốm Biên Hòa về cơ bản được trang trí 
hoa văn từ phương pháp vẽ nét chìm. hoặc nét chìm kết 
hợp với chạm thủng tô men - mầu lửa trung có màu sắc 
khá tươi sáng, bắt mát. Các hoa văn được tạo bằng nét 
chìm giống với nét trên gốm đất nung truyền thống, đó 
là loại nét nhọn, mảnh nhưng là những nét liên tục, có 
độ uốn lượn khá phong phú để tạo nên những họa tiết 
khác nhau. Nếu hoa văn trên gốm đất nung được hiện 
lên bằng các nét chìm kết hợp như âm bản thì trên gốm 
Biên Hòa phần giữa cả hai nét chìm mới là hoa văn có 
hình đầy đủ được coi như là dương bản. Nó cũng khác 
hẳn với nét '“bè” trên gốm hoa nâu Lý - Trần, tuy cả hai 
đều thuộc loại gốm sành xốp. Với đặc trưng riêng như 
vậy. nên các đồ án trang trí thường được tổ hợp khá đầy 
đặn các nết vẽ chìm, chỉ riêng nét đã tạo được các 
mảng trang trí đậm nhất trên sản phẩm. 


Các trang trí trên gốm được bắt đầu bằng các nét 
vẽ viên họa tiết, rồi sau đó được tô men - mầu hoặc 


I 74 


chạm thủng, phần nền các nét này như là những đường 
bao để khi tô men - mầu được nhỏ và gọn. tăng độ tỉnh 
(Ế và tăng cường việc sử dụng mầu trên các mảng nhỏ 
đó. Việc sử dụng nét cho người thưởng thức cảm giác 
sản phẩm được trang trí rất công phu. tỉnh tế, mặc dầu 
trên thực tế những người thợ gốm với nghề nghiệp điêu 
luyện đã vẽ rất nhanh và chính xác theo mẫu được 
chuẩn bị từ khuôn. hoặc đập mẫu. in mẫu lên thân mộc 
từ trước. 


Các mảng hoa vấn được tạo từ nét đã làm tăng sự 
đốt lập của nó với phần để trơn làm chúng tôn nhau, 
đặc biệt là trong các sản phẩm lớn. Các sản phẩm nhỏ 
đôi khi được trang trí bằng nét tạo hoa văn phủ khắp 
thân sản phẩm, và sự đối lập nét sản phẩm hoặc nét 
sáng từ xương đất với màu men của hoa văn dù là dùng 
một màu vẫn cho ta cảm giác đẹp; Trên thực tế, gốm 
Biên Hòa chỉ sử dụng nét và men mầu đã cho ta nhiều 
sản phẩm có tính nghệ thuật cao, đó là các lọ hoa vẽ 
các đề tài ''bách hoa” '“vũ nữ”... 


Thủ pháp trang trí thông dụng khác thường được 
áp dụng trên gốm Biên Hòa là “chạm thủng”. Đặc 
trưng chạm thủng là tạo những chỏ đậm làm nên cho 
hoa văn như trong trang trí voi, chân đèn, lọ... Trong 
trường hợp chao đèn thì các máng thủng lại là những 
chỗ sáng làm nền cho hoa văn đậm khi có ánh sáng 


I75 


phía trong, hoặc tạo chỗ cho ánh sáng tỏa ra ngoài một 
cách lung linh. Gốm Biên Hòa hầu như không cố tạo 
các hoa văn bảng các lỗ thủng như một số gốm Trung 
Quốc thường hay áp dụng. Về màu sắc, gốm Biên Hòa 
cũng có những nét riêng không giống với gốm hoa nâu, 
hoa lam hay đồ sứ - Trước hết là nó không có sự phân 
biệt giữa men và mẫu vẽ - bởi men phủ trên gốm Biên 
Hòa cũng là mẫu vẽ lên hoa văn, đó là sự kết hợp men 
và mẫu chung trong một công thức, để rồi khi vẽ lên 
hoa văn đã được xác định đường nét, cũng chính là tô 
men lên sản phẩm, không phải vẽ rồi tráng men theo lối 
vẽ dưới men của gốm hoa lam và nung hai lần để có 
hoa văn tươi sáng nhự trên đồ sứ. 


Nhiệt độ 1.100 °C - 1.200 °C đã cho phép men - 
mầu trên gốm Biên Hòa hết sức phong phú về mẫu và 
sắc độ. Ta biết rằng, nếu nung cao hơn ở đạng sành 
trắng hay đồ sứ thì các màu này khó lòng tồn tại được. 
Nét riêng của mầu sắc gốm Biên Hòa cũng chính là nét 
riêng của gốm sành xốp lửa trung do kỹ thuật điều 
khiển. 

Vì là men và mầu kết hợp nên mầu không những 
tươi sáng mà còn có độ trong và độ sâu do độ dày của 
nó tạo nên gần với đặc trưng của gốm men ngọc. Đã có 
một giai đoạn, gốm Biên Hòa nhập men - mầu của 
nước ngoài khoác lên mình, nên mầu rất tươi sáng và 


176 


ổn định. Sự lạm dụng bảng mầu tươi cũng đem lại hậu 
quả là một số sản phẩm gốm trở nên lòe loẹt và quá 
thừa thãi như sự trưng khoe, chứ không phải do nhu cầu 
của nghệ thuật. Và do men mầu được tình chế tốt nên 
mất đi cái cảm giác trầm mặc, sâu lắng mà men đồ 
gốm có thế mạnh. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm do sử 
dụng vừa độ màu sắc, hoặc rất ít mầu khác nhau, đã 
cho ta những sản phẩm gốm thực sự có nghệ thuật cao. 
Đó thường là các trường hợp dùng men mầu đen cho 
họa tiết trên nền nâu xương đất, men mầu nâu trên nền 
vàng đất, hoặc chỉ sử dụng họa tiết một màu trắng ngà 
... hoặc nhiều màu men nhưng cùng một “tông” mầu. 


Một đặc trưng khác tạo ra do men là mầu và nét 
vẽ chìm nên toàn bộ sản phẩm không có độ nhắn bóng 
mịn như trên đồ sứ, các hoa văn do được tô men - mầu 
dầy lại ở giữa hai nét vẽ chìm càng tạo nên những khối 
nổi cho họa tiết, tạo cảm giác gần với các họa tiết trên 
đồ ngà. 


Độ ổn định của men - mầu rất cao nên ít khi men 
bị chảy nhòe hay chảy lấp vào các nét vẽ chìm. Vì vậy, 
đòi hỏi người sáng tác mẫu và người thể hiện trang trí 
phải tính tóan đầy đủ yếu tố chủ động trong khâu sáng 
tạo họa tiết, kết hợp khâu vẽ nét chìm điêu luyện chuẩn 
xác và khâu tô men phải lưu loát - gốm Biên Hòa 


L7. =—— 


không có chô bất ngờ tạo được vẻ đẹp trong quá trình 
nung. 


Về mặt bố cục, hoa văn trang trí trên sản phẩm 
gốm Biên Hòa thường áp dụng phổ biến mấy loại sau 
đây : 

Loại thứ nhất trang trí bằng các giải đồ án ngang, 
gần với cách bố cục trang trí trên gốm hoa nâu. Một 
sản phẩm có thể trang trí bảng nhiều giải đồ án, nhưng 
thông thường là 3, trong đó có một giải đồ án lớn nằm 
ở thân và 2 giải đồ án nhỏ nàm ở phía trên cổ và phía 
dưới chân sản phẩm. Giải đồ án chính nhiều khí là một 
bức tranh chạy tròn có nội dung tất phong phú, với 
cảnh vật, con người như cảnh nhảy múa, đi sản, đấu 
vật. đấm cưới chuột... còn các giải đồ án phụ thường 
thường là hoa văn hình học kết hợp với các bảng màu. 


Loại thứ hai, có thể coi là sự biến thể của bố cục 
trang trí theo ö dọc nhưng các ô đó có khoảng cách 
không phải chỉ bằng những đường gạch dọc như trên 
gốm hoa mầu mà còn là những ô cách xa nhau do mảng 
hoa văn trang trí phủ kháp thân gốm chừa ra mà tạo 
thành. có lẽ gần giông với lối trang trí thành hình ô trên 
chân đèn gốm hơa lam. Tùy theo bố cục và nội dung 
trang trí của sản phẩm, mà người ta để nhiều hay ít ô có 
hình vuông, chữ nhật, bầu dục, tròn và các biến thể của 
nó ở góc. Thông thường trên thân và trên cổ sản phẩm 


178 


để từ 2 đến 4 ô, và mầu sắc trang trí trong các ô này 
bao giờ cũng đốt lập với màu sắc trang trí trên nền còn 


lại, chăng hạn các ô có mầu sắc sáng thì hoa văn nên 
bao giờ cũng sẵm hoặc ngược lại. 


Loại thứ ba là bố cục trang trí theo lối dàn trải 
hoa văn khắp thân sản phẩm như trong trang trí vải hoa, 
các hoa văn được lặp lại, mà phần lớn là hoa văn xoắn 
ốc. hoa cúc dây, mắt võng, mai rùa, hoa chanh hoặc 
rồng mây có bố cục tự do miễn sao cho thuận mắt. 


Trên nhiều sản phẩm, người ta kết hợp 3 loại bố 
cục kể trên và các biến thể của nó để bố cục trang trí 
được khác nhau, lấy bố cục và hoa văn trang trí biến 
đổi, đánh lừa con mắt, thay cho sự thay đổi về hình 
đáng - làm phong phú kiểu đáng gốm Biên Hòa. 


Một đặc trưng nữa của trang trí gốm Biên Hòa, 
đó là sự đa dạng, phong phú của nội dung các hoa văn 
trang trí. Đối với các hoa văn, ngoài yếu tố trang trí, 
người ta rất quan tâm đến ý nghĩa của nó, đặc biệt là 
những hoa văn có tính ước lệ, được gán đặt một ý nghĩa - 
nào đó thông dụng trong nhân dân. Hoa văn miêu tả 
cuộc sống, hay minh họa cho một truyền thuyết, một 
kỳ tích, một câu chuyện nào đó. 


Trước hết, ta thấy gần như đủ mặt các loại đồ án 
trang trí phổ biến trong nghệ thuật Việt Nam. Đó là tứ 


179 


linh tức Long (rồng), Ly (Lân), Quy (rùa), Phượng : 
mỗi con là một biểu hiện, tượng trưng riêng, chẳng hạn 
Rồng tượng trưng cho đức, Ly tượng trưng cho yên 
bình, Quy tượng trưng cho sự bền vững, còn Phượng 
tượng trưng cho vẻ đẹp của người phu nữ ... Ở mỗi con 
vật tượng đó lại được thể hiện cụ thể hơn như Long có 
Long vân, Long hàm thọ. Lưỡng long tranh châu, Ngư 
long hý thủy .. với nhiều dạng bố cục khác nhau. 


Ngoài những con vật trang trí trên còn 4 con vật 
nữa là Ngư (con cá chép), Phúc (con dơi), Hạc, Hồ rất 
phổ biến trong nghệ thuật trang trí và được gọi chung là 
bát vật, mỗi con vật này đềư mang ý nghĩa tượng trưng 
như con cá chép tượng trưng cho sự phồn thịnh, con dơi 
cho tốt lành may mắn, hổ cho sức mạnh... 

Ngoài những đồ án có tính chất phong kiến và 
tôn giáo kể trên, gốm Biên Hòa còn sử dụng các hoa 
văn trang trí từ thảo mộc, hoa quả và vật thường dùng 
trong nhân dân, đã được dùng khái quát thành hình 
tượng trang trí như tứ hữu, tứ thời bát bảo, bát tiêu ... 
mà mỗi loại, đều mang ý nghĩa nhất định. 

Ta thường thấy đề tài Mai, Lan, Cúc, Trúc trang 
trí tứ quí hay mai điều (chim đậu cành mai), liên áp (vịt 
bơi bên hoa sen), cúc điệp (bướm đậu trên hoa cúc) 
tùng hạc hay tùng lộc (con hạc hoặc con hươu đứng 


180 


bên cây tùng). Đó là đồ báo hỉ 4 mùa xuân, hạ, thu, 
đông trong một năm. 


Gốm Biên Hòa còn sử dụng khá nhiều những đề 
tài lịch sử, đề tài lao động, sinh hoạt và các mẫu tranh 
dân gian vào trong trang trí của mình, để trở thành 
những bức tranh trang trí trên đồ gốm. Tuy nhiên, chỉ 
những bức tranh có tính trang trí cao mới phù hợp với 
gốm Biên Hỏa mà thôi. 


Những phân tích trên cho thấy những đặc trưng 
cơ bản đã tạo nên phong cách gốm Biên Hòa là chất 
liệu sành xốp sử dụng men - mầu lửa trung, phong phú 
về bảng màu và sắc độ với thủ pháp trang trí nét chìm 
kết hợp với tô mầu - men hoặc chạm thủng có tính 
trang trí cao, là sự đa dạng về hình dáng và bố cục 
trang trí, nội dung hoa văn. Tất cả đã hòa nhập vào 
nhau tạo thành một gương mặt gốm riêng trong nghệ 
thuật gốm Việt Nam, có khả năng phát triển trong 
tương lai, đặc biệt là trong loại hình gốm nghệ thuật./. 


l81 — 


Gốm Sảäi Gỗn ˆ 
võ vùng phụ cận - 


Vào dịp Xuân Canh Thìn - 2000, ở Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam 
- Hà Nội và Bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
đã trưng bày hai bộ sưu tập gốm Việt Nam, đó là hai bộ 
sưu tập gốm quí, cho thấy các dòng gốm Việt Nam cổ 
đã phát triển đa dạng như thế nào, để ngày nay, thế hệ 
chúng ta được quyền chiêm ngưỡng và tự hào về nó. 

Trong bài viết này, tôi chỉ đi vào bộ sưu tập 
“Gốm Sài Gòn và vùng phụ cận cuối thế kỷ XIX và đầu 
thế ký XX” của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí 
Minh. Phải nói với hơn I00 hiện vật trưng bày, đây chỉ 
là một phần tác phẩm gốm mà Bảo tàng đã sưu tập 
được trong nhiều năm qua và tập trung vào các sản 


182 


phẩm gốm phía Nam được sản xuất cuối thế kỷ XIX và 
đầu thế kỷ XX mà nhiều Bảo tàng khác ở phía Bắc ít có 
điều kiện sưu tập, bởi nó tuy “cổ” nhưng vẫn còn “mới” 
so với gốm phía Bắc đã phát triển cao từ hàng ngàn 
năm, đó là chưa kể quan niệm chưa thật đây đủ về loại 
gốm này. 

Bộ sưu tập '*Gốm Sài Gòn và vùng phụ cận” thực 
chất là gốm Sài Gòn - Chợ Lớn, nay nằm trong địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh cuối thế kỷ XIX và gốm Biên 
Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một, Lái Thiêu (Bình 
Dương) nửa đầu thế kỷ XX khi gốm Sài Gòn - Chợ Lớn 
lụi tàn dần trong quá trình đô thị hóa và đồi dào về 
nguyên liệu, nhiên liệu của vùng Đồng Nai - Bình 
Dương lôi cuốn cả nhân lực, kỹ thuật gốm Sài Gòn - 
Chợ Lớn vào khu vực đó. Về mặt hành chính, các khu 
vực sản xuất gốm Sài Gòn - Chợ Lớn, hay Bình Dương 
- Đồng Nai nằm trong một đường kính vài chục km, chỉ 
khác nhau ở tên tỉnh, chứ ở các nước có gốm phát triển 
thì vài chục kiômét cũng chỉ nằm trong một vùng gốm 
mà thôi, vì phong cách gốm các vùng này sản xuất vẫn 
có những gì chung nhất của các sản phẩm gốm phía 
Nam nước ta. : 

Chúng ta biết rằng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
nay, trước đây là Sài Gòn - Chợ Lớn có nhiều địa danh 
một thời nói lên sự hưng thịnh, tấp nập, bề bộn, của 


183 


nghề gốm “Xóm Lò gốm”, 'rạch lò gốm”, “bến lò 
gốm”, “bến củi”, “đường lò Sièu”, 'đường Xóm đất”, 
“cầu lò Chén”. Với nhiều lò gốm nồi trêng như lò Cây 
mai, lò Cây keo, lò Bửu Nguyên, lò Đồng Hoa, lò Hưng 
Lợi ... mà nhiều di tích lò đến nay vần còn, để chúng ta 
khai quật tìm kiếm về “sự sống” của no trong quá khứ. 
Các nghiên cứu về gốm Cây mai (Sài Gòn xưa) của 
Huỳnh Ngọc Trảng, Nguyễn Đại Phúc, trên một phần 
tài liệu của kỹ sư công binh Derbès viết năm 1882, của 
M.Péralle viết năm 1895 và nghiên cứu thực địa. Việc 
khai quật lò nung gốm Hưng Lợi mà bài viết về Lò 
gốm cổ Hưng Lợi của Đăng Văn Thắng - Nguyễn Thị 
Hậu từng bước cho ta hiểu biết thêm về vùng gốm này. 
Các sản phẩm gốm của các lò này rất đa dạng như bình, 
bình vôi, ô đựng trầu, siêu, bình đựng thuốc phiện, các 
loại chậu, ống nhổ cốt trầu, nồi, niêu, chén, đĩa, siêu, cà 
ràng (bếp lò), là đồ đết nung không phủ men, các loại 
lu, khạp, hũ, tiểu sành, là đồ sành „áu cũng rất nhiều 
sản phẩm có tráng men trắng hoặc men mầu trang trí 
đắp nổi như chóe, lọ, chậu trồng cây, ấm, chén, tượng 
gạch trổ thủng, chân đèn... thuộc gốm sành vốp với các 
loại men lam từ ô xít cô ban, men xanh lục (lá cây) từ ô 
xít đồng, màu nâu từ phù sa (đất thổ hoàng) cùng mầu 
đen từ ô xít cô ban + ô xít sắt, màu đỏ từ hépatit. Các 
loại gốm này thường được nung trong các lò rồng hay 
lò bầu. Điều đáng chú ý là các loại sản phẩm gốm sành 


S—— lna 


xốp đều nung ở lửa trung khoảng 1.200°C trở lại nên 
người làm gốm phải sử dụng trường thạch (felspath) để 
pha men tro hoặc ô xít chì mà người thợ gốm Cây mai 
gọi là “bạc đầu” pha mầu men tô lên sản phẩm khi 
xương gốm đã được nung qua lần đầu ở nhiệt độ lửa 
trung làm cho xương cứng, chắc, và có mầu vàng đậm 
hơi bóng láng. 


Trở lại bộ sưu tập gốm Sài Gòn và vùng phụ cận 
cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX của Bảo tàng mỹ 
thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy các hiện 
vật trưng bày có thể chia ra làm 3 nhóm lớn : nhóm 
gốm Sài Gòn - Chợ Lớn gồm chóe, đôn, chậu cây, 


~_¬"% 


tượng, ... có niên đại “lão” hơn cả rồi đến nhóm măng 
phong cách gốm Biên Hòa : ấm, chân đèn, liễn, tượng, 
lọ, bình và nhóm mang phong cách gốm Lái Thiêu với 
các loại sản phẩm nhỏ gia dụng như bát, đĩa, vịm, vẽ 
hoa lam, vẽ hoa văn các mầu lam, mã não (đỏ tím), lục 
(xanh lá cây) ... vẽ trên nền men trắng, rồi nung lại lần 
2 ở nhiệt độ thấp, mà sau này với bát đĩa con gà rất nổi 
tiếng ở miền Bắc vào những thập niên 40. 

Trước hết, hãy đi vào nhóm gốm Sài Gòn - Chợ 
Lớn mà hình ảnh của các hiện vật trưng bày có thể thấy 
qua ảnh chụp của Péralle năm I895. Các sản phẩm 
mang đậm dấu ấn nghệ thuật của người Hoa, cả về tạo 
đáng và nội dung hoa văn và thủ pháp trang trí, một số 


J8S —~ 


gốm loại này ở miền Bắc dễ lẫn với đồ gốm Nam Trung 
Hoa mà đặc biệt là vùng Quảng Đông - Trung Quốc, 
điều này cũng dễ hiểu vì phương pháp thành hình (in 
khuôn, vuốt trên bàn xoay thấp), làm men, trang trí và 
lò nung cùng thợ, phần lớn là người Hoa di trú làm và 
đối tượng sử dụng cũng phần lớn là người Hoa và tầng 
lớp trên của xã hội. 

Nhóm chóc có kích thước lớn, ta thấy hai loại 
hình cơ bản : loại thứ nhất thân thanh, vai tròn, cổ cao 
trung bình và có miệng hơi loe, dày dặn, ở vai (phần 
tiếp giáp giữa thân và cổ) thường gắn từ 6 đến 8 “tai” 
theo chiều dọc, những bán khuyên tròn hoặc dẹt như 
cái lá hoặc thay vào đó là tượng nghê, hoặc kết hợp tai 
với hình rùa đấp nổi, toàn thân được tráng men mầu 
xanh lam hoặc xanh lá cây. Các hoa văn trang trí nổi 
thường ở phần vai hay phần thân gồm hoa văn hạt 
cườm, hoa lá hoặc chim hạc, mây. Cũng ở hình dáng 
này, loại chóe khác được trang trí hoa văn nổi cả phần 
vai và thân, hoa văn nằm trong dải ngang được phân 
cách bởi hai đường chỉ nổi nằm ở phần thân tạo nên đồ 
án chính với 4 họa tiết tròn đấp nổi hình rồng cuộn 
hoặc hoa lá phù dung, trên vai là các họa tiết nổi biểu 
trưng cho bát bửu như quạt, tiêu, lãng hoa, các họa tiết 
nổi đều được tô màu men khác nhau gồm lam, nâu, lá 
cây, vàng, trên nền men trắng. Đây thực sự là loại gốm 


—— l86 


mà người trang trí có ý muốn tạo nên “gốm ngũ sắc” 
một thời rất được ưa chuộng. Nếu men của các chóe 
mầu xanh lam thẫm cho thấy lớp men được phân bổ 
khá đều và kỹ thuật “nhúng men” khá hoàn hảo thì 
chiếc chóe “ngũ sắc" vừa nói trên lại thể hiện kỹ thuật 
“bồi men” họa tiết và thân rõ nét. Kỹ thuật “tô” nà 

được ấp dụng khá rộng rãi cho các sản phẩm nhỏ và 
đặc biệt được ưa chuộng khi vận vào gốm Biên Hòa sau 
này. 


Đáng lưu ý là chiếc chóc phủ men mầu lục có 
gắn 4 con rùa ở vai, tạo dáng chóce và “tượng rùa” rất 
đẹp. đặc biệt màu men lục tươi bóng, chảy dài thành 
lớp, không đều tạo nên nhịp điệu nhấp nhô, đậm nhạt ở 
vai và thân. Do áp dụng kỹ thuật tráng “dội men” cho 
những sản phẩm có kích thước lớn. Lớp men bóng nhẫy 
cho thấy chất ô xít chì đã được sử dụng vào trong men 
như thế nào. Nhân đây, phải nói thêm rằng ô xít chì là 
loại hóa chất độc, ngày nay người ta cấm dùng trong 
các loại đồ gốm gia dụng, đặc biệt cho đồ ăn uống, vì 
vậy các sản phẩm chóe dùng để đựng nước hay rượu, 
người ta chỉ dùng men đế tráng hoặc tô ở phía ngoài 
thân mà không dùng phía trong lòng của nó. 


Loại chóc thứ hai có dáng mập, thấp, thân 
thường phình to (chiều cao từ đáy đến cổ chóe bằng 
đường kính phần thân lớn), thường có cổ cao, miệng 


187 


loe rộng, trên vai cũng có 6 tai dọc hình lá, trang trí hoa 
văn nổi ở phần thân với bố cục ba dải đồ án, mà đồ án 
chính lớn nhất ở giữa trang trí hoa lá phù dung, còn 
trên và dưới là hai đồ án phụ hoa lá và hình kỷ hà, sóng 
nước. Các giải đồ án này được phân cách bằng đường 
chỉ nổi. Phần từ vai lên miệng và gần chân đế được tô 
men xanh lam đậm, phần ba giải đồ án hoa văn để 
nguyên mầu xương đất vàng, đanh mặt, các hoa văn và 
nét nổi được tô men trắng, xanh lam, xanh lục và nâu 
sắt. Cùng với mầu vàng cam của xương gốm không phủ 
men lại cho ta một sản phẩm “ngũ sắc”. Với phong 
cách này, ta còn thấy 3 chiếc khác ở chùa Giác Lâm 
(Tân Bình) mà phần thân và gần đáy tô men lam hoặc 
lục, đồ án chính hoa văn nổi với đề tài phù dung - chim 
phượng, đồ án phụ phía trên gắn mặt hổ phù hoặc bướm 
còn đồ án dưới như hình sóng nước, dù hình dáng có 
phần mảnh mai hơn, loại chóe này còn thấy trong một 
số gia đình Hà Nội. 

Về ấm, đáng chú ý có 3 cái kích thước khá lớn 
mà thoạt nhìn thân ấm ta có thể nhận ra dáng dấp của 
những cái chóe đã nói trên được thu nhỏ và cái nắp 
hình chuông có núm quả đào thì thực sự là nắp chóe 
thường thấy, ngoài quai ấm dày dặn và vòi ấm ngắn có 
hoa văn đắp nổi thì đáng chú ý là hai bên vai ấm là hai 
cành mai mà cành nổi hẳn ra ngoài thân ấm, hoặc cành 


IS§ 


trúc áp sát vào thân ấm. Có thể thấy ngay rằng với 
trọng lượng khi chứa đây rượu cái quai chính không 
phải là quai đối diện với vòi mà cành mai, cành trúc 
mới thực sự là điểm tựa của người dùng ấm. Ấm có cái 
được phủ men xanh lục toàn thân và nắp; còn cành mai 
tô men nâu, hoa mai tô men trắng, phía trước dưới vòi 
một mảng không men có mầu gạch điểm thêm vài 
chấm lam, vậy là “ngũ sắc” vẫn được coi trọng. Có thê 
nói, cái ấm này rất chắc khỏe, về hình dáng, trang trí 
“giản dị” ở hai vai, nhưng tổng thể ăn nhập với nhau 
như tự thân trời đất đã sinh ra như vậy. Bên cạnh loại 
ấm này là những chic ấm rượu và ấm nước giản đơn, 
thuần về tạo dáng và chỉ sử dụng một mầu men lục 
trông rất bình dân phô ra vẻ đẹp bình dị, đời thường và 
chắc chắn là được sản xuất với số lượng lớn. 


Ngoài chóce, ấm kể trên bộ sưu tập, còn có các 
sản phẩm như phạng, chân nến, ống đũa, ống phóng, 
được tạo dáng và trang trí đắp nổi thô, khá cầu kỳ, được 
trắng men một màu xanh lục hoặc tô nhiều màu ... 

Bộ sưu tập đô» và chậu cảnh rất phong phú, có 
loại đôn thấp để ngồi và đôn cao để chậu cảnh, cho 
thấy sự đa dạng, sáng tạo của người làm gốm Sài Còn - 
Chợ Lớn xưa. Có thể chia đôn, chậu thành ba loại. Loại 
thứ nhất có kích thước cao hình dáng cơ bản hình con 
tiên với thân tròn hoặc đa diện : tứ giác, lục giác mà 


J89 ——— 


phần chân đế và thân có cạnh nhưng phần mặt đôn bao 
giờ cũng đưa về hình tròn cho dù đi theo chậu trồng 
cây có để và miệng đa cạnh, thảng hoặc mới có đôn mà 
cạnh đáy và cạnh mặt trên giữ nguyên đa cạnh. Ta có 
thể thấy các đôn hình con tiện đa diện thường được 
trang trí cầu kỳ với nhiều hoa văn trổ thủng hoa lá tô 
mầu men giản lược để phô ra chất xương đất vàng thổ 
đanh mặt, đối lập với phần được tô men chảy bóng. Đối 
với loại thân tròn thì phần lớn có mặt trên tròn đáy chia 
thành nhiều cạnh ít có loại đáy tròn, mặt trên tròn. Hoa 
văn thủng rất ít dùng thường là đồng tiền, mặt hổ phù, 
kết hợp với các dải đồ án hoa, lá, chim. đắp nổi ở phần 
thân như phù dung - phượng, hoặc họa tiết cánh hoa rời 
ở vai, chân đế. Hầu hết loại sản phẩm này được tráng 
một màu men xanh đồng hoặc có điểm xuyết men lam, 
mặt đôn cùng màu hoặc men trắng có trang trí đơn giản 
với hoa văn đồng tiền trổ thủng có tô men mầu như 
đường vòng ở phía ngoài. 

Loại thứ hai, đôn, châu có hình tạng trống, trang 
trí hoa văn đấp nổi như một mầu men hoặc tô men 
nhiều mầu lên họa tiết, tuy nhiên người ta ít trổ thủng 
hoa văn lên thân nó ngoại trừ hình hổ phù đấp nổi có 
khoét phần miệng tạo thành lỗ thủng để dễ dị chuyển. 

Loại thứ ba là đôn vø¡. Nhìn chung các đôn voi 
của giai đoạn này có bố cục khối khá chặt, vòi thường 


190 


quặt sát vào thân, các lỗ trổ thủng chưa xuất hiện như 
các loại đôn voi Biên Hòa sau này. Các đôn voi này 
thường được dùng men lam, men trắng để tô vào thân 
làm mầu chủ đạo, các loại men mầu khác cùng màu 
xương đất mộc có hoa văn nổi, tạo nên phần trang trí 
chính cho đôn voi. Chất tạo hình và ngôn ngữ khối điêu 
khắc được tôn trọng xuyên suốt, vẻ bình dị, trầm mặc 
hấp dẫn người hâm mộ. 

Đáng lưu ý trong bộ sưu tập này là bộ đôn chậu 
lớn với đôn, đế chân quì kích thước nhỏ, chậu, với dáng 
tròn, miệng loe có chạm nổi hình cánh sen. Sự phối hợp 
họa tiết trang trí truyền thống được tô phủ men xanh 
lục đâm, trắng, vàng đất ở đôn với phần thân chậu mầu 
men vàng đất chiếm thế thượng phong, mầu xanh lục 
được đưa thành một băng nhỏ phần đáy và chấm phá 
cùng men lam trên họa tiết đắp nổi phù dung, chim, 
phượng, để lại một phần rất thoáng cho sự nghỉ mắt. Có 
thể nói bộ đôn - chậu này là sự sáng tạo, chuyển đổi 
một phong cách khác với những gì đã nói ở trên. 


Các loại chậu trồng cây khác đấp nổi hoa văn : 
người chăn dê, người câu cá, tùng hạc trắng men màu 
lục cùng với các loại chậu đi cùng đôn hoặc đơn chiếc 
là những sản phẩm thông dụng đáng chú ý. Đặc biệt là 
đôi chậu có hình khối chữ nhật. một mặt được trang trí 
hình cuốn thư hoa lá và thư họa. 


J9T ——— 


Tượng gốm của các lò Sài Gòn - Chợ Lớn xưa là 
cả một kho tàng phong phú, không chỉ có các tượng 
đơn, tượng đôi mà có cả những quần thể tiểu tượng, đặt 
trên các chùa người Hoa ở Sài Gòn và vùng phụ cận 
trưng ra những sự tích mà người ta dễ nhận biết. Đáng 
chú ý trong bộ sưu tập này là bộ tượng ông Nhật, bà 
Nguyệt, tượng cá hóa Long, Kỳ Lân, chim phượng bên 
phù dung. Theo thống kê của Huỳnh Ngọc Tráng và 
Nguyễn Đại Phúc thì ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện 
nay, riêng tượng ông Nhật - bà Nguyệt cổ còn có hai 
mươi kiểu dáng khác nhau và rất ít có bộ tượng có đặc 
điểm giống nhau về cơ bản. Các loại tượng gốm lớn 
thường tạo hình cốt khá độc đáo với những ống tròn 
làm “xương” rồi mới đấp các chi tiết lên, vì vậy bộ 
tượng ông Nhật - bà Nguyệt khá sinh động. Các tượng 
nghê, cá hóa long, phượng - phù dung tuy được làm 
bằng khuôn nhưng được gắn thêm nhiều chi tiết trang 
trí, càng mầu men chấm phá sinh động. 

Nhóm gốm thứ hai mà tôi tạm gọi là nhóm gốm 
mang phong cách “gốm Biên Hòa” có thể được sân 
xuất từ trước tại Sài Gòn - Chợ Lớn, nhưng sau này 
được làm nhiều và nổi tiếng với địa danh này. Chúng ta 
biết rằng gốm Biên Hòa có truyền thống từ thế kỷ XVII 
với đồ đất nung và sành nâu, nhiều lò gốm phát triển ở 
Cù Lao phố, các làng Bình Dương và Xuân An mà 


¡92 


thống kê năm 1882 Đerbés có nhắc tới, nhưng phải từ 
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mới phát triển sản xuất 
đồ gốm sành xốp, đặc biệt là từ sau năm 1903 Trường 
mỹ nghệ Biên Hòa được thành lập và gốm Biên Hòa 
nổi tiếng từ năm 1925 về sau. Đặc trưng của loại gốm 
này là kết hợp các phong cách Trung Hoa, Việt Nam và 
gốm Limoge của Pháp với sự tham gia của bà Balik 
cùng nhiều nghệ nhân lão luyện của gốm Sài Gòn - 
Chợ Lớn và miễn Bắc vào. Về mặt nghệ thuật, thay vi 
tạo dáng truyền thống của gốm Sài Gòn - Chợ Lớn 
mang đậm dấu ấn Trung Hoa là sự giản dị và “âu hóa” 
hơn, về mặt trang trí thiên về chi tiết hoa văn dày đặc 
bao quanh sản phẩm, lấy nét chìm, trổ thủng để tạo hoa 
văn, sau đó tô men, khá tinh tế, khác với lối tạo hoa văn 
nét nổi rồi tô men như đã trình bày ở phần trên. Nội 
dung hoa văn cũng cực kỳ phong phú mà tôi đã trình 
bày trong bài “Trang trí trên gốm Biên Hòa”. Tuy 
nhiên các sản phẩm trong bộ sưu tập phần lớn nằm ở 
đầu thế kỷ XX, các sản phẩm sử dụng nhiều các mảng 
mầu kết hợp với nét chìm, mầu men giản dị và đằm 
thắm hơn sau này : đó là các lọ hoa trang trí hoa lá, con 
người, thiên nga mà mầu men chủ đạo vẫn là trắng, 
lam, lục, vàng đất, đen. Các tượng của phong cách này 
mảnh mai chủ yếu từ khuôn, sử dụng nhiều chỉ tiết nét 
chìm để trang trí khác với tượng gốm Sài Gòn - Chợ 
Lớn thô và ngộ nghĩnh. 


193 


Đáng chú ý là chiếc bình (chum) lớn cao gần 
Im, dáng thân gần với chóe đã nói ở trên, nhưng miệng 
dày dặn, gần sát vào vai, cổ rất ngắn, có 6 tai dọc hoa 
văn trang trí chính hoa cúc dây bố cục theo năm ô dọc 
tạo thành đồ án chính ở thân, hai đồ án phụ ở phía trên 
và dưới được trang trí thành từng cụm gần với hoa văn 
trên chạm đá, trừ đường tạo ô dọc liền nhau, các đường 
ngang phân cách các ô được tạo ra từ các chấm tròn 
như chuối hạt. Các hoa văn được tô màu xanh lá cây 
còn toàn bộ nền được phủ men nâu. Ta có thể nhận ra 
ngay phong cách và hoa văn trang trí trên thạp gốm hoa 
nâu Lý - Trần được “cải biên” trong loại sản phẩm có 
tính truyền thống của gốm phía Nam. Đây là chiếc to, 
đẹp mà tôi được thấy. 


Nhóm gốm thứ ba tạm gọi là phong cách Lái 
Thiêu, mặc đù nó được sản xuất ở Lái Thiêu, Thủ Dầu 
Một hay Tân Phước Khánh hay, với các sản phẩm dân 
dụng trang trí hoa lam, trang trí vẽ trên men (nung qua 
lửa 2 lần) với các hoa văn trang trí theo lối “tả thực” vẽ 
hoa, lá, hoa điểu, hoa điệp, liên - áp phong cảnh sơn 
thủy với 3 màu chính : đỏ - tím (mầu mã não), lam, lục 
(xanh lá cây) ... mà tiêu biểu nhất là loại sản phẩm gốm 
hoa văn con gà, cây chuối, nổi tiếng. 


Bên cạnh các loại gốm trên, ta còn thấy nhiều lọ 
hoa chí dùng một màu men phủ lên các sản phẩm : men 


— 1944 


xanh lam, xanh lá cây, men nâu, men “lốm đốm”, tạo 
dáng giản dị, mầu men tĩnh tế, không sử dụng hoa văn. 
Lối gốm này được Trường Mỹ thuật Biên Hòa và lò 
Thanh Lễ của vùng Lái Thiêu tìm tòi và từ năm 1960 
về sau rất ưa dùng như các loại men gi¿ cổ bóng mịn 
với các mầu lục, nâu nhạt, xám, vàng cam, ngọc bích, 
huyết dụ hay loại men (hạch dụng với các màu xanh 
rêu, xanh, xanh chói bạc, đen bạc, nâu mà hiện nay tôi 
còn năm ba trăm ảnh chụp sản phẩm lò Thanh Lễ trước 
năm 1975, 


Trong bài viết ngắn này không có điều kiện để 
nói lên được tất ca những gì mà các bộ sưu tập đã trưng 
ra, mà chỉ nói lên chút ít cảm quan của mình khi chiêm 
ngưỡng bộ sưu tập. Chắc chắn gốm Sài Gòn và vùng 
phụ cận còn nhiều loại hình và sản phẩm khác về đấ7 
nung, về sành nâu, sành phủ men da lươn ... mà bộ sưu 
tập chưa trưng ra, có lẽ cũng là do điêu kiện để trưng 
bày. 

Gốm Sài Gòn và vùng phụ cận chắc chắn là một 
bộ sưu tập quí, một nỗ lực rất đáng trân trọng của Bảo 
tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh./. 


195 ——— 


Tạo dũng 
võ trang trí cho đồ sữ 


Ngày xưa, khi nói đến đồ sứ - loại gốm nung ở 
nhiệt độ cao, xương đất chảy, trắng, bóng có thể từ phía 
trong nhìn thấy hình vẽ, hoạ tiết ở mặt ngoài, người ta 
thường nhắc tới sứ Giang Tây, loại sứ có mang đấu ấn 
Nội Phá, mà triều đình nhà Nguyễn đặt mua ở Trung 
Quốc, hoặc loại sứ mỏng có hình cô tiên của Nhật 
Bản... . Không ai nói đến đồ sứ Việt Nam. Nước ta chỉ 
có đồ đất nung, đồ đàn, đồ sành trắng, cao hơn nữa thì 
cũng chỉ có loại “bán sành, bán sứ”. Đã thế, trong thời 
Pháp thuộc, ngành gốm hầu như rút lui về với những 
loại sản phẩm thông thường, do đó kỹ thuật và nghệ 
thuật đều không phát triển được. 


Sau ngày hoà bình được lập lại trên đất miền 
Bắc, bên cạnh những lò gốm thủ công được phục hồi và 
phát triển, Trường Mỹ thuật công nghiệp ra đời, và 


I96 


mang lại cho ngành gốm một bản sắc mới. Nhiều loại 
men màu cổ truyền được phục hồi, nhiều hình đáng sản 
phẩm và hình thái trang trí được nghiên cứu, khai thác, 
nâng cao. Tuy nhiên, những cố gắng đó còn tự hạn chế 
trong phạm vi gốm mỹ nghệ, với từng hiện vật đơn 
chiếc, dưới dạng sành trắng. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1960, mẻ sứ đầu tiên của 
Nhà máy sứ Hải Dương đã ra lò, với nhiều loại sẵn 
phẩm sứ dân dụng khác nhau, với nhiều hình thức và 
phương pháp trang trí mới, lần đầu được áp dụng trong 
ngành sứ - gốm nước ta. Mẻ sứ ấy đánh dấu một bước 
tiến về mặt kỹ thuật sản xuất đồ sứ - gốm, cũng như kỹ 
thuật thiết kế và tạo hình trên đồ sứ. Cùng với sự kiện 
đố, một đội ngũ boạ sĩ mỹ thuật công nghiệp đồ sứ 
được hình thành. Ở nước ta, có lẽ đây là lân đầu tiên 
một nhà máy có tới bảy hoa sĩ chuyên nghiệp lo công 
việc thiết kế mỹ thuật cho sản phẩm công nghiệp. 

Việc xuất hiện đồ sứ, với những đặc điểm về 
chất liệu (xương đất và men), về kỹ thuật chế tạo (sản 
xuất hàng loạt), về nghệ thuật trang trí (những màu sắc 
tươi sáng trên men), đã tạo nên những hiệu quả mới cho 
sản phẩm. Đồ sứ Việt Nam mang một vẻ đẹp mới, so 
với vẻ đẹp của gốm hoa lam truyền thống. Vì vậy, quan 
niệm mới về cái đẹp của nó cũng cần được khẳng định, 


197 


cái đẹp của những sản phẩm sứ - gốm công nghiệp ra 
đời dưới tác động trực tiếp của mỹ thuật công nghiệp. 


Vậy đặc điểm của mỹ thuật công nghiệp, thông 
qua việc tạo dáng và trang trí cho đồ sứ, được biểu hiện 
như thế nào? Đó là vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu ở những 
phần sau. 


Nghề gốm trước đây là nghề gốm thủ công. Một 
gia đình, một làng nhỏ cũng có thể dựng lò, lập xưởng. 
Một người cũng có thể đảm đương mọi khâu của quá 
trình sản xuất, có thể vừa là người sáng tác, vừa là 
người tạo hình và trang trí theo sở thích của mình. Hình 
ảnh sản xuất của một nhà máy sứ công nghiệp ngày 
nay hoàn toàn khác thế. Ở đây, nguyên liệu được lọc, 
nghiền, ủ, luyện kỹ càng. Trong xương đất, ngoài cao 
lanh và đất sét trắng ra, còn được trộn thêm một số 
thành phần đá đã được nghiền mịn, như trường thạch, 
thạch anh, hoạt thạch... Sản phẩm được thành hình bằng 
phương pháp xây máy theo khuôn và đổ rót; lại có 
phòng sấy với nhiệt độ ổn định, để cho sản phẩm chóng 
khô. Sản phẩm được tráng “men đá” (phần lớn đồ gốm 
của ta trước đây đều tráng men “tro trấu”) và nung ở 
nhiệt độ I.280°C trong lò tròn có dung tích hàng trăm 
mét khối, hoặc lò nung đường hầm dài gần một trăm 
mét. Mỗi sản phẩm trong lò nung đều được bao bọc 
bởi một chiếc bao chịu lửa để chống bụi, chống tạt lửa 


198 


ám khói ... Như vậy, quá trình sản phẩm sứ công 
nghiệp ra đời là một quá trình dài, qua nhiều công đoạn 
sản xuất, qua nhiều loại máy móc, và là kết quả lao 
động của một tập thể cán bộ - công nhân thuộc nhiều 
ngành nghề khác nhau. 


Do những đặc điểm trên, các hoạt động của nhà 
máy sản xuất sứ đều căn cứ vào công thức và bản vẽ 
thiết kế, từ bản vẽ toàn bộ sản phẩm đến bản vẽ từng 
chi tiết sản phẩm ứng với từng công đoạn sản xuất. Vì 
vậy, bản vẽ hình đáng và trang trí sản phẩm không 
mang tính chất hình thức, mà là cơ sở cho toàn bộ hoạt 
động sản xuất. Do đó, yêu cầu của công' tác thiết kế 
hình dáng và trang trí sản phẩm cũng có những đặc 
điểm mới, đáp ứng được công nghệ sản xuất mới. 


Một đặc điểm bao trùm toàn bộ công tác thiết kế 
mỹ thuật đồ sứ, trong trường hợp sản xuất hàng loạt: nó 
đòi hỏi độ chính xác lớn, trình độ kỹ thuật cao, công 
dụng tối đa của sản phẩm, và phẩm chất mỹ thuật cao. 
Vẻ đẹp của sản phẩm phải được thêng qua tư duy kỹ 
thuật và tư duy thẩm mỹ chín chắn, không hề có sự cầu 
may, không chờ đợi những “bất ngờ” như trong sản 
xuất gốm thủ công. Mỗi sản phẩm phải đạt được tiêu 
chuẩn sử dụng cao nhất, phải đẹp nhất, nhưng lại phải 
tiết kiệm nguyên vật liệu, và quy trình sản xuất phải 


199 


đơn giản nhất, nhanh nhất. Có như vậy, sản phẩm mới 
đạt được hiệu quả kinh tế tối đa. 


Nếu như một sản phẩm bằng đất nung hay sành 
xốp hoa nâu đẹp ở hình dáng chắc, khỏe, mập mạp, phù 
hợp với lối tạo hình bằng bàn xoay thủ công, với xương 
đất còn thô, với sản phẩm dày và nặng, thì đồ sứ lại đẹp 
ở hình dáng ổn định, thanh thoát, ở đường nét nhịp 
nhàng, phù hợp với chất liệu mỏng, nhẹ, trong, trắng, 
bóng bẩy. Vấn để này khá quan trọng. Bởi vì hiện nay, 
bên cạnh một số đồ sứ đẹp, còn có nhiều sản phẩm 
mang hình dáng thô, nặng, bắt chước dáng gốm cổ một 
cách gượng gạo, không phù hợp với chất liệu sứ, làm 
mất đặc trưng của vẻ đẹp đồ sứ nhẹ nhàng bóng bẩy. 


Cũng như đối với đồ gốm nói chung, đặc điểm 
của việc tạo dáng sản phẩm sứ là: công dụng và phương 
pháp sản xuất quyết định hình thể và đường nét cơ bản 
của sản phẩm. 

Xuất phát từ công dụng của sản phẩm, đồ sứ rất 
phong phú về chủng loại. Yêu cầu của cuộc sống mới 
thêm cho đồ sứ nhiều loại sản phẩm mới, với những 
công dụng khác nhau. Mặt khác, xuất phát từ đặc điểm 
về phong tục và tập quán sinh hoạt của từng nước, từng 
vùng, người ta lại chế tạo ra nhiều sản phẩm sứ độc đáo 
nữa. Tuy nhiên, về mặt công dụng, đồ sứ thường được 
quy về một số loại sau đây: loại sản phẩm phục vụ ăn; 


_—— 200 


sản phẩm phục vụ uống; loại sản phẩm phục vụ các mặt 
sinh hoạt khác, kể cả sinh hoạt văn phòng; loại sản 
phẩm thuần tuý nghệ thuật (chủ yêú là đồ trang trí). Đi 
vào từng loại sản phẩm cụ thể, người hoạ sĩ sáng tác 
phải làm cho sản phẩm của mình đáp ứng được các câu 
hỏi thường được nêu ra như: ai dùng (tập thể, gia đình, 
hay cá nhân)?, dùng ở đâu? dùng như thế nào? .. Những 
câu hỏi đó sẽ được trả lời bằng kết cấu, bằng dung tích, 
bằng kích thước, và bằng hình dáng của sản phẩm. 
Đồng thời, những câu trả lời lẻ tẻ trên sẽ giải đáp luôn 
cả những câu hỏi tất sẽ nảy ra về mối quan hệ giữa các 
sản phẩm trong cùng một bộ. 

Để bản vẽ thiết kế được đưa vào sản xuất một 
cách trôi chảy, thì khi thiết kế, người hoa sĩ phải nghĩ 
đến công nghệ sản xuất, phải căn cứ tình hình cụ thể 
của xí nghiệp mà chọn phương pháp thành hình cho 
phù hợp với sản phẩm của mình, phải nghĩ ngay cả việc 
sẽ gia công sản xuất như thế nào trên dây truyền nữa. 
Hoa sĩ còn phải căn cứ vào tình hình nguyên liệu để 
chọn độ dày mỏng phù hợp, nhằm tiết kiệm nguyên 
liệu và giảm nhẹ trọng lượng của sản phẩm. Ở một xí 
nghiệp lớn, mỗi sản phẩm chỉ giảm đi vài gam nguyên 
liệu, thì, trong một năm, với hàng chục triệu sản phẩm, 
sẽ đôi ra hàng chục tấn nguyên liệu. Mặt khác, việc ấy 
còn có lợi cho khâu đóng gói và vận chuyển, giảm nhẹ 


CÚI ” 


thao tác của công nhân. Độ mỏng của đồ sứ không đơn 
thuần là một yêu cầu kỹ thuật, mà còn là một đặc điểm 
nghệ thuật. Ngày nay, chúng ta đã sản xuất được những 
sản phẩm sứ mỏng như vỏ trứng, và, như vậy, độ dày 
của sản phẩm không phải tính bằng xăng-ti-mét, mà 
phải tính bằng mi-li-mét. Nếu sản phẩm mỏng, nhẹ, và 
có độ trong nữa, thì cách tạo dáng cũng phải thay đổi 
sao cho phù hợp, cho thanh thoát. Trong trường hợp 
này, những dáng của nồi đất hay thạp hoa nâu, dù đẹp 
đến mấy, cũng không thể là những dáng dùng được. 

Hình dáng của sản phẩm phải giản đị, ít có 
những đường gãy góc, để tiện cho việc làm khuôn, và 
cho thao tác sản xuất, đồng thời cũng để góp phần 
chống hiện tượng sản phẩm biến hình. Thực tiễn sản 
xuất vừa qua của Nhà máy sứ Hải Dương đã khẳng 
định vai trò quan trọng của hoa sĩ thiết kế: thành công 
đáng kể của họ trong tạo tác, quyết định khâu chống 
méo cho sản phẩm. Mà méo là khuyết tật phổ biến và 
khó tránh của đồ sứ. 

._ Ngoài việc chế tác những sản phẩm có tính chất 
đơn chiếc, những sản phẩm được sử dụng riêng lẻ, công 
tác sáng tác thiết kế đồ sứ rất quan tâm đến vấn đề phối 
bộ sản phẩm. Đây là một việc làm có tính chất phổ 
biến, trên bình diện quốc tế, nhưng, mặt khác, nó lại 


202 


máng tính chất riêng biệt, vì vẫn phụ thuộc vào truyền 
thống và tập quán của từng đân tộc. 

Thiết kế đồng bộ, đối với các hoạ sĩ mỹ thuật 
công nghiệp chuyên về đồ sứ, là một vấn đề mới mẻ; 
Trên thực tế, sáng tác đồng bộ gặp khá nhiều khó khăn, 
nhất là trong trường hợp những bộ lớn như bộ đồ ăn lớn 
dùng ở nhà dân, dùng trong khách sạn.. Bởi vì, việc 
thiết kế những bộ hoàn chỉnh đòi hỏi người hoa sĩ phải 
am hiểu nhiều mặt của cuộc sống, từ truyền thống đến 
thói quen sử dụng, từ công dụng của từng sản phẩm đến 
sự phối hợp các công dụng của nhiều sản phẩm cho 
một mục đích chung, từ dung tích to nhỏ đến độ cao 
thấp và vị trí của chủng, để khi sắp xếp cạnh nhau vừa 

-thấy hợp lý và tiết kiệm được không gian do sản phẩm 
chiếm trên mặt bàn, vừa có sự hài hòa, vui mắt, v.v. 
Vấn đề đồng bộ đang được đặt ra trong đời sống của 
nhân đân ta, nhưng chưa được người sản xuất coi trọng. 
Cái chính là hàng sứ của ta chưa đủ dùng. Cung và cầu 
chưa cân bằng, nên sự tuỳ tiện còn có đất tồn tại. 
Nhưng tình trạng ấy không thể kéo dài. Khi nền sản 
xuất của chúng ta phát triển mạnh, giữa cung và cầu 
không còn khoảng cách nữa, thì đồng bộ sẽ trở thành 
một đòi hỏi cấp thiết và chính đáng của nhân dân. Vì 
vậy, ngay từ bây giờ, những người làm công tác sáng 
tác thiết kế đồ sứ phải làm quen dần với nó, phải tìm 


203 ~ 


hiểu và bắt tay làm một số bộ sản phẩm. Mai đây, bên 
cạnh bộ đồ ăn Âu, bộ đồ ăn Á, bộ đồ ăn điểm tâm, bộ 
đồ cà phê, bộ đồ văn phòng đã có truyền thống ở một 
số nước mà ta cần học tập, rút tỉa cái tỉnh hoa, sẽ còn 
có bộ đồ ăn Việt Nam, bộ đồ trà Việt Nam .., phù hợp 
với những tập tục, những món ăn, và điều kiện sinh 
hoạt của nhân dân ta trong thời đại mới. 


Thông thường, một bộ đồ ăn, mỗi bộ đồ trà đều 
gồm từ vài ba loại đến ba bốn chục loại sản phẩm, các 
loại có công dụng khác nhau. Những sản phẩm này, tuỳ 
công dụng của chúng, có dung tích khác nhau, nhưng 
lại phải thống nhất về phong cách nghệ thuật, và có 
những nét chung về hình dáng. Và nhất là, khi đứng 
cạnh nhau, chúng phải tạo nên được cái thế hài hòa của 
toàn bộ. 


Trong cấu tạo hình thể của một sản phẩm bằng 
sứ, thường có ba phần rõ rệt: thể chính, thể phụ, và thể 
phụ thêm. Thể chính phản ánh công dụng chính của sản 
phẩm, và hiện hình thành phần thân của sản phẩm. Thể 
phụ bao gồm miệng và đáy của sản phẩm. Còn thể phụ 
thêm là những phần cũng xuất phát từ công dụng, như 
quai ấm, vòi ấm, quai tách, nhưng cũng có khi thuộc 
phạm vi trang trí, chỉ nhằm gây tác dụng thuần tuý 
thẩm mỹ. Sự kết hợp các thể (chính, phụ, phụ thêm) 
trên một sản phẩm cụ thể phải tạo ra một thế chung hài 


204 


hoà, thuận mắt, tránh được gãy góc, loại trừ hiện tượng 
mỗi thể phát triển theo một hướng. 


Những điều vừa nói trên là những vấn đệ mà 
người hoạ sĩ thiết kế đồ gốm - sứ phải biết trước. phải 
sẵn sàng giải quyết. Được chuẩn bị như thế rồi, anh lại 
phải có khả năng thể hiện những ý đồ và sáng tao của 
mình bằng những bản về thiết kế hoàn chỉnh, với đầy 
đủ các chi tiết, có kèm theo những yêu cầu về kỹ thuật. 
Hoàn thành bản vẽ thiết kế chưa phải đã xong việc mà 
chỉ là mới chuẩn bị cho một sản phẩm ra đời. Người 
thiết kế còn phải theo dõi việc chế thử để sửa chữa bản 
thiết kế, nếu cần thiết thì cho chế thử lượt nữa đế chữa 
tiếp.., chỉ khi nào bản vẽ được hoàn bị thì sản phẩm đã 
thiết kế mới được đưa vào sản xuất hàng loạt. 


Việc trang trí trên đồ sứ giờ đây đã có những 
bước tiến mới, đã mang những đặc điểm riêng phù hợp 
với sự phát triển của kỹ nghệ hoá chất, của kỹ thuật 
nung, và của phương pháp tiến hành trang trí. 


Nếu như sản phẩm đất nung phô ra một vẻ đẹp 
riêng biệt, với lối trang trí thành đãi hoa văn hình sóng 
nước hay hình kỷ hà trên thân sản phẩm, bằng các 
phương pháp rạch, đập, in, ấn, với các đồ án tô ong, 
răng lược, chữ Š, nan thúng, nan chiếu.., nếu như các 
sản phẩm gốm thời Lý - Trần, với lối trang trí thành 
mảng to trên nền thoáng, vừa khoẻ, vừa đậm đà, đã tạo 


205 —— 


nên gốm hoa nâu nổi tiếng và gốm men ngọc quý giá, 
thì trang trí trên đồ sứ cũng có những đặc điểm riêng 
của nó. Nó thừa kế các phong cách và phương pháp 
trang trí truyền thống. Ngoài ra nó còn áp dụng những 
phương pháp trang trí mới, phù hợp với yêu cầu của sản 
xuất công nghiệp hiện đại, sản xuất cơ giới hóa, mà 
ngành gốm - sứ trước đây chưa biết đến. Vấn đề là vận 
dụng những phương pháp và chất liệu trang trí mới làm 
sao để tạo ra những sản phẩm đẹp. Muốn thế, tôi thiết 
nghĩ, phải trải qua một thời gian tích luỹ kinh nghiệm, 
để từ chỗ bỡ ngỡ, mò mẫm, dân dần đạt đến mức thành 
thục, linh hoạt. Chính vì chưa trải qua đủ thời gian ấy, 
mà mặc dầu chúng ta đã cố gắng áp dụng một số 
phương pháp trang trí mới, nhưng vẫn chưa tạo ra được 
cho đồ sứ một vẻ đẹp đủ sức cuốn hút người dùng. 


Trang trí trên đổ sứ hiện nay là trang trí trên 
những sản phẩm của một nền công nghiệp sản xuất 
hàng loạt theo dây chuyển. Nền công nghiệp ấy tạo ra. 
một khối lượng sản phẩm lớn, do đó đòi hỏi một hiệu 
quả trang trí chính xác, khoa học, không kỳ vọng vào 
ngẫu nhiên. Vì vậy, người hoạ sĩ trang trí phải am hiểu 
kỹ thuật, phải lường trước được kết quả cuối cùng có 
tính chất đồng bộ. Tư duy thẩm mỹ của hoa sĩ thiết kế, 
do đó không được tách rời khỏi tư duy khoa học. 


Một khó khăn khác nữa: trên nền đồ sứ trắng, 
bóng, trang trí đòi hỏi những màu sắc tươi sáng, cho 
nên dễ tạo ra hiệu quả loè loẹt, hoặc khô khan, cứng đờ, 
thiếu hấp dẫn. Đã thế, công nghiệp không chấp nhận 
những mẫu trang trí rắc rối, tốn công, không phù hợp 
với dây chuyền sản xuất hàng loạt. Những vấn đề vừa 
lần lượt nêu trên có vẻ như mâu thuẫn lẫn nhau, tưởng 
chừng không thể thống nhất với nhau được. Ấy thế mà 
chúng cứ tồn tại bên nhau, tất cả đều đòi hỏi phải được 
chiếu cố, nếu ta muốn tìm một lời giải đáp chung thật 
thoả đáng. 

Trang trí trên đồ sứ, ngoài mục đích tăng thêm vẻ 
đẹp cho đồ sứ, còn là phương tiện để các hoạ sĩ sử dụng 
hoa văn mà che lấp các khuyết tật trên sản phẩm sứ 
trắng, từ đó tăng thêm giá trị của sản phẩm. 

Thông thường, việc thiết kế trang trí cho đồ gốmn 
- sứ được tiến hành đồng thời với việc thiết kế hình 
đáng của sản phẩm. Nhưng trong thực tế, để tiết kiệm 
nguyên vật liệu làm khuôn, và tránh thay đổi nhiều 
thao tác trong dây chuyền sản xuất, việc thay đổi thiết 
kế hình đáng ít xảy ra, so với việc thay đổi hình thức 
trang trí. Vì vậy, có trường hợp ta chỉ thiết kế mẫu 
trang trí mới cho sản phẩm sẵn có mà thôi. Nhưng, dù 
trong trường hợp nào, hoa văn trang trí vẫn phải được 
bố cục và tô màu sao cho phù hợp với hình dáng sản 


207 ——” 


phẩm, bởi vì hình dáng là cái cốt, cái nền cho hoa văn 
tổn tại. Do đó, giữa hình dáng và trang trí, có một mối 
quan hệ bền chặt. 

Việc nghiên cứu phác thảo và tìm mẫu trang trí 
có thể được tiến hành trên bản vẽ hình dáng sản phẩm, 
thậm chí ngay trên sản phẩm mộc hoặc sứ trắng. Cách 
thứ hai thường được áp dụng rộng rãi, nhất là khi nhiệm 
vụ thiết kế chỉ là thay đổi mặt hoa trang trí trên một 
mẫu hình dáng cũ. Trang trí trên đồ sứ là trang trí trên 
hình khối của không gian ba chiều. Vì vậy, trước hoa 
văn nằm trên mặt giấy, ta không thể lường hết được 
hiệu quả xấu đẹp. Do đó, tìm mẫu trang trí ngay trên bề 
mặt sản phẩm là biện pháp tốt nhất. 

Để trang trí trên đồ sứ, ngoài việc thừa kế các 
phương pháp đắp nổi, chạm khắc hoa tiết (như trên đồ 
đất nung và đồ gốm), ta còn thừa kế cả phương pháp vẽ 
phóng bút và công bút, mà tác dụng là tạo nên những 
hoạ tiết phóng khoáng, đậm nhạt, ẩn hiện, với màu 
xanh đại thanh (xanh lam) bắt nguồn từ thời Lê - Mạc. 
Phương pháp này cho phép vẽ màu trực tiếp lên sản 
phẩm mộc chưa tráng men, sau đó phun thêm một lớp 
men mỏng lên trên hình vẽ (vẽ giữa men). 

Phương pháp vẽ nói trên đòi hỏi rằng hoa tiết 
phải phóng khoáng, không cầu kỳ, phức tạp và công 
nhân vẽ phải có tay nghề giỏi, thuộc màu. Hoa tiết 


208 


được thực hiện trực tiếp bằng tay, phản ánh rung động 
của tâm hồn người vẽ, nên hoa văn rất sinh động. Đó là 
điểm mạnh hơn hẳn của phương pháp đang bàn. 

Về lối vẽ dưới men, ta còn có phương pháp vẽ 
“đổ màu”. Đây là một phương pháp mới, có hiệu quả 
nghệ thuật khác lạ, so với lối vẽ dưới men hoa lam. 
Trước hết, nó cho phép ta sử dụng nhiều màu, cả một 
chuỗi màu rất phong phú, mà công nghiệp sản xuất 
màu vẽ sứ hiện nay có khả nămg cung cấp, do đó làm 
cho màu sắc của sản phẩm thêm phần lộng lẫy. Sau 
nữa, nó cho phép ta chủ động tạo ra các sắc độ đậm 
nhạt khác nhau, cho phép ta nối màu, chuyển màu theo 
ý muốn. Cuối cùng, nó chấp nhận những đồ án trang trí 
tương đối phức tạp. Cả ba điểm mạnh vừa nêu lại nhận 
được sức hỗ trợ của lớp men mỏng phủ ngoài, khiến 
hoa văn thêm lung linh, ẩn hiện, hấp dẫn. Chính vì tạo 
được hiệu quả nghệ thuật cao, mà phương pháp đổ màu 
đòi hỏi ở người hoa sĩ thiết kế, và ở công nhân vẽ hoa, 
một tay nghề thật thành thục, một trình độ cao về kỹ 
thuật pha màu và dùng màu. Đây là một phương pháp 
tốt, trong trường hợp sản xuất đồ sứ cao cấp. Tiếc rằng 
nó chưa được công nghiệp sứ của ta hiện nay lưu ý 
đúng mức. 

Cả hai phương pháp vẽ dưới men theo lối cổ 
truyền và vẽ đổ màu đều được áp dụng trên xương đất 


209 —— 


mộc được nung ở nhiệt độ cao (và nung một lần là 
xong). Vì vậy, hoa văn thiết kế bao giờ cũng lớn hơn 
hoa văn trên sản phẩm đã hoàn thành. 


Thông thường các loại sản phẩm sứ dân dụng chỉ 
được trang trí sau khi đã thành sứ trắng. Thông qua 
kiểm nghiệm và phân loại sau khi nung, để gia công 
trang trí, người ta chỉ chọn những sản phẩm sứ trắng 
đạt yêu cầu kỹ thuật. Ngoài hai phương pháp gia công 
trang trí đã nêu, những phương pháp có lẽ phù hợp hơn 
với nên sản xuất thủ công, nền công nghiệp sứ hiện nay 
còn viện đến nhiều phương pháp khác nữa, với những 
hiệu quả khác nhau. Tuỳ khả năng thiết bị, nhân công, 
nguyên liệu, từng nhà máy chọn lấy phương pháp nào 
thích hợp nhất cho mình. 


Với phương pháp vẽ hoa trên men, màu sắc 
không hề bị hạn chế. Hoạ sĩ tự do sử dụng màu sắc theo 
ý thích của mình: đỏ, vàng, da cam, xanh lục, xanh lơ, 
đen, nâu, tím.., có khả năng thoả mãn mọi yêu cầu về 
sắc độ. Màu được chế riêng để chuyên dùng cho đồ sứ, 
được kết cấu ở dạng phân tử, hay dạng keo, ở dạng 
phân tử (màu bột), trước khi vẽ, màu phải được nghiền 
nhỏ, hoà với keo hoặc dầu. Nếu hoà với keo, thì khi vẽ, 
phải dùng nước sạch để pha loãng: trong trường hợp 
này, người ta thường bảo là “vẽ màu nước”. Nếu hoà 
với dầu (loại dầu chuyên dụng, đặc sánh như mật ong), 


210 


thì khi vẽ, phải dùng dầu long não loãng để pha lại: đây 
là “vẽ màu dầu”. Cả hai cách vẽ màu nước và màu dầu 
đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, nên thường được 
sử dụng song song, để cho cả hai hễ trợ lẫn nhau. 
Chẳng hạn: dùng màu nước để vẽ nét, màu dầu để vẽ 
mảng. Người vẽ dùng bút lông vẽ trực tiếp lên sản 
phẩm, và do thuộc mẫu, nên đưa bút khá thoải mái, 
khiến hoạ tiết mềm mại, duyên dáng. Phương pháp vẽ 
trên men này gồm nhiều thao tác cơ bản: chấm màu, 
phảy màu, vẽ nối màu, vẽ vờn màu.., do đó hoạ sĩ thiết 
kế phải chọn cho mẫu hoa của mình một thao tác thích 
ứng. Có vậy, mới sản xuất được nhanh, đẹp, đạt yêu 
cầu kỹ thuật. 


Ưu điểm cơ bản của phương pháp vẽ trên men là 
tạo ra màu sắc sáng sủa, hoạ tiết mềm mại, có hồn, rất 
phù hợp với chất liệu sứ trắng. Tuy nhiên, vì phải vẽ 
trực tiếp bằng tay, cho nên người vẽ không thể vẽ 
nhanh, do đó mà sản lượng thấp. Hiện nay, các nhà 
máy thường chỉ áp dụng cách vẽ đó vào những mặt 
hàng có yêu cầu chất lượng cao, những đồ sứ mỹ thuật 
cao cấp. 

Các nhà máy sứ đân dụng trên thế giới, kể cả 
Nhà máy sứ Hải Dương của ta, thường áp dụng phương 
pháp đán hoa (“để can”) để giải quyết khâu trang trí. 
Ưu điểm của nó là làm nhanh, do đó tạo ra sản lượng 


211 


cao, đã thế hoa văn trên mọi sản phẩm lại đồng đều, 
cách gia công thì đơn giản. Tuy nhiên, về mặt nghệ 
thuật, hoa văn được thể hiện bằng phương pháp ấy 
thường kém phần sinh động. Phương pháp dán hoa đã 
và đang được cải tiến không ngừng. Từ chỗ dán xong 
phải đợi một ngày cho khô rồi mới ngâm nước để bóc 
bỏ giấy bằng tay, người ta đã tiến tới có băng truyền để 
tự động sấy hoa và rửa hoa. Hơn thế nữa, người ta còn 
chế ra loại giấy bóc bỏ được ngay sau khi dán, để giảm 
bớt khâu rửa. Tiền tiến hơn cả là loại “giấy” dán lên 
sản phẩm rồi đưa nung luôn, không cần bóc vỏ “giấy”, 
vì giấy đã được thay thế bằng một mảng mỏng hữu cơ, 
có tính năng cháy hết trong lò nung, mà không ảnh 
hưởng đến mặt hoa và sản phẩm. 


Để trang trí vừa nhanh vừa có hiệu quả nghệ 
thuật, phải kể đến phương pháp in hoa: dùng dấu cao su 
có khắc hoạ tiết để in màu lên sản phẩm. Hoa văn in 
thường là hoa văn hình học, vì phương pháp này chỉ đạt 
được hiệu quả cao trong trường hợp ¡in nét. Điều cần 
lưu ý: phải chọn chất cao su khắc dấu sao cho rmịn, có 
độ cứng, có độ đàn hồi vừa phải, nét khắc phải tính tế. 
Có thể kết hợp im hoa với vẽ thêm hoa. Cũng có thể in 
nết hoa xong, rồi tô thêm màu. Ngoài phương pháp 
thao tác thủ công, nay đã xuất hiện những máy ¡n hoa 
có năng suất cao. 


212 


Phun hoa cũng là một phương pháp trang trí khá 
thông dụng, nhất là trên đồ sành xốp ở châu Âu. Phun 
hoa trên đồ sứ gần giống phương pháp phun hoa trên đồ 
sắt tráng men. Ưu điểm của phương pháp này là sản 
xuất nhanh, hoa văn gồm những mảng màu lớn, và đều 
màu. Ưu điểm âý, phương pháp vẽ khó lòng đạt được. 
Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm: chỉ phù hợp với 
những mẫu hoa văn giản lược, không làm cho hoa văn 
trở nên sinh động, đã thế lại tốn màu. Ngoài ra, muốn 
phun hoa, phải có cả một hệ thống máy phun, máy hút 
màu, và những khuôn màu được chế tạo khá công phu. 
Có thể áp dụng phương pháp này cho những mô-tip 
được kết cấu bằng các mảng màu lớn, hoặc trong trang 
trí kiến-trúc. 

Những sản phẩm được trang trí theo các phương 
pháp trên men còn được “bao” hoặc “quay” bằng 
những đường chỉ vàng (vàng kim), hoặc bằng nước bạc, 
nước điện quang, trước khi vào lò nung ở nhiệt độ 
khoảng 800°C. Bằng cách đó, sản phẩm sẽ có mặt hoa 
bóng láng, có màu sắc vừa tươi đẹp vừa bám chắc. 


Ngoài những phương pháp trang trí thông dụng 
như vừa kể trên, còn có thể áp dụng nhiều phương pháp 
khác: đấp nổi, chạm thủng phủ men, vẽ nổi màu... 

Do sự phong phú về màu sắc, cũng như về 
phương phấp trang trí, nội dung hoa văn và phong cách 


213 —— 


trang trí trên đồ sứ cũng rất đa dạng: có thể dùng các đề 
tài hoa lá, chim thú, tôm cá, phong cảnh, con người... 
Các tiến bộ kỹ thuật về màu, về cách nung, về phương 
pháp trang trí cho phép từng hoạ sĩ thiết kế thể hiện 
những nội dung nói trên theo ý muốn của mình, và theo 
phong cách riêng biệt của mình. Điều quan trọng là anh 
phải khéo áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp trang trí 
mới, sao cho phù hợp, để đạt hiệu quả nghệ thuật cao 
nhất. 

Tuy ngành sứ của nước ta còn non trẻ, ngành mỹ 
thuật công nghiệp đồ sứ cũng mới hình thành, nhưng 
kết quả bước đầu của việc tạo dáng, việc trang trí, cả 
việc fìm nguyên liệu trong nước để sản xuất các loại 
giấy hoa, màu vẽ, và nước điện quang.. ., đang mở ra 
những triển vọng tốt đẹp. Rất tiếc rằng một số sản 
phẩm sứ có hình dáng và trang trí đẹp mới ở dạng hàng 
mẫu, chưa được mạnh dạn đưa vào sản xuất hàng loạt 
(có thể do giá thành còn hơi cao, hay do sự chọn lựa 
của người có thẩm quyền duyệt mẫu). Mặt khác, nhiều 
sản phẩm được xí nghiệp thiết kế, trang trí, và sản xuất 
một cách đồng bộ, nhưng, qua khâu lưu thông - phân 
phốt, lại rơi vào tình trạng khập khiếng : ấm nọ, chén 
kia hoa văn lẫn lộn..., làm giảm giá trị sử dụng và giá 
trị thẩm mỹ của sản phẩm. Thêm nữa, ta phải thừa 
nhận rằng còn nhiều sản phẩm được tạo đáng và trang 


214 


trí theo một thị hiếu lai căng, do đó chưa đáp ứng đầy 
đủ yêu cầu sử dụng và thị hiếu thẩm mỹ của dân tộc ta. 


Thực tế đó đòi hỏi người hoa sĩ thiết kế mỹ thuật 
cho đồ sứ phải nâng tầm hiểu biết cơ bản của mình cho 
cao hơn nữa, rộng hơn nữa. Thực tế đó cũng chứng tỏ 
rằng không phải bất cứ hoạ sĩ nào cũng có thể thiết kế 
mỹ thuật cho hàng công nghiệp, và ngay cả hoạ sĩ mỹ 
thuật công nghiệp cũng chỉ có thể làm tốt việc thiết kế 
khi nào họ đã ởi sâu vào một ngành nhất định. 


Đưa thẩm mỹ vào quần chúng một cách nhanh 
nhất và thường xuyên nhất, không gì tốt hơn là thông 
qua những đồ dùng hàng ngày. Sản phẩm thực dụng có 
chất lượng tốt, có hình thức đẹp và tiện lợi, không 
những làm cho cuộc sống thêm phong phú, tươi vui, mà 
còn có tác dụng giáo dục, hướng dẫn thị hiếu thẩm mỹ 
tốt cho quần chúng. Vì vậy, không ngừng nâng cao 
trình độ mỹ thuật, thấu hiểu kỹ thuật sản xuất, tiếp thu 
và nâng cao những kỹ thuật trang trí mới trong công 
nghiệp sản xuất đồ sứ, để tạo cho đồ sứ Việt Nam một 
sắc thái riêng, có tính thực dụng và tính khoa học cao, 
có những phẩm chất tốt đẹp của nền nghệ thuật dân 
tộc..., đó là nhiệm vụ mà người hoa sĩ mỹ thuật công 
nghiệp ngành gốm - sứ cần phấn đấu thực hiện, để đáp 
ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhân dân./. 


215 ——~ 


SG 


Gốm trong kiến trúc cổ 
tại Việt Nom 


Ngày nay khi sắt thép, xi măng đang trở thành 
vật liệu quan trọng trong ngành xây dựng hiện đại, thì 
các vật liệu : gạch, ngói, và những sản phẩm làm từ 
chất liệu gốm vẫn đang có những đóng góp xứng đáng 
vào nền nghệ thuật kiến trúc mới. 

Có thể nói, nghệ thuật gốm kiến trúc Việt Nam 
có một truyền thống huy hoàng khá lâu đời, phong phú 
về chủng loại, chất liệu và phẩm chất nghệ thuật. 

Nghệ thuật kiến trúc Việt Nam, đặc biệt là nghệ 
thuật gốm kiến trúc được phát triển và đạt được những 
thành tựu cao kể từ thế kỷ X, khi đất nước ta bước vào 
kỷ nguyên độc lập sau gần 1000 năm chống giặc 
phương Bắc. Nghệ thuật gốm kiến trúc phát triển rực rỡ 


: 216 


nhất từ thời Lý, sau khi Lý Công Uẩn lên ngôi và dời 
đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Nhà Lý đã xây dựng 
được một nền văn hóa nghệ thuật dân tộc. Thời này 
nghệ thuật gốm thực dụng cũng đạt được những thành 
tựu mới như các loại gốm men ngọc màu xanh, họa tiết 
lung linh ẩn hiện, gốm hoa nâu đậm đà, bình dị. Chất 
liệu gốm đàn khá phát triển đã cùng với chất liệu đất 
nung tạo nên những sản phẩm phục vụ kiến trúc mới, 
và được tiếp tục phát triển trong thời Trần. 


Từ thế kỷ XIV - XVII, nghệ thuật kiến trúc bất 
đầu đi sâu vào thôn xóm với những quán nghỉ ngoài 
đồng, cầu nhà và đình làng là nơi thờ thần, thành hoàng 
làng và cũng là trung tâm hoạt động của làng nước. Do 
đó, gốm kiến trúc bắt đầu phục vụ đối tượng rộng rãi 
hơn, đã có nhiều địa phương sản xuất nổi tiếng ... 

Gốm kiến trúc Việt Nam bao gồm các loại gạch, 
ngói, gạch hoa, gạch trổ thủng, gạch chạm nổi ... Nó có 
vai trò quan trọng không phải chỉ để trang trí các công 
trình nguy nga lộng lẫy, mà còn là vật liệu kiến tạo nên 
công trình. 

Có thể chia gốm kiến trúc thành ba loại theo tính 
năng tác dụng như sau : 

Loạt thứ nhất, cắc sản phẩm gốm kiến trúc mang 
tính chất thực dụng như các loại gạch chỉ, gạch vồ, 


217 


gạch ống, ống cống... được sử dụng như một trong 
những chất liệu để kiến tạo công trình, thay thế cho các 
loại đất trình tường, gỗ, đá... Loại này không mang 
tính chất trang trí nghệ thuật, bởi nó bị bao che bằng 
những chất liệu khác, do tính chất sử dụng rộng rãi nên 
nó là loại sản phẩm phổ biến. 


Loại thứ hai, các sản phẩm gốm kiến trúc ngoài 
việc dùng để kiến tạo công trình còn làm nhiệm vụ 
trang trí, tạo nên vẻ đẹp nghệ thuật. Sản phẩm này bao 
gồm các loại gạch phù điêu, gạch hoa, gạch trổ thủng, 
ngói mũi hài, ngói ðng. 

Loại thứ ba là các sản phẩm gốm kiến trúc chỉ 
mang tính chất trang trí đơn thuần, làm cho công trình 
kiến trúc thêm đẹp, thanh thoát, bay bổng. 


Về mặt chất liệu, phổ biến là đồ gốm đất nung và 
sành nâu (một loại đất nung ở nhiệt độ cao), kết cấu 
bền vững. Ngoài loại sản phẩm gốm đất nung không 
men, còn thấy một số sản phẩm khác như ngói, gạch 
hoa thủng, phù điêu được tráng men màu, thường là 
mầu xanh lá cây hoặc màu vàng. Sau này, khi đồ sành 
trắng và đồ sứ phát triển thì các loại chất liệu đó cũng 
được sử dụng để tạo nên các sản phẩm gốm trang trí 
kiến trúc với lợi thế trắng, mịn, chắc, có thể sử dụng 
nhiều màu sắc. Qua từng thời kỳ, từng bước phát triển, 


218 


cho đến nay chất liệu gốm kiến trúc rất phong phú, đa 
dạng, nghệ thuật cao. 


Để đi sâu vào nghiên cứu nghệ thuật gốm kiến 
trúc Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu một 
số loại sản phẩm gốm kiến trúc truyền thống tiêu biểu 
có giá trị nghệ thuật, rất thông dụng ở các công trình 
kiến trúc. 

Trước hết, chúng ta hãy phân tích, nghiên cứu 
loại gạch hoa chạm nổi bằng đất nung : các loại gạch 
hoa này, được sử dụng nhiều trong các công trình kiến 
trúc thời Lý - Trần - Lê, thường dùng để lát nền hoặc 
ốp trang trí bề mặt tường. Có nhiều kích thước và hình 
dáng viên gạch khác nhau, thông thường hình vuông 
cạnh 35 em, dày 6 - 9 cm. Viên gạch chạm nổi bố cục 
hoàn chính, được trang trí bằng khuôn theo phương 
pháp Im hoa trên mặt viên gạch khi đất còn mềm hoặc 
dùng khuôn hoa văn để tạo hình viên gạch. 


Ngoài gạch vuông còn thấy những viên gạch 
hình đa giác, hình tròn, hình chữ nhật có kích thước 
đường kính, hoặc cạnh từ 25 - 30 cm. Nội dung trang 
trí trên các viên gạch hoa rất phong phú, bao gồm hình 
rồng, hình phượng, hình hoa lá (hoa sen, hoa cúc), hình 
động vật và những hình ky hà. 


219 ~ 


Họa tiết được tạo bằng các chỉ nổi nhiều hơn 
mảng nổi. Những mảng nổi, chỉ nổi xoắn lồng nhau tạo 
nên nhịp điệu cho bố cục toàn bộ mảng, trang trí thêm 
sinh động. Các họa tiết trên viên gạch sắp xếp bố cục 
phong phú, chủ đề chính ở giữa và thường nằm trong 
hình tròn nhằm phá vỡ sự cứng nhắc của góc cạnh 
vuông viên gạch. Ở bốn góc thường là những họa tiết 
phụ, nhỏ và ngoài cùng là đường đồ án kỷ hà gãy góc, 
đối lập với những đường cong mềm mại của các họa 
tiết bên trong. Đặc biệt thể thức bố cục họa tiết đăng 
đối được tuân thủ khá rõ ràng. 


Xin giới thiệu vài mẫu gạch hoa tiêu biểu : 


Viên gạch hoa lát sàn, đào được ở Hoa Lư (Ninh 
Bình) trang trí hoa văn chủ yếu là hoa sen, và hoa cúc. 
Một hoa sen lớn được tạo bằng những cánh sen rồi xếp 
liền nhau thành một hình tròn cân đối, xen kẽ giữa 
những cánh sen lớn là những cánh sen nhỏ. Vòng tròn 
trong, miêu tả nhị hoa và ở giữa là gương sen tròn trặn 
chứa những hạt sen nhỏ. Bố cục họa tiết hoa sen gợi 
cho ta liên tưởng đến những cánh sen tròn chân cột 
bằng đá thời Lý - Trần. Bốn góc của viên gạch được 
trang trí bốn hoa cúc cách điệu, ở tư thế nhìn nghiêng, 
cánh hướng ra phía các góc và cân đối với góc vuông. 
Hoa cúc tuy rất đơn giản nhưng vẫn thể hiện được đây 
đủ từ cánh hoa, nhị hoa, đài hoa và cành lá của nó. Mỗi 


220 


bông hoa là một họa tiết có trục đối xứng do lối bố cục 
và cách điệu rất khéo nên ta có thể tưởng như là hình 
bốn con bướm đang bay hướng vào sắc hoa sen. Họa 
tiết mềm mại, bay bướm và nhỏ ở bốn góc đã làm cho 
hoa sen ở giữa thêm khỏe và nổi bật. Ngoài cùng là 
đường đồ án kỷ hà. Nhìn kỹ ta có thể nhận ra những 
hoa văn hình chữ S (rất phổ biến trên đồ đồng và đồ 
gốm Đông Sơn) nối liền nhau. 

Loại gạch khác được trang trí xen kế với loại 
gạch trên trong mặt sàn lát ở Hoa Lư có hình đôi 
phượng đang bay đuổi nhau, tạo thành một hình tròn 
chính giữa. Về cơ bản, bố cục cùng phong cách và bút 
pháp với viên gạch trên, song viên gạch này trông 
thoáng hơn. 


Gần đây Sở Văn hóa Hà Nam Ninh kết hợp với 
Bảo tàng lịch sử Việt Nam đã khai quật và phát hiện 
được một sân gạch hoa tương đối nguyên vẹn ở thôn Đệ 
Tứ, xã Lộc Hà thuộc ngoại thành Nam Định. Sân này 
được tạo thành bởi những viên gạch hoa vuông mỗi 
chiều 38 cm, trang trí họa tiết hoa cúc dây và đường 
triện. Ở đây người sáng tác đã cố tình tạo nên những 
đường cong tròn to nhỏ trong hình vuông, khi lất tạo 
nên mặt sàn như một tấm thảm lớn được trang trí khá 
công phu. 


221 


Một loại gạch hoa khác khá phổ biến thời Lý - 
Trần dùng để ốp mặt ngoài của công trình xây dựng, 
tạo nên những đường gạch hoa chạm nổi hoặc những 
bức phù điêu trang trí đẹp mắt, như viên gạch hình 
vuông có một cánh hoa thị lớn nằm chéo hai góc, hai 
góc còn lại là họa tiết của một phần tư bông hoa cúc nở 
tròn và những cành lá cúc mềm mại. Nếu ghép 6 viên 
gạch với nhau, thì 4 viên tạo một bố cục hoàn chỉnh 
bông hoa thị 4 cánh và những hoa cúc. 4 viên nhìn phía 
dưới lại cho ta một hình vuông có 4 cạnh, hoa thị bao 
quanh một hoa cúc nở ở giữa với những cánh lá hướng 
ra ngoài, trong hình quả trám. Sự kết hợp giữa các hình 
khi ghép gạch quả là sáng tạo và tài giỏi. Nếu nhìn từ 
xa, tường gạch hoa nổi lên với những hoa thị khỏe tạo 
thành những ô vuông và những hình tròn. Đến gần, 
những chi tiết mềm mại, tỉnh xảo thu hút người xem 
mãi không chán. 

Ngoài loại gạch ốp tường tạo thành những tấm 
thảm lớn như trên, ta còn thấy khá phổ biến loại gạch 
phù điêu và phù điêu trang trí. Mỗi viên là một phù 
điêu hoàn chỉnh. Loại gạch phù điêu (vừa là gạch để 
xây dựng lại có cham trổ phù điêu mặt ngoài để trang 
trí, tạm gọi là gạch phù điêu) thường dày và to, có viên 
nặng tới 5- 60 kg như gạch xây tháp Bình Sơn. Tùy 
theo yêu cầu, công dụng và vị trí đặt viên gạch trong 


122/0) 


kiến trúc mà tạo hình dáng phức tạp khác nhau. Về mặt 
nghệ thuật, các viên gạch này thường được trang trí khá 
công phu trong bố cục, cũng như trong thể hiện họa 
tiết, xây dựng hình tượng. 


Trong thời Lý - Trần, nội dung trang trí thường 
ảnh hưởng họa tiết trên chạm khấc đá như rồng, 
phượng, sóng nước. hoa cúc giây, hoa sen cánh rời, cô 
tiên, vũ nữ, ... Phong cách thể hiện chi tiết trau chuốt, 
kỹ lưỡng trên chạm đá. 


Trên viên gạch đất nung chạm hình rồng với lá 
đề ở Bảo tàng lịch sử, ta thấy rất rõ phong cách trang trí 
và họa tiết thời Lý từ hình hai con rồng chầu vào lá đề 
mình đài uốn lượn, mềm mại, bốn chân như bơi trong 
không gian. Đặc biệt là đầu rồng thời Lý với các đặc 
điểm miệng há to, mào quyện với răng nanh xoắn xuýt 
rung rinh bốc cao như ngọn lửa. Râu hàm dưới mềm 
mại như dải lụa uốn lượn ngược chiều nhau. Bờm từ cổ 
và sau gáy hướng về phía sau và thu nhỏ dần như cờ 
đuôi nheo. Mũi cấu tạo bằng những đường cong và 
những đường xoắn hình chữ §Š; mồm ngậm quả cầu 
xoắn tượng trưng cho mây mưa, lá đề được thể hiện khá 
chi tiết trong đó có hình hai con phượng châu. 


Ở viên gạch khác, ta lại thấy hình vũ nữ múa 
theo lối chạm sâu hình hai cô gái mặt nghiêng, hai tay 
giơ cao như đang đỡ, toàn thân uyển chuyển với nếp 


95 SG 


những dải lụa quấn qua vai những nếp váy xòe như lá 
sen, như lối bố cục thường thấy trên phù điêu đá thời 
Lý. Loại gạch góc bệ còn lại khá nhiều, có những viên 
chạm cánh sen nổi cao xếp nếp thẳng hàng, có viên là 
một trích đoạn chạm hoa lá, cành nối cành tạo nên một 
đường thẳng hoa giây, có viên chạm khấc hình thú, 
hình người, đầu chim có cánh ... rất phong phú về nội 
dung và phong cách biểu hiện. 


Khi các ngôi đình xuất hiện phổ biến trong các 
làng quê Việt Nam, ta lại thấy xuất hiện nhiều phù điêu 
bằng gốm đất nung có nội dung gần gi với cuộc sống, 
ít tính chất thờ cúng thần linh, kỹ thuật chạm khắc 
không tỉ mỉ như thời Lý - Trần. Đường nét đơn giản 
nhưng dứt khoát, trang trí thoải mái, phản ánh đời sống 
tư tưởng và tình cảm của người lao động, nói lên tính 
lạc quan yêu đời và sức sáng tạo phong phú của nhân 
dân ta. Nó mang đậm nét phong cách dân gian. 


Chẳng hạn viên gạch đắp nổi có hình con nghê ở 
đền Giá (Hà Sơn Bình), hay viên gạch chạm nổi hình 
hoa sen nở ... sự ngộ nghĩnh của hình tượng, chất tươi 
mát thoải mái mà nghệ nhân sáng tạo ra làm cho nó 
không bị gò bó về nội dung cũng như công thức cân đối 
hoàn toàn trong bố cục. Cách trang trí thoáng với lối 
tạo hình trực tiếp. 


224 


Có thể dẫn ra đây có rất nhiều những viên gạch 
phù điêu trang trí khác, với kích thước, nội dung, phong 
cách khác nhau tạo nên sự rung cảm thẩm mỹ tốt đẹp 
về hình ảnh quê hương đất nước con người. Những 
quan niệm về tôn giáo, tư tưởng, văn hóa của những 
thời đại đã sản sinh ra nó, mang những dấu ấn của chức 
năng nhiệm vụ khác nhau mà nó đảm nhiệm trên các 
công trình kiến trúc từ thấp đến cung cấm, đền đài, 
đình chùa. 


Từ rất xưa, cha ông ta đã dùng khá nhiều những 
viên gạch chạm, những bức chạm nổi để tạo nên những 
công trình kiến trúc. Nó có thể đảm nhiệm về nhiều 
mặt từ một công trình hoàn toàn bằng gạch trang trí 
chạm khắc như tháp Bình Sơn, tháp Chàm đến những 
bức tường hoa lớn. Với thời gian, nó vẫn tồn tại như là 
một bằng chứng sống, một bằng chứng của nền nghệ 
thuật tạo hình và điêu khác trang trí, một nền kiến trúc 
đa dạng và phong phú về chất liệu cũng như nghệ thuật. 
Mặt khác nó cũng chứng minh cho sự bền vững của 
chất liệu mà ngày nay ta có thể sử dụng một cách rộng 
rãi trong các công trình kiến trúc mới. 

Ngoài những viên gạch hoàn chỉnh, ta còn thấy 
những viên gạch, tự thân nó không toát ra được một vẻ 
đẹp gì hấp dẫn, nhưng khi phối hợp chúng lại với nhau 
thì sẽ tạo nên bức tường hoa thủng (rất phù hợp với 


°2 DU 


những công trình văn hóa như cung văn hóa, nhà biểu 
diễn) bền vững mà lại tăng thêm vẻ đẹp bởi chất liệu và 
rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. 


Trong các công trình kiến trúc xưa và nay, ngói 
vẫn là một loại vật liệu quan trọng dùng để che lợp. 
Chính vì vậy, đã có một thời ngói là đối tượng nghiên 
cứu sáng tác của người làm gốm Việt Nam. Trong các 
công trình kiến trúc phần lớn sử dụng loại ngói mũi hài, 
có loại được trắng men mầu. Ngói mũi hài lợp lên mái 
trông như sóng gợn hoặc lớp lớp vấy rồng. Tôi còn thấy 
loại ngói uyên ương, loại ngói cong như lòng máng còn 
được gọi là ngói ống. Người xưa đã ca ngợi ”Ngói uyên 
ương phơi dưới gió xập xòe như uốn lượn”. 


Đặc biệt, trên các đầu ngói ống thường có những 
hình trang trí công phu, bởi nó là một bộ phận trực tiếp 
đập vào mắt người xem. Ta có thể dẫn ra đây rất nhiều 
mẫu ngói ống trang trí hình hoa sen, hoa cúc, hoa thị có 
khi là hình mặt người rất ngộ nghĩnh. Các loại ngói 
khác nhau kể trên đều được nghiên cứu về hình và 
trang trí bằng những nét đơn giản. 


Ö thời Lý ta còn thấy những viên ngói bò lợp 
trên bờ nóc gắn liền với gạch thủng hình đầu rồng, 
phượng theo bố cục trông như ngọn lửa. 


t2 
t>2 
mà) 


Vẻ đẹp của ngói kiến trúc xưa hòa hợp với tổng 
thể kiến trúc. Ngói không phải làm nhiệm vụ của một 
chất lợp chống mưa nắng đơn thuần, mà còn là một yếu 
tố của vẻ đẹp trong kiến trúc. Đối với đình, chùa, cung 
điện xưa, mái ngói thường chiếm một diện tích khá lớn. 


Trên, đây chúng ta vừa điểm qua một số sản 
phẩm gốm dùng trong kiến trúc với đầy đủ ý nghĩa vừa 
thực dụng, vừa trang trí mỹ thuật kết hợp với nhau 
thành một thể thống nhất. Trong gốm kiến trúc còn có 
những loại hình khác chỉ mang tính chất trang trí đơn 
thuần hoặc là những sản phẩm được đặt bên cạnh kiến 
trúc, đặt trong quần thể kiến trúc mà không gắn liền với 
công trình nào. Đó là những đầu đao và những bức 
chạm thủng hình rồng phượng gắn trên mái nhà, tượng 
tròn con lân, con phượng được đặt trên các cột trụ... 
Tuy không có tác dụng thực dụng nhưng nó là một bộ 
phận không thể thiếu trong các công trình kiến trúc. Ta 
thử tưởng tượng nếu mái đình, mái chùa mất đi những 
đầu đao, con giống thì sẽ nặng nề biết bao. 

Trong kiến trúc cổ Việt Nam, cũng như trong 
kiến trúc hiện đại, các hình thức gốm khác như chậu 
trồng cây, lọ, tượng gốm ... vẫn được sử dụng như là 
một yếu tố của nghệ thuật kiến trúc. 

Qua phân tích trên đây, ta có thể thấy : gốm kiến 
trúc Việt Nam xuất hiện đã lâu đời, rất phong phú về 


227 


chất liệu, chủng loại, về nội dung trang trí cũng như 
nghệ thuật biểu hiện. Tiêu biểu nhất là các loại gạch 
hoa nổi lát sàn và ốp tường, gạch phù điêu, gạch trổ 
thủng, các loại ngói mũi hài, uyên ương và các loại 
gốm trang trí khác. Qua những thời đại khác nhau, gốm 
kiến trúc Việt Nam đã ghi lại được những dấu ấn về 
văn hóa, tư tưởng cũng như nghệ thuật kiến trúc có tính 
thực dụng và nghệ thuật cao./. 


Tượng gốm Việt Nam 


Trong kho tàng nên điêu khắc cổ cũng như hiện 
đại của Việt Nam ngày nay, tà thấy ngoài những chất 
liệu đá, gồổ, thạch cao thì chất liệu gốm (bao gồm đất 
nung và các loại sành, sứ) đóng góp vai trò khá trọng 
yếu Tương gốm Việt Nam ty không to lớn bề thế như 
các loai tường đá nhĩớng nó lại có một xố lượng đáng kể 
nở là một trong những loại tượng phổ cập rộng rất nhất 
trong cuộc xông. Nó có mặt không những trên các mát 
nhà, mái đình, trong các lầu gác của giai cấp phong 
kiến mà ngay cả ở trong những xóm nghèo của người 
đân lao động ở thành thị cũng như nông thôn. 

Người ta yêu mến tượng gốm không phải chỉ vì 
nó rẻ, đễ sản xuất hàng lọat, mà chính là vì nó mang 
trong mình pm chát nghệ thuật, làm tươi đẹp cuộc 


xống, nhiều khi mó lạt là những cát thể hiện lòng khao 


2290 —~ 


khát, ước mơ của con người : Một ông phỗng béo mập 
cười thỏa thích, một con trâu khỏe, một con lợn béo, 
một lão tiều phu với những gánh củi đầy cho đến một 
con cá sắp vào giỏ, tất cả đều ở dạng thành quả, không 
điêm dúa, không câu kỳ, gây gọn. cô đúc như trong tục 
ngữ, ca dao. 


Trước hết phải nói là phần lớn rượng gốm là sáng 
tác của những người lao động, sản xuất và nó phục vụ 
cho đời sống của nhân dân hàng ngày Nhiều nghệ 
nhân nặn tượng gốm hiện nay đã chứng mình điều đó. 
Họ làm nghệ thuật vì cuộc sống vì “nhân sinh”, vì vịịy 
tượng của họ gần gũi với tâm hồn con người, củng cö 
những thời kỳ nó phục vụ nhiều tâng lớp trên, nhưng 
rồi nó lại trở về với cuộc sống của người dân lao động. 


Nhìn lại quá khứ, đồ gốm Việt Nam ra đời kể từ 
ngày còn trứng nước thì có đến vạn năm, nhưng những 
tượng gốm đầu tiên mà hiện nay ta có được những 
tượng gốm cổ nhất đã xuất hiện trong các di chỉ khảo 
cổ ở Đồng Đậu, xóm Rền (Vĩnh Phú) cách đây 4000 
năm. 

Ta có thể nhận ra trong bức tượng toàn gốm nhỏ 
diễn tả hình một con bò với thế đang lao húc về phía 
trước các khối đơn giản như thể hiện được sức sống của 
những bắp thịt trong mình nó. Người nặn đã nắm bát 


2330 


được các đặc điểm, cái thần của con vật mà diễn tả ra 
một cách nhẹ nhàng sinh động với những khối gọn, đơn 
giản, chất lọc. : 


Ngoài tượng bò ta còn thấy tượng nhỏ hình con 
chim trông hơi giống một con gà mái. Khác với khối 
của tượng bò, khối của tượng chim được tạo mỏng 
mảnh, nhẹ nhàng và biết sử dụng nét vẽ chìm (như vẽ 
trong gốm đất nung) để vẽ thêm vài nét lông đuôi. Chu 
vi theo chiều nghiêng của chim được quan tâm đầy đủ 
và chất lọc, gần như khối để tạo lấy hình chú ý nhiều 
đến sự uyển chuyển và nhịp điệu của nét. 


Ở di chỉ xóm Rên (Vĩnh Phú) người ta lại tìm 
được tượng tròn đầu gà bằng đất nung, đây có thể là 
một phần lớn của các tượng gà và qua cái đầu ta có thể 
đoán định được loại tượng này không phải là nhỏ. Kỹ 
thuật tạo tượng đã khá tính vi, các chị tiết của đầu gà 
như mỏ, mào, tai, đều được diễn tả đầy đủ, nhưng các 
khối này không tách bạch nhau tạo thành những góc 
gẫy làm cho toàn khối mịn màng, liên tục. Đặc biệt đối 
với đôi mắt thì nhà nặn tượng đã mạnh dạn tạo nên 
bằng một viên đất nhỏ tròn ấn dẹt xuống chứ không vẽ 
hoặc khoét sâu. Rõ ràng quan niệm về thẩm mỹ, về 
phương pháp diễn tả đã chủ động sáng tạo, tạo nên hình 
tượng không lệ thuộc vào việc đơn thuần sao chép sự 


231 ——— 


thực mà đã thông qua tư duy và sáng tạo của cá tính 
nghệ sĩ. 


Ngộ nghĩnh hơn là bức tượng nhỏ nặn một người 
đang cưỡi lên lưng tê giác. Ta có thể cảm thụ được ý đồ 
của tác giả toát ra qua bức tượng này : Con người bé 
nhỏ, lưng cúi rạp, tay bám chắc trên lưng con vật gần 
như khó có thể tách rời và đang cố tình bắt con tê giác 
phải thuần phục mình mặc dù con vật được nặn có thân 
hình béo mập, chân to, đuôi quặn, đầu ngửa lên, mắt 
mở to và có lẽ to mồm dọa dẫm. Bức tượng này phải 
chăng chỉ là một sự ngẫu nhiên, một sự thích thú đơn 
thuần về nghệ thuật? Rõ ràng là không phải như vậy. 
Nhìn bức tượng ta có thể thấy sức mạnh vô địch của 
con người dù bé nhỏ nhưng có bộ óc thông minh chinh 
phục những con thú rừng hung ác và phải chăng đó là 
những lời kêu gọi sự thuần hóa các con vật hoang dã 
thành những con vật nuôi như bò, gà, ... 


Những tượng gốm đầu tiên này tuy còn bé nhỏ về 
kích thước nhưng nó cho ta rút ra được nhiều kết luận 
quan trọng : trước hết là phân ánh con người thời đó với 
bàn tay khếo léo với óc thẩm mỹ cao đã tạo nên được 
những pho tượng đẹp đơn giản, chất lọc và giàu tính 
trang trí. Thứ hai là nêu lên được ước vọng của con 
người muốn chinh phục thiên nhiên, thuần hóa gia súc, 
ước mơ một sức mạnh cải tạo cuộc sống. Bản thân 


8572 


những tượng nhỏ này cũng có thể là những mẫu con vật 
rất phát triển cùng thời và người ta muốn truyền những 
kinh nghiệm hay dạy cách nhận dạng và hình dáng của 
nó như người châu Âu vẫn dùng cách vẽ lên những 
hang đá lớn các hình súc vật để săn bắn? 


Như vậy tượng gốm Việt Nam ngay từ buổi đầu 
không phải chỉ mang tính chất đồ chơi, trang trí đơn 
thuần mà còn mang những mong ước của con người, 
những nội dung giáo dục thông qua hình tượng nghệ 
thuật cô đọng và bằng loại chất liệu dễ tạo hình nhất, 
gần gũi nhất là đất làm gốm. Và nội dung đề tài các 
bức tượng cũng gần gũi với cuộc sống của con người. 

Sau này qua các thời kỳ phát triển của đồ đồng 
và đồ sắt thì những tượng nhỏ bằng chất liệu này khá 
phát triển và hình tượng con người cũng được đề cao, 
phản ánh những sinh hoạt của cuộc sống đương thời. 

Tượng gốm thời Lý - Trần 

Tượng gốm Việt Nam phát triển mạnh trong thời 
Lý - Trần khi mà nền độc lập tự chủ của đất nước được 
thiết lập sau hơn 1000 năm bị phong kiến phương Bắc 
đô hộ. Các chính quyền phong kiến đã ra sức củng cố 
nhà nước, lo xây dựng nhiều cung điện lộng lẫy và đề 
cao các sản phẩm của trong nước sản xuất. 


Ì. Tượng trang trí 


23 7” 


Cùng với sự phát triển rực rỡ của đồ gốm sành 
xốp trắng men ngà, men ngọc, những tượng gốm cũng 
được sản xuất khá nhiều. Những tượng gốm đó cho đến 
nay vẫn còn mang trên mình dấu ấn của những thời đại 
đã qua, từ nội dung để tài cho đến phong cách biểu 
hiện. Các tượng nhỏ bằng sành xốp, đất nung ít thấy 
xuất hiện mà phần lớn là tượng nhỏ bằng sành xốp có 
tráng men màu. Rõ ràng những tượng này được sản 
xuất trong những lò gốm của triểu đình cùng với các 
loại gốm men ngọc... và đối tượng phục vụ của nó 
không phải là nhân dân lao động mà là giai cấp phong 
kiến hồi bấy giờ. 

Vì đối tượng phục vụ như vậy, nên nội dung các 
tượng này thường là nữ múa, người quì dâng hoa. 
Những con vẹt ngủ, con sư tử, con nghê, con mèo, con 
sóc... tượng nhỏ xinh xắn nhưng cách diễn tả theo 
thực, hoặc chạm tỉa chỉ tiết, trau chuốt. 


Về mặt nghệ thuật, những tượng nhỏ này đều có 
chung một vẻ đẹp đơn giản, chú ý tạo hình khối và 
những nét viền toàn tượng do khối tạo nên. Các con vật 
được diễn tả khá tập trung các đặc điểm và gợi được 
những chi tiết đẹp. Toàn tượng được đắp thành một 
khối ít có lỗ thủng hoặc những góc sâu, lỗ hõm hay gẫy 
khúc. Chính vì vậy mà bản thân tượng toát lên một vẻ 
đẹp nhẹ nhàng gần gũi như một bài thơ ngắn. 


—— 234 


Ta có thể nêu lên đây một vài bức tượng nhỏ 
điển hình của thời kỳ này : Tượng chim vẹt ngủ bằng 
sành xốp men ngà khá phổ biến. Tượng đắp hình chim 
vẹt đang ở tư thế ngủ, đầu cúi gập về phía ngực, mỏ 
quặp vào trong tạo thành một khối liền. Phần chi tiết 
của đầu như mắt, lông mi, lông má được chạm tỉa khá 
tinh vị với những hình chọn lọc và rất có giá trị trang 
trí. Trong khi đó các phần khác như ngực, cánh được 
tạo khối hơi đẹt và trang trí lông thưa bằng nét chìm 
trông rất thóang. 


Đặc điểm tạo hình của tượng là gọn, các khối tạo 
nên hơi dẹt, có xu hướng như các khối trên tượng chạm 
gỗ Tây Nguyên. Đặc biệt nếu hình chính diện từ phía 
ngực, ta sẽ thấy rất rõ những mảng khối vuông được tạo 
một cách hài hòa giữa các khối và nét trang trí. 

Ngoài những tượng nghê nằm hoặc đứng, mồm 
nhe có vẻ dữ tợn nhưng lại toát ra vẻ hiển từ, tượng voi 
nhỏ nhưng khối hình trau chuốt, khỏe khoắn, tượng 
mèo trong thế ngồi rình mồi đầu ngẩng cao, mắt đang 
theo đối con mồi, hai chân trước thư thả, hai chân sau 
đang ở tư thế sẵn sàng bật dậy, ta còn thấy tượng cóc 
bằng sành men trắng vẽ nâu. Tuy tượng có kích thước 
nhỏ (0,033 x 0,05m) ngồi trong tư thế đính đạc, đôi 
mắt mở to, hàng lông mi kéo dài mềm mại, mồm há 
rộng như đang kêu trời. Tượng cóc bằng gốm gợi cho ta 


233... .— 


nghĩ đến những tượng cóc bằng đồng trên các trống 
đồng cổ, hình dáng đơn giản, khỏe mạnh, gợi nhớ đến 
truyện dân gian ''Cóc kiện trời” một câu truyện thể hiện 
sức mạnh đoàn kết đấu tranh để giành thắng lợi, thể 
hiện ước mơ của những cư đân nông nghiệp mong cho 
mưa thuận gió hòa, mùa màng cây cối tốt tươi. 


Ngày nay, hình tượng cóc đối với nhân dân lao 
động có phần xa lạ, nhưng tượng cóc trên trống đồng 
và tượng cóc băng gốm cho ta một quan niệm của thời 
xa xưa với những hình tượng nghệ thuật đầy thiện cảm 
và sức sống. 

2. Tượng gốm kiến trúc 


Cũng từ thời Lý - Trần, tượng gốm kiến trúc 
cũng xuất hiện khá nhiều trên các công trình xây dựng, 
đó là những đầu con giống đặt trên các đền chùa hoặc 
dinh thự làm tôn thêm vẻ đẹp của kiến trúc, hoặc những 
tượng đặt trước hoặc trong các công trình kiến trúc. 
Phần lớn các tượng này làm bằng chất liệu đất nung tạo 
hình khỏe khoán và cách điệu cao. 


Ta thường gặp là những tượng đầu rồng và đầu 
phượng. Tuy chung một đề tài, nhưng nó là những 
tượng nặn đơn chiếc tại chổ, tùy theo từng công trình 
kiến trúc nên về mặt nghệ thuật ở mỗi cái đều có vẻ. 
đẹp và những tìm tòi riêng trong cách diễn tả khối cũng 


236 


như tạo dáng. Tuy là khối tượng tròn nhưng nó chịu 
nhiều ảnh hưởng của lối tạo hình trang trí cân xứng 
theo trục dọc cứa đôi con vật và cách giải quyết các chì 
tiết cũng không theo lối tả thực từng cái riêng mà đã 
cách điệu những mảng lông thành những mảng hoa lá 
rất đẹp mắt. 


Ta có thể nêu ra đây chiếc đầu chim, phượng - 
tượng toàn bằng đất nung một bộ phận của kiến trúc. 
Tuy là một khối tượng tròn khá to, nhưng ta vẫn thấy 
phảng phất đâu đó một cái đầu phượng trong những 
bức phù điêu gốm rất phố biến thời kỳ này. Bên cạnh 
chiếc mỏ to, khỏe để nhấn, là phần trang trí phức tạp. 
Cái mắt mở to và những đường mi mắt, lông mắt đập 
đờn, phần lông má được diễn tả bằng những gạch chéo 
tạo hình quả trám và một hoa văn hoa chanh hiện ra từ 
gốc trám tạo nên từng lớp như chiếc lông nọ chồng lên 
chiếc lông kia và được tạo bằng những nét chìm trên 
nên phẳng. 


Tiếp đó là một đường viền hình cánh cúc xoắn và 
những cạnh hình lửa. Sau nữa là những chiếc lông cong 
dài được tạo ra từ những họa tiết lá kép có hình như 
những móc câu, càng ra ngoài càng thưa dần. Đặc biệt 
phần lông đưới mỏ được tạo như một cành lá cúc có độ 
sâu chênh lệch uốn lượn. Ta có thể thấy rất rõ chủ tâm 


ÿˆy hàn 


của tác giả tập trung các chi tiết vào giữa và càng ra 
ngoài càng đơn giản dần. 


Ta có thể coi đây là những tượng “chân dung” 
bởi hiệu quả nghệ thuật của nó. 


Cũng với phong cách đó, chiếc đầu rồng bằng 
đất nung cũng có giá trị trang trí và có hồn. 


Ngoài những tượng để trên các mái nhà ta còn 
thấy những tượng gốm đất nung về những con vật hoàn 
chỉnh, không những tái tạo được hình ảnh con vật mà 
còn thể hiện được sinh khí của con vật. 


Tiêu biểu là tượng sư tử bảng đất nung cao l7 cm 
thuộc thế kỷ XI - XH hiện lưu lại tại Bảo tàng Mỹ 
thuật. Tượng con sư tử này gần gũi với tượng sư tử bằng 
đá ở chùa bà Tấm (Đức Thắng, Gia Lâm, Hà Nội). 

Đặc biệt trong triển lãm gốm vừa qua của Bảo 
tàng Mỹ thuật Hà Nội, có trưng bày một pho tượng đất 
nung không men, hình tượng một người ngồi, phần tay 
đã bị gấy nên không rõ đang làm gì nhưng nhìn qua vẻ 
mặt, động tác ngồi xổm và phần tay còn lại đặt trên 
đùi, ta có thể tưởng tượng ra được đó là người ngồi 
trong dáng đang nghỉ ngơi, mặt nhìn ra phía trước (có 
người cho đó là bức tượng một người đang ngồi nghỉ 
vừa hút thuốc lào xong, tay cầm điếu, miệng nhả khói 
và tâm hồn lâng lâng). 


238 


Với chiều cao 33 cm, đây là bức tượng ngồi đất 
nung loại lớn mà chúng ta thấy. Bức tượng này gợi cho 
ta suy nghĩ về những tượng người to lớn hơn bằng đất 
nung ngày nay./. 


339 


Nghĩ về tượng gốm 
trong triển lãm 10 năm 
Điều khắc Việt Nơm 


_lẩn thứ II (1973 - 1983) 


Trong số hơn 240 tác phẩm điêu khắc trình bày ở 
triển lãm này, tôi đặc biệt lưu tâm con số 2/3 tổng SỐ 
tác phẩm đã được sáng tạo bằng các chất liệu gổ, đá, 
đồng, gốm, tre..... Tuy chưa thật hài lòng, nhưng sự 
chiếm lĩnh với xu thế ¿ý đé¿ của chất liệu đã cho ta bớt 
suy tư về tượng thạch cao mà các triển lãm trước đây 
gần như là thống soái. Có lẽ ai cũng muốn một ngày 
không xa, trong triển lãm điêu khắc của chúng ta, tất cả 
các tác phẩm đều được hình thành bằng c#zf liệu thật, 
chứ không dựng mãi ở thứ chát? hiệu trung gian là thạch 


240 


cao, để rồi phải sơn lót, pa - tin cho nó một lớp vỏ giả 
đồng, giả đá, giả gốm - mà đã là giả, thì không thể cho 
ta một thụ cảm nghệ thuật hoàn thiện, hoàn mỹ. 

Đặt vấn đề như trên, cho thấy chát liệu - một yếu 
tố hình thành tác phẩm - có giá trị riêng biệt của nó, 
đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu để chất liệu thực sự 
sống với giá trị hiện thân của nó, tìm cho nó một ngôn 
ngữ riêng, bởi vì chẳng, ai nói gỗ, đá , gốm, xi măng lại 
giống nhau cả. 


Một tác phẩm điêu khắc thành công, tồn tại bởi 
những yếu tố rư thán, đó là đấu ấn của tác gia qua việc 
chọn đề tài và xử lý hình tượng trong bố cục, trong kích 
thước, trong ngôn ngữ tạo hình, trong phong cách riêng 
về diễn đạt khối và trọng tài năng xử lý chất liệu. Chất 
liệu tạo tượng không phải là một vấn đề phụ trợ, hình 
thức, bởi chất liệu khác nhau cho ta tìm đến những đặc 
trưng ngôn ngữ khác nhau, và còn cả những nội dung 
khác nhau cho phù hợp. 


Điêu khắc cổ của chúng ta tuy còn lại không 
nhiều nhưng nó là niềm vinh quang của chúng ta. Nó 
không những ghi dấu ấn thời đại, tài năng tạc tượng, 
nghệ thuật cao cường mà nó còn cho chúng ta thấy sự 
phong phú của chất liệu và một số đặc trưng mà chất 
liệu đó có khả năng diễn cảm. Điêu khắc cổ của chúng 
ta bao giờ cũng bằng chất liệu thật, đó là đá, gốm, 


241 -- 


đồng, gỗ. Cùng với lịch sử Việt Nam, mỗi loại chất liệu 
được sử dụng với liều lượng khác nhau đã tạo nên 
những đặc trưng của các giải đoạn lịch sử nghệ thuật. 
Chẳng hạn, chất liệu đả nối tiếng trong các tác phẩm 
thời Đông Sơn. Điêu khắc đ¿ nổi tiếng trên các tượng 
và phù điêu của các di tích thời Lý - Trần. Điêu khắc 
#Õ, niềm tự hào của nghệ thuật đình làng trong các thế 
kỷ XV - XVII. 


Chất liệu gốz: có truyền thống xa xưa hơn, ít 
nhất nó cũng đã xuất hiện cách đây một vạn năm trong 
các hang động của người nguyên thủy. Những tượng 
gốm đầu tiên hình gà, bò ... cũng có cách ngày nay 
4.000 năm, qua các phát hiện khảo cổ ở miền Bắc Việt 
Nam. Có lẽ, không ai trong chúng ta lại chưa xem một 
lần các tượng gốm đất nung có kích thước lớn tìm thấy 
ở Thăng Long, Thái Bình, như tượng đểu rồng, đầu 
chim, được tạc trực tiếp từ các khối đất : chắc khỏe và 
phóng khoáng, (với số lượng không phải là ít). Ngoài 
ra, ta còn thấy các tượng nhỏ bằng sàn} rrắng như mèo, 
chím, vẹt, sư tử, ... hầu hết được làm từ thời Lý - Trần. 
Sau này các tượng sành tráng men, có tô màu như 
tượng ngựa, tượng hạc cho đến nay vẫn làm cho chúng 
ta say đấm. Những tìm tòi, thử nghiệm của ông cha đã 
cho chúng ta không ít những bài học sâu sắc về cách sử 
dụng chất liệu gốm trong điêu khắc. 

242 


Cần nói thêm răng gốm là tên gọi chung của các 
loại sa mốt, đđ? nung, sành nâu, sành xốp, sành trắng 
và đồ sứ, ở môi loại gốm trên đều cho ta những đặc 
điểm riêng của mình bởi kỹ thuật pha chế đất, nhiệt độ 
nung, có men hoặc không men. 


Có thể nói, các tác phẩm điêu khắc trước khi ra 
đời đều được nhào nặn qua các phác thảo, thể hiện 
bằng Z?. Vậy mà, đế? - khởi nguồn của gốm - lại chưa 
được nhiều nhà điêu khắc cho nó trở thành một chất 
liệu độc lập, có tiếng nói riêng của mình. Có người phải 
mượn thạch cao để bảo tồn sự bền vững của tác phẩm, 
thay thế cho các chất liệu để rồi “giả cầy” cho các chất 
liệu, nhưng bản thân nó lại không có gì để khẳng định 
một ngôn ngữ riêng. 


Điều đáng vui mừng trong triển lãm này là tượng 
gốm đang có một vị trí xứng đáng. Tuy bản thân nó 
chưa đủ nội lực để hấp dẫn thu hút sự chú ý tuyệt đối 
của người xem. Nhưng theo tôi, đó là những yếu tố 
khác chứ không phải từ yếu tố chất liệu mà tôi sẽ phân 
tích ở phần sau. 


Trong số 240 tác Xến hiện diện tại triển lãm 
này, có ít nhất là 52 tác phẩm được sử dụng chất liệu 
gốm. 


243 —— 


Trong đó có tới 38 tác phẩm là gốm đất nung, l 
tác phẩm là sành nâu, 3 tác phẩm là sành trắng, 3 tác 
phẩm là sứ, 5 tác phẩm là sa mốt, I tác phẩm đất nung 
phủ sơn. Những con số không đơn thuần mang tính số 
học bởi nó chỉ cho ta thấy gốm đất nung hiện đang là 
chất liệu được nhiều nhà điêu khắc ưa dùng (chiếm 
38/52 cái) có lẽ vì nó dễ tiếp cận về mặt kỹ thuật gốm 
và đơn giản trong khi tìm chất liệu và nung. Điều đáng 
mừng là tượng gốm đất nung ở triển lãm này đã có một 
số có kích thước lớn như “Niềm vui thống nhất” của Tạ 
Duy Đoán. “Mẹ con” của Lê Đức Lai... 


Có thể nói, tượng đất nung được thể hiện chắc 
tay ở một số tác giả có dụng ý đi sâu vào chất liệu như 
các anh : Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Đại Lượng, 
Nguyễn Quốc Văn, Đăng Văn Thiết ... nhưng phần lớn 
các tượng này đều nhỏ về kích thước. Tiếng nói của đất 
nung qua các tác phẩm đã làm cho chúng ta yêu mến, 
đồng cảm với tác giả, làm cho nghệ thuật điêu khắc có 
thêm tiếng nói sâu ấm mộc mạc của mình. Nhiều bức 
tượng đất nung nhỏ làm chúng ta yêu thích như : “Cây 
đời" của Nguyễn Xuân Thành, “Múa sư tử” của Chu 
Văn Vệ, “Phút giải lao” của Lê Hồng Yến, “Nhớ về 
một miền quê” của Nguyễn Đại Lượng, “Gội đầu” của 
Đặng Văn Thiết, “Chân dung thiếu nữ” của Nguyễn 
Quốc Văn. Có thể nói phần lớn các tác phẩm này đều 


244 


tạo được bố cục đẹp, giản dị, mộc mạc, khỏe khoắn 
trong hình khối và chất thơ trong nội dung. 


Tuy nhiên, tượng gốm đất nung nhìn chung vẫn 
chưa vượt qua được chất tượng trang trí trong nhà, đôi 
khi còn là sự khéo tay hoặc dễ dãi. 


Ở đây tôi cũng muốn biểu lộ sự không đồng cảm 
của mình với một vài tượng đất nung cho chúng ta cảm 
giác như là những bài học cơ bản về nặn tượng bằng đất 
rồi đem nung lên, chứ không phải là sự tìm tòi trong 
ngôn ngữ đất nung. Tôi cũng không vui khi có tượng 
đất nung vẫn phải vin nhờ vào một lớp bột màu phủ 
ngoài để cho nó có được màu đậm đà hơn. 


Chất liệu sa mốt cũng là một chất liệu gốm được 
nhiều nhà điêu khắc ưa thích bởi tính thô mộc nhưng dễ 
tiếp nhận trong kỹ thuật sử dụng của nó. Theo tôi, trong 
triển lãm này, tượng sa mốt còn quá ít, chưa phản ánh 
đúng thực tế sáng tạo của các nhà điêu khác. Tôi đã 
được xem một loạt tượng chất liệu sa mốt của Nguyễn 
Hải, Trần Tuy, ... Các sáng tác của các anh gây được ấn 
tượng đẹp nhưng rất tiếc không hiểu vì nguyên nhân gì 
không có mặt trong phòng triển lãm này. 5 tác phẩm 
bằng sa mốt của các anh Nguyễn Văn Y, Lê Ngọc Hân, 
Hà Trí Dũng, Lê Công Thành, chất liệu đã sử dụng với 
những tìm tòi khác nhau. 


245 — — 


Các chất liệu sành trắng, sứ có thể nói là còn 
đang ở thời kỳ thử nghiệm, tìm tòi của các nhà làm 
gốm có mặt ở triển lãm này như Lê Ngọc Hân với 
“chân dung”, “Em bé và trâu”, Vũ Nhâm với “Dáng 
Kiều”, ... 

Có thể nói với các loại chất liệu sành trắng, sứ, 
đòi hỏi sự hiểu biết về kỹ thuật gốm cao hơn thì chưa 
hấp dẫn được các nhà điêu khác. 


Nhìn chung, tượng gốm trong triển lãm này có 
bước tiến về mặt số lượng và chất lượng nghệ thuật. 
Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, theo tôi, cần phải 
chú ý các vấn đề sau : 

- Cần khai thác các khả năng đặc trưng của chất 
liệu gốm như mềm, nứt vỡ, dễ nặn bóp, đắp, gọt, chắp, 
vê, vẽ nét chìm ... và tính định hình sau khi qua lửa. 
Phải làm cho “lửa” đóng góp vào nghệ thuật tượng gốm 
một cách rõ nét hơn, có lẽ cả cái “bất ngờ” mà »ghệ 
thuật chơi với hứa như gốm mới có. 


- Ngoài các tượng nhỏ trang trí trong nhà, tượng 
gốm cần thể hiện với kích thước lớn, có tính hoành 
tráng. Phải tiến vào chiếm lĩnh không gian rộng lớn 
hơn, không chỉ trong nội thất mà cả ở ngoại thất, bởi sự 
bên vững của chất liệu cho phép và khuyến khích ta 
làm điều đó. (Làm lớn thì đòi hỏi phải đầu tư thích 


246 


đáng mới có đủ kinh phí để thể hiện). Đặc biệt là ở các 
chất liệu đt nung, xư một. xành nàu. Mà điều này ở 
Liên Xô và nhiều nước đang chú ý phát triển. 


- Cần nghiên cứu sáng tác loại tượng kết hợp 
giữa chất liệu bé zông ghép nuỉnh gốm mà trong triển 
lãm này chưa thấy xuất hiện. 


Tuy nhiên, làm thế nào để thực hiện được những 
ước vọng của chúng ta nâng cao hơn nữa chất liệu của 
gốm trong điêu khắc. 

Theo tôi, mỗi một ngành, một công việc đều đòi 
hỏi những sự hiên kết của các nhà chuyên môn. Ta thấy 
các tượng đài lớn của thế giới hiện nay không phải chỉ 
mang tên các nhà điêu khắc, mà song song với nó là tên 
của nhà kiến trúc. Các tượng đồng cũng phải có sự 
đóng góp của các xưởng đúc đồng và các nhà chuyên 
môn chuyên ngành chỉ bảo, hễ trợ về kỹ thuật. 

Vậy, để tượng gốm có kích thước lớn ra đời, cần 
có sự liên kết giữa các œ0 9hé sĩ làm gốm với các nhà 
điều khác để hai đỉnh cao của nghệ thuật gốm và nghệ 
thuật điêu khắc hòa quyện vào tác phẩm. 

Để kết luận, chúng tôi xin nói rằng : không có 
chất liệu nào sẵn có, để làm và phong phú về ngôn ngữ 
biểu hiện như chất liệu gốm. Mong muốn thời gian tới, 
chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm điêu khắc bằng chất liệu 


247 


gốm có tầm cỡ, đánh đấu một giai đoạn phát triển của 
nên điêu khắc Việt Nam hiện đại. 


248 


Tượng gốm 


trong triển lãm 10 năm 


Điều khắc Việt Nam 
lốn thứ IIi (1983 - 1993) 


Trong một bài viết nhân triển lãm điêu khắc toàn 
quốc lần thứ II (1973 - 1983) tôi đã có bàn tới chất liệu 
gốm trong triển lãm, nhân đây xin nhắc lại một vài ý 
chính. 


Trong tổng số 240 tác phẩm trưng bày có 52 tác 
phẩm là chất liệu gốm (38 đất nung, l sành nâu, 3 sành 
trắng, 3 sứ, 5 sa mốt, I đất nung phủ sơn). Bên cạnh 
những ưu điểm, tôi có lưu ý 3 vấn đề : một là cần làm 
rõ nét hơn ngôn ngữ điêu khắc chất liệu gốm, cả cái bất 
ngờ của nghệ thuật “chơi với lửa”. Hai là cân phát triển 


249 —- 


điêu khắc gốm co k›ch thước lớn hơn đặc biệt là với đất 
nung. sa mốt và sanh nâu. Ba là chưa xuất hiện loại 
tượng kết hợp chât Iivu bê tông ghép mảnh. 


Ở triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc lần thứ 
IH (1983 - 1993) với chất liệu gốm, tôi thấy có những 
vấn đề đáng chú ý. 

Trong tổng số 358 tác phẩm của I77 tác giả có 
47 tác phẩm của 28 tác giả bằng chất liệu gốm đa số là 
đất nung và sành nâu. Trong đó, L7 tác giả có tác phẩm 
trưng hày thực hiện bằng gốm như Đoàn Văn Bảng 
01920) Hà Nội, Nguyễn Sĩ Bình (1963) TpHồ Chí 
Minh. Lê Quang Chiến (1954) Hà Nội, Nguyễn Trọng 
Đoàn (1942) Hà Nội, Nguyễn Hữu Khoa (1973) Hà 
Nội, Nguyễn Thị Kim (1918) Hà Nội, Nguyễn Khác 
Quân (1960) Hà Nội. Vũ Ngọc Thành (1958) Hà Tây, 
Nguyễn Bảo Toàn (1950) Hà Nội, Phạm Trinh Trung 
(1946) Tp.Hồ Chí Minh, Đỗ Quốc Vị (1953) Hà Nội. 
Trong số 3 giải thưởng chính (từ ! đến 3) có 2 tác phẩm 
là gốm Tiêu nữ (đất nung) của Vũ Ngọc Thành (giải 
nhất) và #)‡z (sành tràng phủ men) của Nguyễn Phú 
Cường (giải ba). Trong số I9 giải khuyến khích có 4 
chất liệu gốm chiếm hơn 22% số giải đó là các tác 
phẩm : Đ;: vườu (sành nâu) của Nguyễn Trọng Đoan, 
Kứa mặt (đất nung) của Nguyễn Sĩ Bình, Đà» (đất 
nung) của Nguyễn Trọng Cần, A⁄#ẩu rử (sành trắng men 


250 


mâu) của Phạm Sinh. Căn cứ vào số liệu trên cho thấy : 
điêu khắc từ chất liệu gốm của triển lãm lần II so với 
lần II có giảm về số lượng (lần II chiếm 21,6%, lần HI 
chỉ chiếm 13,1%) nhưng số tác phẩm có chất lượng 
nghệ thuật cao tăng lên đáng kể. Hãy căn cứ vào các 
giải thưởng ta thấy ở triển lãm điêu khắc lần thứ II chỉ 
có một tác phẩm gốm duy nhất vào giải (trong số ]4 
giải thưởng) đó là tác phẩm Tây Nguyên tượng đất 
nung của Lê Công Thành (chiếm 6% giải và 0,4% so 
với tổng số tác phẩm trong triển lãm (1/240). Còn lần 
thứ III là 7/25 giải thưởng chiếm 30% còn so với tổng 
số tác phẩm dự triển lãm là 1,7% (6/358 tác phẩm). Tất 
nhiên tỷ lệ giải thưởng cao hơn chứng tỏ sự đánh giá 
cao về mặt nghệ thuật gốm (dù rằng Hội đồng nghệ 
thuật không chú ý chia giải cho chất liệu). Nhưng trên 
thực tế, chất liệu gốm trong triển lãm lần thứ II (1983 - 
1993) theo tôi có bước phát triển lớn về mặt sáng tạo 
nghệ thuật, có khả năng biểu đạt điêu khắc không thua 
kém các chất liệu khác và rất phong phú trong bút 
pháp. Có thể kể ra các khuynh hướng sáng tạo điêu 
khác gốm trên các hướng sau : 

1/ Sáng tạo trên các mẫu thực được điêu khắc 
hóa qua ngôn ngữ hình khối đó là các tác phẩm tượng 
chân dung bằng đất nung của nhà điêu khắc Nguyễn 
Thị Kim (Bà mẹ Campuchia - chân dụng), Phạm Công 


”ˆ-) NNNNG 


Hoa (chân dung ông già Hà Khẩu) và Nguyễn Sĩ Bình 
(chân dụng ông già Chăm) có sự tìm tồi trong ngôn ngữ 
nhằm biểu đạt đặc trưng và nội tâm của nhân vật, bớt 
được lối nặn tượng chân dung sao chép nguyên mẫu (bề 
ngoài) mà triển lãm trước đó còn khá phổ biến. 

2/ Sáng tạo trên cơ cở sử dụng các hình khối cơ 
bản của gốm truyền thống như khối tròn (nồi, chõ), 
khối ống (vai, lon bình), khối phẳng (đĩa, khay, vung), 
khối hình trứng (chum, lọ), khối lập thể (tứ giác, lục 
giác, chín cạnh) có thể kể tới tác phẩm của nhà điêu 
khắc, nhà làm gốm Nguyễn Trọng Đoan (đèn vườn ï 
đến 1H), Lê Ngọc Hân (đói bạn), Nguyễn Bảo Toàn 
(gia đình - sinh tôn - chín quđ), Đỗ Quốc VỊ (Kim tự 
tháp, cây đàn, cánh chừn thương tích). Tác phẩm của 
các anh cho thấy sự sáng tạo nối tiếp : vừa lạ, vừa gần 
gũi cả về hình khối và tâm tưởng người Việt, gần gũi 
với ngôn ngữ gõm có phần ít ngôn ngữ “tượng” theo 
quan niệm thông thường. Những bức này xếp nó ở tác 
phẩm gốm hay tác phẩm điêu khắc đều có thể được (dù 
nó là không gian ba chiều đặc trưng của điêu khắc). Tôi 
đặc biệt thích thú bộ đèn gốm Nguyễn Trọng Đoan, đó 
là một sáng tác đẹp và hoàn hảo, biểu hiện độ tỉnh tế 
của nghệ thuật gốm và điêu khắc của tác giả, mặt khác 
sự vận dụng các khối cơ bản của gốm như đã nói trên 
đã “thoát” khỏi cách nghĩ và làm thông thường. 


252 


3/ Sáng tạo điêu khắc chất lượng gốm trên cách 
làm của “nặn tượng” mà chúng ta đã tiếp xúc thường 
xuyên cho nhiều chất liệu khác có tính đến đặc trưng 
chất liệu gốm có thể kể tới tượng của các tác giả 
Nguyễn Sĩ Bình (Rử¿ mớt), Phạm Sinh (Mẫu tử), Đoàn 
Văn Bằng (Thiếu nữ). Có nhiều tác phẩm đẹp nhưng 
chúng ta khi xem tượng vẫn cảm thấy một cái gì đó 
chưa thật đặc trưng cho chất liệu gốm, bởi nó có thể 
đục gỗ, đô đồng cũng không ảnh hưởng gì lắm tới ngôn 
ngữ riêng của chất liệu. 

4/ Sự phối hợp chất liệu gốm và xi măng mà triển 
lãm lần thứ II chưa thấy bày thì lần này tuy chưa nhiều 
nhưng có thể thấy ở hai tác giả Phạm Văn Hạng (Bố 
cục Trứng) dạng tượng vườn bê tông ghép mảnh và 
Trần Tuy (Đời) dùng xi măng ghép với chùm bình rượu 
gốm, các tác phẩm này gợi cho chúng ta thêm một 
hướng mới trong sáng tác điêu khác với chất liệu gốm 
đặc biệt là áp dụng cho các tượng bày ở vườn. 

5/ Sáng tác trên có sự phối hợp ngôn ngữ điêu 
khắc hiện đại với ngôn ngữ chất liệu gốm làm giàu sự 
sáng tạo của ngôn ngữ điêu khắc Việt Nam được thể 
hiện thành công rất rõ trên các tác giả trẻ, có thể kể tới 
: Vũ Ngọc Thành (7¿¿ ø#), Nguyễn Phú Cường 
(Đàn), Nguyễn Trọng Cần (Đàz), Vương Tử Lâm 
(khỏa thân), Phạm Sinh (cung đàn màu xanh), Lâm 


LAN 


Thanh (chán dung Bài Xuân Phái). Các tác phẩm trên 
cho thấy sự trăn trở của tác giả trong sáng tạo nhằm 
khai thác triệt để những vẻ đẹp của khối lồi, lõm, 
mỏng, dày, của khối và của nét, thế mạnh và vẻ đẹp của 
chất liệu gốm, cái riêng trong từng tác giả. Với giải 
nhất của Vũ Ngọc Thành (Tế øZ), không những 
khẳng định cái đẹp của tác phẩm có không gian ba 
chiều mà ngôn ngữ hình khối chất lọc, tình cảm và 
sáng tạo nó còn khẳng định tính chất liệu gốm có khả 

năng đóng góp to lớn vào nền điêu khấc hiện đại Việt 
Nam. Chỉ có điều đúng là tượng giải nhất có phần nhỏ 
về kích thước nên làm giàu tính hoành tráng của nó, giả 
dụ như nó to lên hai, ba lần thì chắc chấn hiệu quả 
thẩm mỹ cao hơn. 


Điều đáng buồn nhất của chất liệu gốm trong 
triển lãm lần này là sự vắng bóng của các phù điêu 
bằng gốm mà trong cuộc sống tôi vẫn thấy ở đâu đó 
được làm rất đẹp. Lỗi đó thuộc Ban tổ chức giải hay 
thuộc về tác giả chưa mạnh dạn gửi tới triển lãm. Vậy 
là vẫn còn nhiều “người đẹp” (điêu khắc) chưa đến với 


^ kh 


cuộc thị “hoa hậu” 10 năm lần này. 

Cùng với sự phát triển nghệ thuật điêu khắc bằng 
các chất liệu đồng, gô, đá, chiếm tỷ lệ lớn và đẹp trong 
triển lãm lần này thì điêu khắc bằng chất liệu gốm đã 
đóng góp được cái cột mốc quan trọng, tự khẳng định 


254 


để tiếp tục phát triển. Kết thúc một cuộc đua, hy vọng 
bao giờ cũng mở ra ở phía trước ./. 


255 


Đĩa gốm treo tường 


Từ xa xưa, người ta đã biết dùng tranh, phù điêu 
đấp nổi, khắc chìm để trang trí cho nhà ở của mình, đó 
là những tác phẩm nghệ thuật có mặt phẳng nằm trong 
những khung hình chữ nhật, hình vuông hay bầu dục ... 
Người ta đã biết làm tranh ghép mảnh gốm để trang trí 
và sau này làm các loại đĩa để trang trí lên tường. 


Trước hết phải nói rằng đĩa là loại sản phẩm gốm 
mà chức năng nguyên thủy của nó là để chứa đựng, có 
loại đĩa nông, đĩa sâu, đĩa có miệng cong, miệng thẳng, 
đĩa có hoa văn cánh sòi, cánh sen mấp mô quanh miệng 
và nó cũng có đường kính từ vài cm đến năm chục cm. 
Trang trí trên đĩa cũng cực kỳ phong phú kể từ hoa dây 
chạy quanh miệng (mà người ta cho rằng ảnh hưởng 
của gốm châu Âu hoặc làm theo đơn đặt hàng của châu 
Âu có từ khi công ty Đông Ân chuyên buôn đồ sứ 


256 


Trung Quốc sang Tây Âu) đến những trang trí dàn trải 
tự đo trên lòng đĩa, những sự tích lưu truyền trong văn 
học, trong dân gian. Quả thực do cách trang trí có tính 
chất “tranh” như vậy mà cho đến nay nhiều chiếc đĩa 
vẫn được đánh giá không phải chỉ về nghệ thuật trang 
trí mà cả về nghệ thuật hội họa. 


Nếu coi một số sản phẩm có mặt phẳng tìm được 
trong các di chỉ khảo cổ bằng chất liệu đất nung có từ 
thập kỷ đồ đá mới thì đĩa đã ra đời được 4000 - 5000 
năm, nhưng việc sử dụng đĩa như là một tác phẩm trang 
trí trên tường thì hãy còn là mới, chỉ cách ngày nay vài 
trăm năm lại bắt đầu từ châu Âu chứ không phải từ nơi 
sản xuất ra nó. Từ đầu thế kỷ XVI sứ Trung Quốc và 
của một số nước châu Á được nhập vào châu Âu qua 
các thương thuyền buôn bán kim cương, ngọc, trâm. 
Quí tộc của nhiều nước châu Âu ham mê đồ sứ Trung 
Quốc tranh nhau mua và để thành những bộ đồ sứ với 
hàng trăm cái. Họ để đồ sứ tại cung điện, tủ riêng, rồi 
tiếp đó bát đầu nghĩ ra cách lấy đĩa sứ gắn lên tường 
các lâu đài cho thêm đẹp và vui mắt, dân dần nó trở 
thành một cái mốt thịnh hành ở nước Anh vào năm 
1680 sau đó lan sang các nước khác như Hà Lan, Đức, 
Pháp, Nga ... Ngày nay người ta còn có thể nhìn thấy 
kiểu cách trang trí đó trong các cung điện còn tồn tại 
hoặc trong một bức tranh giấy lưu tại đền Cramenbourg 


5y mm 


(Đức). Bức tranh cho thấy các đĩa sứ được người ta 
treo, gắn khít nhau trên các vòm tường, cửa sổ và cửa ra 
vào. Xung quanh các cột cũng được treo đĩa, thậm chí 
cả tách chén trà, còn trên bệ cửa, bệ lò sưởi, bệ cửa sổ 
thì bày đầy dãy đĩa các loại thành từng hàng trông rất 
vui mắt... 


Tất nhiên, đĩa sản xuất để đựng thức ăn uống nên 
chỉ có thể gắn lên tường bằng vữa xây dựng, hoặc làm 
giá vào mép đĩa để treo. 


Cách treo đĩa lên tường lan ra nhiều nước, trong 
đó có nước ta, tuy nhiên ở phương Đồng cái giá đỡ 
bằng gỗ cho bài vị đã có từ lâu đời nên đĩa đi với giá đỡ 
dễ làm và phù hợp hơn cả. 


Việc gắn lên tường các đĩa trang trí ta vẫn thấy 
trong nhiều ngôi nhà ở nước ta từ cổng vào cũng như 
việc ghép mảnh trên lăng Khải Định là được du nhập. 
Tuy nhiên, gắn đĩa lên tường nhà khó tháo gỡ, nên 
người ta đã từng bước nghĩ ra lỗ xâu trên chân đĩa hoặc 
gắn thêm vào đáy đĩa một cái khuyên để treo và rõ ràng 
cái đĩa treo tường đã ra đời với công dụng riêng của nó 
là để ngắm nhìn và thưởng thức. Đĩa thường dùng được 
liệt kê vào loại gố” dhôn dung, còn đĩa treo tường thì 
thuộc dòng họ gốm mỹ thuật. 


Lại nói tiếp về cái đĩa. Nếu trước đây đĩa thường 
là hình tròn thì chỉ khác nhau ở độ nông sâu, ở cánh 
đĩa, chân đĩa thì ngày nay đĩa có khái niệm rộng hơn, 
nó là sản phẩm gốm có thể tích dẹt và chiều cao không 
quá 20% đường kính. Nếu tỷ lệ đó lên tới 40% thì đã 
thành cái bát, cao hơn nữa là cái âu. Như vậy, đĩa treo 
tường ngày nay ngoài qui ước về độ nông sâu, thì hình 
của nó khá phong phú, có thể là ô voan, vuông, chữ 
nhật, tạm giác, tròn bóp cạnh, tròn cắt cạnh thành hình 
đa giác... Tuy nhiên đĩa bao giờ cũng phải có chân (dù 
là chân phẳng thường được gọi là chân bàn cát), có 
cánh đĩa nếu khỏng thì chẳng khác gì một bức tranh vẽ 
trên miếng gốm phẳng hiện nay rất thông dụng mà 
chẳng ai gọi nó là đĩa. 


Ở nước ta, đĩa treo tường trang trí đang ngày 
càng được chú ý phát triển. Từ những năm 1960, Nhà 
máy sứ Hải Dương đã cho ra đời một số đĩa trang trí vẽ 
hoa lan, vẽ men mầu và đắp nổi, hoa cúc, hoa hồng trên 
đĩa: đĩa phẳng hay đĩa chạm thủng. Nhiều họa sĩ gốm 
đương đại đã quan tâm đến việc sáng tác đĩa treo tường 
như Nguyễn Văn Y, Nguyễn Trọng Niết, Lê Ngọc Hân, 
Phạm Đắc Bảo. Trần Khánh Chương, Lê Duy Ngoạn, 
Cao Trọng Thiểm, Tống Như An, ... Do nắm vững chất 
liệu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ, các đĩa treo tường 
này không những có dáng tròn mà còn có nhiều hình 


259 


dáng khác nhau được tạo ra từ hình tròn cơ bản của đĩa. 
Các loại đĩa này không bát chước theo lối vẽ tranh mà 
nhiều khi chỉ là những mảng mầu trang trí, những hình 
ảnh người, chím, hoa có được cách điệu để làm phong 
phú thêm cho đĩa gốm trang trí treo tường ở Việt 
Nam ./. 


Dưới nhát cuốc của các nhà khảo cổ, những 
mảng gốm ra đời cách đây một vạn năm đã được phát 
hiện tại các địa phương Lũng Sàm (Hà Sơn Bình), Bó 
Lúm (Lạng Sơn), Thẩm Hoi (Nghệ Tĩnh) ... 


Đồ gốm còn được liên tiếp phát hiện ở các di chỉ 
Đa Bút (Thanh Hóa), Quỳnh Văn, Mai Pha, Ba Xã 
(Nghệ Tĩnh) ... Trong suốt sáu ngàn năm của thời kỳ đồ 
đá mới; tiếp đến là những đồ gốm của nền văn hóa Hạ 
Long (Quảng Ninh), Hoa Lộc (Thanh Hóa) trong giai 
đoạn chuyển tiếp từ thời đại đá sang thời đại đồng thau. 
Tất nhiên gốm đứt nung trong giải đoạn đầu này chất 
liệu còn thô và có pha cát hoặc bã động vật, người ta 
thấy các dấu vết khuôn đan hoặc hoa văn trang trí hết 
sức đơn giản, ước ca là yếu tố hàng đầu của gốm. 


261 


Vào khoảng thiên niên kỷ thứ HH trước công 
nguyên, thời đại đồng thau đã ra đời ở lưu vực sông 
Hồng với các nền văn hóa tiêu biểu như Phùng Nguyên, 
Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, gốm đất nung đã xuất 
hiện với bộ mặt mới, ngoài chất liệu được lọc luyện kỹ 
hơn, đã chú ý nhiều đến yến fố thẩm mỹ của sản phẩm 
từ tạo đáng đến trang trí. 


Trải qua quá trình phát triển, cùng với sự hình 
thành và lớn mạnh của đất nước, những tác phẩm “nghệ 
thuật thực dụng” của thời đại vua Hùng với chất liệu 
đất nung già đặn, với hoa văn hình học phong phú, có 
thể gọi nó là một kho tàng hoa văn hình học gốm bên 
cạnh kho tàng hoa văn của đồ đồng. Những sản phẩm 
gốm men ngọc hoa văn khắc chìm ẩn hiện lung lĩnh, 
gốm hoa nâu mộc mạc, bình dị, đậm đà tình yêu đất 
nước quê hương của thời Lý, Trần, gớm hoa lam vẽ 
phóng bút với hoa văn bay bướm, duyên dáng và những 
bát chân cao độc đáo của thời Lê - Mạc, .... Những 
chặng đường đã qua tạo nên một truyền thống hiếm có 
của nghệ thuật gốm Việt Nam. 

Sự phát triển không ngừng của kỹ thuật đã tạo 
cho chất liệu gốm ngày càng tỉnh xảo và đa dạng. Ngày 
nay, từ đổ gốm đã thành tên gọi chung của năm loại sản 
phẩm : gốm đất nung, gốm sành nâu, gốm sành xốp, 


262 


gốm sành trắng và đồ sứ xuất hiện nối tiếp nhau và 
cùng tồn tại. 

Đáng chú ý là sự phát triển kỹ thuật đã không bài 
loại, thay thế lẫn nhau mà làm cho đội ngũ ấy có thêm 
nhiều chủng loại sản phẩm mới, phong phú về chất liệu 
và nghệ thuật. Chẳng hạn gốm đế? nưng đi sâu vào lĩnh 
vực các loại đồ đun nấu như nổi, niêu, ấm; gốm sành 
nâu ngự trị trong lĩnh vực chum, vại, vò là những đồ 
chứa đựng có tính chống ẩm cao và không bị rò rỉ khi 
đựng các chất nước, gốm sành trắng và gốm xành vốp 
chiếm vai trò quan trọng trong đồ dùng gia đình phục 
vụ ăn uống như bát, đĩa, ấm chén ... và sự phát triển của 
đồ sứ đã bổ sung cho mặt hàng dùng trong ăn uống 
thêm ngon lành và hợp vệ sinh với độ trắng, bóng, 
mỏng và nhẹ của nó. 

Có thể nói đồ gốm là loại đồ dùng rất phổ biến 
và gần gũi trong đời sống của nhân đân ta. Ở mọi thời 
đại, ở mọi gia đình, nó luôn luôn có mặt để phục vụ đắc 
lực cho cuộc sống : từ đồ dùng để ăn uống, chứa đựng 
đến những sản phẩm phục vụ cho đời sống tinh thần 
như tượng trang trí, lọ hoa, phù điêu, tranh gốm, cho cả 
những công trình kiến trúc như gạch, ngói, gạch thông 
gió, gạch chạm nổi... và ngay cả các sản phẩm công 
nghiệp hoặc công nghiệp điện tử như đồ điện, cao thế, 
hạ thế, máy thu thanh, thu hình ... 


263 —— 


Dù có nhiều chất liệu mới xuất hiện và đi vào đời 
sống, vị trí của gốm cũng không bị thay thế hoặc suy 
giảm. 

Có thể nói xung quanh ta, đồ gốm đang phục vụ 
hết sức đa dạng và phong phú. 


Người ta thường xếp đồ gốm thành bốn nhóm : 
nhóm gốm đán dụng, nhóm gốm mỹ thuật, nhóm gốm 
kiến trúc, và nhóm gồm kỹ thuật. Với chức năng sử 
dụng khác nhau, các loại sản phẩm của các nhóm này 
đều đòi hỏi cả hai yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật, và tùy 
từng vị trí của nó mà yếu tế nghệ thuật hay kỹ thuật 
được đóng vai trò quan trọng hơn. 


Ở từng thời kỳ khác nhau, nghệ thuật đồ gốm 
đều mang dấu ấn của thời đại, tạo nên những đặc điểm 
nghệ thuật riêng, phong phú và đậm dà tính dân tộc, do 
đó đồ gốm không những là đồ dùng, mà còn là những 
hiện vật ghi nhận cuộc sống, tư duy, tình cảm, năng 
khiếu thẩm mỹ cũng như sự phát triển kỹ thuật sản xuất 
và sự phát triển xã hội. 

Vẻ đẹp của một sản phẩm gốm thường được dựa 
trên ba yếu tố : fgo đáng, trang trí Và men nu. 


Trong nghệ thuật thì binh đóng sản phẩm hết sức 
quan trọng, nó là cái cốt lõi của sản phẩm, chưa có nó 
thì chưa có sản phẩm. Nó là cơ sở để cho các hình thức 


264 


trang trí. Các thủ pháp nghệ thuật, các sắc độ men hiện 
lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu kín hay lộng lẫy tác động. 
Hình dáng gốm là sự kết hợp nét và khối trong điêu 
khắc, khối gợi đường nét hình dáng sản phẩm và kết 
hợp nhiều khối khác nhau tạo ra cho hình dáng sản 
phẩm khác nhau, chính vì vậy, ở rất nhiều sản phẩm chỉ 
với hình dáng chắc khỏe, hài hòa, cân đối cũng cho ta 
sự rung cảm yêu mên. Đặc biệt với lối tạo hình trên bàn 
xoay và sự tác động trực tiếp của đôi bàn tay người thợ 
gốm điêu luyện - người nghệ sĩ tạo hình - thì từ hòn đất 
đã trở thành một hình tượng nghệ thuật có sức sống, có 
hồn, mang tâm tư tình cảm của con người. 


Các loại gốm ở nước ta thường thấy sử dụng hoa 
văn trang trí với nội dung gần gũi cuộc sống, con người 
và thiên nhiên Việt Nam, với lối thể hiện giản dị, chất 
lọc theo lối tả ý hơn là sao chép, với phong cách bố cục 
thoáng, nêu bật chủ đề, ăn nhịp, hợp dáng gốm. 


Men trên gốm Việt Nam phần lớn được làm từ 
đất đá và khoáng vật tự nhiên, màu sắc được điều khiển 
bằng nhiệt độ của lò nung. Ngöài các loại men truyền 
thống như trắng ngà, nâu, còn có men ngọc nổi tiếng : 
có màu xanh mát và sâu thắm như ngọc thạch. Nếu so 
với châu Âu thì gốm men màu lửa cao của ta có rất 
sớm, (khoảng thế kỹ XII). Mãi đến thế kỷ XVI ở Pháp 
mới tìm được một số men màu lửa cao góp phần làm 


265 


thay đổi bộ mặt men châu Âu với lối men pha thiếc 
trắng đục. 


Người thưởng thức vẻ đẹp của đồ gốm thường 
thú vị với những phát hiện độc đáo của sự kết hợp 
những yếu tố của vẻ đẹp điêu khác với những yếu tố 
của vẻ đẹp trong hội họa. Chính vì vậy mà rất nhiều sản 
phẩm gốm cổ Việt Nam đã có những vị trí xứng đáng 
trong Bảo tàng mỹ thuật như là những tác phẩm nghệ 
thuật hoàn chỉnh, vô giá - bởi yếu tố thực dụng và yếu 
tố thẩm mỹ đã hòa quyện vào nhau như một thể thống 
nhất và đạt đến đỉnh cao của nó. 

Yếu tố thực dụi + có ý nghĩa lớn, chi phối và làm 
phong phú hình dáng của sản phẩm. Một sản phẩm 
gốm nếu đạt được yếu tố thực dụng cao sẽ tạo cho 
người dùng một tâm lý thoải mái, yêu thích khi sử 
dụng; sự cầu kỳ, diêm dúa trong đồ gốm không làm 
tăng thêm vẻ đẹp cho nó, mà trái lại. 


Với các chất liệu khác nhau và qua các thời đại 
khác nhau, gốm Việt Nam đã phát triển và để lại những 
dấu ấn đẹp đế trong lĩnh vực phục vụ đời sống, trong 
tạo dáng và trang trí sản phẩm. Ngày nay, chúng ta 
thường nghe nhắc đến gốm đất nung thời Hùng Vương, 
gốm hoa nâu, gốm men ngọc thời Lý - Trần, gốm hoa 
lam thời Lê - Mạc và đồ sứ Hải Dương mới phát triển 
trong những năm gần đây. Chúng ta trân trọng đồ gốm 


266 


không phải vì nó phục vụ đời sống con người trên nhiều 
lĩnh vực, mà nó còn là sản phẩm nghệ thuật làm tươi 
đẹp cuộc sống. 


Nếu trước đây, nghề gốm ở nước ta làm theo kiểu 
cha truyền con nối, một gia đình, một làng nhỏ cũng có 
thể sản xuất được gốm để phục vụ đời sống có tính tự 
cấp tư túc, thì ngày nay ngành gốm đã có nhiều biến 
đổi; bên cạnh những cơ sở sản xuất truyền thống được 
phát triển, chúng ta xây dựng thêm nhiều nhà máy sản 
xuất mới, có trình độ kỹ thuật cao và áp dụng những 
phương pháp tạo hình và trang trí hiện đại, bên cạnh 
phương pháp trang trí khắc chìm, vẽ hoa lam truyền 
thống, đồ sứ mới còn áp dụng lối vẽ hoa trên men nhiều 
màu, sử dụng các loại nước màu óng ánh vàng bạc, vẽ 
theo lối đổ màu giữa men, ¡in hoa, phun hoa, dấn hoa 
(đề can) làm cho gốm có bộ mặt mới với vẻ đẹp đa 
dạng và ứng dụng tốt trong sản xuất công nghiệp. 


Về mặt sản phẩm, đang có sự phát triển thêm 
chủng loại, sản phẩm đồng bộ như bộ đồ ăn uống Việt 
Nam, bộ đồ trà, bộ đồ văn phòng, ... Những sản phẩm 
đồng bộ là kết quả của bước phát triển sản xuất, tiến bộ 
về kỹ thuật và nghệ thuật tạo dáng, trang trí, nhưng nó 
còn đánh dấu sự tiến bộ và chắc tay của các họa sĩ mỹ 
thuật công nghiệp ngành gốm./. 


267 


Gốm Việt Nam 
_ tại Hội chợ triển lãm 
toän quốc lồn thứ I (1984 


Gốm Việt Nam có truyền thống từ lâu đời. Nó là 
loại sản phẩm phục vụ rộng rãi đời sống con người, từ 
các sản phẩm gói (2n dụng, gốm mỹ thuật, gốm kiến 
trúc đến gốm công nghiệp. Trong quá trình phát triển, 
cùng với sự tiến bộ của xã hội, của khoa học- kỹ thuật, 
ngành gốm từ chỗ chỉ sản xuất được chất liệu đưf „ung, 
sành nâu, tiến lên sẵn xuất xờnh với, sành trắng và đồ 
sứ. Đó là những bước phát triển đa dạng, phong phú, 
không phải bất cứ nước nào cũng có được. 

Trong Hội chợ triển lãm lần thứ nhất tại Giảng 
Võ (Hà Nội), bên cạnh các loại sản phẩm với những 


268 


chất liệu khác nhau, sản phẩm gốm đã chiếm được một 
vị trí quan trọng. Trong số 40 tĩnh, thành và các cơ 
quan tham gia triển lãm, hầu hết đều trưng bày đồ gốm 
với chất liệu truyền thống của mình. Ta thấy gốm đất 
nung ngày càng đi sâu vào kiến trúc và phong phú về 
sản phẩm, không chỉ dừng lại ở gạch xây, ngói, mà còn 
có các loại gạch thông gió. gạch trang trí ... Gốm sành 
nâu nổi tiếng ở /#ương Canh (Vĩnh Phú), Hàm Rồng 
(Thanh Hóa) hoặc #ồng Queng (Thái Bình),... đã 
khẳng định với những sản phẩm chứa đựng có kích 
thước lớn : chum, vại, bình đựng hóa chất, chậu trồng 
cây... 


Gốm sành xốp nướu Nam: nổi lên với phong cách 
riêng biệt, tự khẳng định một vùng gốm, với Biền Hòa 
(Đồng Na), /i Thiệu (Sông Bé), Thành phố Hồ Chí 
Minh và đang lan rộng ra các tỉnh Lớm Đồng, Tây 
Ninh, ... Gốm sành xốp miền Nam có đặc tính chất liệu 
cho phép sản xuất được hàng loạt ốn định, sản phẩm có 
kích thước lớn. đặc biệt là các loại gốm có màu sắc tươi 
sáng. Nhiều loại voi, đôn, chậu cây, lọ hoa, đèn ngủ ..., 
đạt yêu cầu thẩm mỹ tốt; phần lớn các sản phẩm này 
đều có trang trí tỉnh tế, men màu sử dụng vừa độ; tiêu 
biểu như bình hoa có dáng cao, trang trí hoa cúc dây, 
men trắng trên nền xương gốm màu hồng của Thành 
phố Hồ Chí Minh; lọ hoa trang trí vũ nữ, màu men đen 


269 —~ 


trên nền xương gốm mộc của Đồng Nai. Tuy nhiên, 
bên cạnh những sản phẩm có chất lượng nghệ thuật, 
một số không ít sản phẩm trang trí có phần dễ dãi, thiếu 
cẩn thận, dùng màu men lòe loẹt, xanh đỏ quá nhiều, 
làm hỏng dáng sản phẩm. 


Khác với gốm sành xốp miền Nam, các cơ sở 
gốm miền Bắc đi sâu vào chất liệu sành trắng là chất 
liệu có truyền thống lâu đời, và đồ sứ với điều kiện 
nguyên liệu khá sản. 


Trong triển lãm này, sứ đi Dương vẫn khẳng 
định được vị trí của mình trong nghệ thuật tạo dáng và 
trang trí đồ sứ. Các sản phẩm trưng bày cho thấy khả 
năng (o lớn và ưu thế của chất liệu đối với các mặt hàng 
dân dụng như bộ đồ ăn, bộ đồ trà với nhiều chủng loại 
sản phẩm khác nhau. Tạo dáng và trang trí bộ đồ ăn 
cho thấy sự trưởng thành của họa sĩ mỹ thuật công 
nghiệp trong đồ sứ : đó là sự phối hợp giữa kỹ thuật và 
nghệ thuật. 

Người xem đặc biệt quan tâm đến gốm của tỉnh 
Quảng Ninh, bởi sự phong phú có tính “mới trỗi dậy” 
của nó. Nếu trước đây, nói đến gốm Quảng Ninh, người 
ta chỉ nghĩ đến gốm Äóng Cái là cơ sở đã được xây 
dựng gần trăm năm và khối lượng sản phẩm lớn phục 
vụ đời sống. Nhưng từ năm 1979, quân Trung Quốc 
xâm lược đã tàn phá cơ sở sản xuất này. Một số thiết bị, 
270 


máy móc và công nhân đã được chuyển về Quảng Yên, 
và rất vui mừng, ta thấy gốm Quảng Yên đã có mặt tại 
triển lãm với nhiều sản phẩm gốm dân dụng có chất 
lượng tốt như bát cơm, bát canh, ... 


Lần đầu tiên, nhiều người được biết tên hai cơ sở 
gốm của huyện Đô» Tziểu¿ (Quảng Ninh) : đó là gốm 
Đông Thành và gốm Ánh Hồng, bởi sự tiến bộ vượt bậc 
của nó thể hiện trên các sản phẩm trưng bày và bán tại 
Hội chợ triển lãm. Phải nói trước rằng, gốm Ánh Hồng 
và Đóng Thành là hai cơ sở sản xuất tập thể được xây 
dựng từ những năm đầu hòa bình lập lại; từ những tập 
đoàn sản xuất nhỏ, ngày nay mỗi cơ sở đã có trên 400 
công nhân, với một cơ ngơi sản xuất khang trang. 
Nhiều năm qua, gốm Đông Thành và Ánh Hồng đã 
cung cấp hàng trăm triệu sản phẩm của mình cho I3 
tỉnh miền Bắc, từ Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, Thái Bình 
đến các tỉnh trung du, miền núi Vĩnh Phú, Lạng sơn, ... 
Những sản phẩm này chủ yếu là bát cơm và bát canh, 
đa,... 

Để đẩy mạnh sản xuất, làm nhiều hàng tốt và đẹp 
hơn, hai cơ sở đã được Trường cao đẳng Mỹ thuật công 
nghiệp Hà Nội giúp đỡ về nghệ thuật, một phần về kỹ 
thuật và tổ chức lớp đào tạo cán bộ có trình độ mỹ thuật 
công nghiệp trung cấp. 


220 TƯỜNG 


Từ năm 1980, trên cơ sở sản xuất hiện có, với sự 
giúp đỡ của Trường và sự nỗ lực của cơ sở, nhiều sản 
phẩm dân dụng và gốm nghệ thuật đã ra đời, tạo cho 
gốm Đông Triều một tiếng nói riêng, một phong cách 
riêng. 

Người xem quan tâm đến các sản phẩm: lọ hoa 
hai tai tráng men màu, bình rượu hai bầu men màu, bộ 
rượu men lam, chân đèn. tượng nhỏ, ... của gốm #)ông 
Thành : các sản phẩm chậu trồng cây chạm nối men lý, 
bình rượu men lý. lọ hoa lam vẽ chim phượng, bát trơn 
lòng,.... của gốm Ánh /tng. Các loại sản phẩm đều 
được nghiên cứu phát huy vốn nghệ thuật gốm truyền 
thống như vẽ hoa lam, đắp nổi, vẽ chim, men màu, ... 
nhưng lại rất quan tâm đến sự hiện đại của nó. 

Nhiều sản phẩm đã được khách hàng đặt mua 
ngay tại triển lãm. Một số khác được các nước như 
Liên Xô, Ba Lan, Pháp, ... ký hợp đồng mua hàng trong 
năm nay và những năm sau. 

Với 2l huy chương vàng, bạc và đồng cho các 
sản phẩm gốm của Ảnh Hồng và Đông Thành qua các 
sản phẩm bày tại triển lãm này, cho thấy sự đánh giá 
cao của nhân dân và của Hội đồng khen thưởng. 

Qua Hội chợ triển lãm lần này, một số cơ sở 
khác có truyền thống từ lâu đời, như Bá Tràng, Hợp 


272 


Thành (Hà Nội). Hải Hưng ... cũng có sản phẩm trưng 
bày, nhưng tiếc rằng các sản phẩm đó chưa thật tiêu 
biểu cho khả năng và truyền thống của mình. 


Chúng tôi nghĩ rằng, mỗi cơ sở gốm trong cả 
nước biết phát huy đúng thế ranh của mình về nguyên 
liệu, về phương pháp sản xuất, về truyền thống nghệ 
thuật tạo dáng và về trang trí, chắc chắn chúng ta sẽ đạt 
được kết quả tốt hơn nữa, làm cho gốm Việt Nam thêm 
phong phú và đa dạng./. 


2373 


Gốm- từ truyền thống 
_ đến hiện đại 


l. Văn mình của loài người bất đầu từ sự phát 
sinh ra đồ gốm - sự liên kết giữa đất và lửa - sự thay đổi 
thành phần hóa học, sự kết hợp giữa nhu cầu sử dụng 
với sự bắt nguồn của thẩm mỹ vào đời sống. Sự kết hợp 
khéo léo giữa đôi bàn tay với cái đầu ngày càng tình 
khôn để sau đó đồ đồng, đồ sắt... đến con tàu vũ trụ. 
Đồ gốm ra đời sớm ở nhiều nơi trên thế giới, nó có lịch 
sử vài vạn năm và phát triển không ngừng cả về kỹ 
thuật và nghệ thuật, về chất liệu và chủng loại sản 
phẩm, nhưng nghề gốm lại khá thủy chung với truyền 
thống. Ngày nay, trên thế giới và ngay cả ở nước ta từ 
lối nặn bằng tay đến lối làm máy hàng loạt, từ lò nung 
“bếp lửa” đến lò “tuy nen” vẫn song song tồn tại, từ đất 
nung già nua đến đồ sứ trẻ trung vẫn bền bí phục vụ đời 


274 


sống, dù lúc sống hay khi đi về cõi vĩnh hằng (nằm 
trong tiểu sành hoặc lọ gốm). 


Vậy mà bao đời nay nghề gốm vẫn là nghề ''đồ 
đất” cho dù nó có mặt trong những gì tinh vi, hiện đại 
nhất. 


2. Trong quá trình phát triển, gốm đã hoàn chỉnh 
năm chất liệu có đặc trưng kỹ thuật và nghệ thuật riêng 
biệt đó là “‹/Z øzy” sử dụng đất sét thường với hoa 
văn nét chìm truyền thống. đó là "vành náu” cũng sử 
dụng đất sét thường nhưng phù hợp với men hoặc lớp 
da bóng loáng, đó là `2 xố” sử dụng đất sét trắng 
nung ở nhiệt độ trung bình, có men + mầu + nét chìm + 
đắp nổi hoặc trổ thủng mà tiêu biểu là gốm thời Lý - 
Trần và Biên Hòa ngày nay. Đó là sởu trắng xương 
đất chớm chảy, vẽ hoa lam cùng men trắng xanh từ 
men tro trấu. tro cây, ngày nay đã dùng men đá vớt lối 
vẽ nhiều mầu bắt chước đồ sứ. Cuối cùng là “đồ sứ” với 
xương đất gồm đất sét trắng. cao lanh và đá, để xương 
của nó có thể chảy, có thấu quang, còn về trang trí của 
nó thì thừa hưởng các bậc đàn anh đi trước cùng những 
phát minh mới của khoa học hiện đại... 

Vậy là từ truyền thống đến hiện đại, đồ gốm đã 
đi qua 5 bước phát triển chất liệu, kỹ thuật và nghệ 
thuật, len lỏi vào đời sống thường nhật và vẫn chưa có 
điểm dừng. Mỗi thế hệ đóng góp trí tuệ của mình cho 


T13: —— 


sự phát triển và trường mỹ thuật công nghiệp chúng ta 
với '*khoa Gốm” 45 năm của mình đã đóng góp vào đó 
một phân của hôm nay. Có lẽ chúng ta cũng cần đánh 
giá đầy đủ, khách quan cái phần đó để chừng nào từ đó 
định hướng cho phát triển. 


3. Tuy đồ gốm từ truyền thống đến hiện đại ngày 
càng xâm nhập sâu vào cuộc sống với sự đa dạng và 
“nhẫn nại” của mình, với không biết bao nhiêu chủng 
loại sản phẩm, bao nhiêu kiểu đáng, bao nhiêu công 
dụng khác nhau, nhưng chúng ta cũng có thể phân các 
sản phẩm gốm thành 4 chủng loại, đó là : 


- Gốm dân dụng : phục vụ ăn, uống, sinh hoạt 
thường ngày của người dân và nơi công cộng. 

- Gốm kiến trúc : phục vụ cho các công trình xây 
dựng một điều kiện thiết yếu của cuộc sống đó là các 
loại gạch ngói, ống cống, gạch thủng, gạch đấp nổi, 
gốm trang trí kiến trúc... 

- Gốm mỹ thuật : chủ yếu là thưởng thức, đôi khi 
có kết hợp với sử dụng, như tượng gốm, chân đèn, lư 
hương, phù điêu gốm ... 


- Gốm kỹ thuật : các bộ phận hoặc chi tiết máy 
móc thiết bị đặc biệt trong ngành điện, điện tử và chịu 
nhiệt, chịu axít, lọc nước ... 


276 


Với trường Mỹ thuật công nghiệp, theo tôi cần 
quan tâm đến ba máng gốm. Đó là gốm dân dụng, gốm 
kiến trúc và gốm mỹ thuật. 


4. Từ truyền thống đến hiện đại của gốm về mặt 
tạo dáng, trang trí là từ tùy hứng đến những bản vẽ thiết 
kế mang trong mình các yếu tố thẩm mỹ và kỹ thuật đã 
được sáng tạo cân nhắc kỹ lưỡng, từ 'ày hưng”, đến 
“chế kiểu” (tức dựa vào một kiểu cách đã có trong nước 
hoặc của nước ngoài để tiếp tục sáng tạo sản phẩm 
mới). Đến " xé ức” (cho đù luôn phải học hỏi và thừa 
kế) đòi hỏi người làm gốm phải được #ang bị những 
kiến thức về kỹ thuật và nghệ thuát ở bậc trung học 
hoặc đại học, có khả năng sáng tác thực hành và lý 
luận. Có như vậy từ gốm truyền thống mới nhanh 
chóng đi lên hiện đại và phù hợp với sự phát triển hiện 
nay của sản xuất và nhu cầu của xã hội. 

5. Từ truyền thống đến hiện đại, gốm luôn luôn 
tồn tại hai trạng thái sáng tác - sản xuất, đó là xu 
phẩm đơn chiếc và những sản phẩm hàng loạt. Sản 
xuất đơn chiếc nhằm phục vụ cho những yêu cầu riêng, 
hoặc gốm mỹ thuật độc sản có khả năng đáp ứng nhu 
cầu sáng tác đa dạng của người nghệ sĩ và sự đồng cảm 
của người sử dụng. Nó không nhằm làm hàng loạt nên 
tính độc đáo của nó phải là không có khả năng nhân 
bản, nhiều khi dựa vào sự bất ngờ của lửa, của men, 


TT —- 


còn sản xuất hàng loạt đòi hỏi những tính toán khoa 
học khi thiết kế sản phẩm nhằm phù hợp với công nghệ 
san xuất cho chất lượng kỹ thuật và nghệ thuật cao, đó 
là một nhu cầu to lớn của cuộc sống không thể xem nhẹ 
trong công tác đào tạo của nhà trường và của sự phát 
triển ngành gốm hiện đại, tiến kịp bước phát triển và 
hòa nhập vào thị trường. 


6. Từ truyền thông đến hiện đại của gốm xuất 
phát từ nguyên liệu sẵn có trong từng vùng và sự thuận 
tiện của giao thông giao lưu hàng hóa. Quá trình phát 
triển của gốm cho thấy tùy từng địa phương có nguyên 
liệu nào mà chất liệu gốm phù hợp phát triển. Ở những 
vùng đất sét thường thì đất nung và sành nâu là cần 
thiết, ở Biên Hòa, Sông Bé thì có nhiều đất sét trắng mà 
không có cao lanh, đá trắng, thạch anh thì sản xuất 
gốm sành xốp là phù hợp. Ó khu vực miền Bắc có đầy 
đủ nguyên liệu tại chỗ thuận tiện đường sông và vận 
chuyển thì sẵn xuất sành trăng và đồ sứ là một thực tế 
không thể bỏ qua, sự áp đặt chất liệu duy ý chí sẽ 
không làm cho gốm phát triển... 


7. Thừa hưởng truyền thống trong phát triển nghề 
gốm, đào tạo ngành gốm của trường Đại học mỹ thuật 
công nghiệp là một công việc cần được khẳng định và 
nhất quán trong hành động. Theo tôi cần bỏ thêm thời 
gian cho một bộ sưu tập ảnh, hiện vật các loại gốm cổ 


378 


trong các thời kỳ, kèm theo đó là những nghiên cứu có 
tính khoa học - thực tiễn để tống kết đúng các bài học 
cần thiết cho giảng dạy học tập và phục vụ xã hội. Từ 
đó định ra hướng phát triển của ngành gốm. Nếu đầu 
những năm 60 của thế kỷ này, trường Đại học Mỹ thuật 
công nghiệp đã phục chế, tìm kiếm, tạo dựng có tính 
- đến tính thời đại cho gốm Việt Nam, có một dấu son 
mà ngày nay chúng ta không thể không nhắc tới bởi sự 
thành công và tác dụng to lớn của nó đối với ngành 
gốm vào thời kỳ mai một, thiểu hướng đi, thì ngày nay 
chính chúng ta không những phải duy trì nó mà còn 
phải tiếp tục phát triển, làm cho nó phong phú hơn, đa 
dạng hơn nếu như chưa có thể xây dựng nên một đỉnh 
cao mới - điều mà ta mong mỏi. 


8. Tưởng nhớ những nhà làm gốm đương thời là 
cần thiết đặc biệt trong nhà trường, ngành gốm trước 
đây mang tính sản xuất, ít có gắn bó tên tuổi người 
sáng tác với tác phẩm, vì vậy suốt cả vạn năm mà 
chúng ta chỉ còn biết tới ông Đặng, truyền thống của 
gốm hoa lam thời Mạc. Để gốm phát triển và có sức 
cuốn hút nghệ sĩ thì việc gắn bó tác phẩm với tác giả là 
cần thiết, vì vậy tôi muốn nêu ở đây giáo sư họa sĩ 
Nguyễn Văn Y - Hiệu trưởng trường Trung cấp Mỹ 
nghệ đầu tiên khi thành lập ở Ô Chợ Dừa (cách đây 35 
năm) ông đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật 


279 


Đông Dương và theo đuổi nghề gốm suốt cả đời mình. 
Các họa sĩ Nguyễn Trọng Niết. Lê Quốc Lộc, Nguyễn 
Khang, nghệ nhân Đào Văn Can, Lê Văn Vấn, Vũ Văn 
Hào, những người đã cùng giáo sư Nguyễn Văn Y tạo 
dựng cơ sở vật chất, giảng dạy lớp họa sĩ ngành gốm 
chính quy đầu tiên và những học trò khóa đầu tiên ấy 
như Lê Ngọc Hân, Phạm Đắc Bảo, Nguyễn Trọng 
Đoan, Nguyễn Tấn Cứ, Cao Trọng Thiềm, Nguyễn Phú 
Hậu, Lê Thị Hiển, Trần Khánh Chương, Lê Duy Ngoạn 
và nhiều người khác nữa đã góp phần vào sự phát triển 
ngành gốm trên nhiều vị trí khác nhau. 


Uống nước nhớ nguồn, biết ơn các vị tiền bối, 
trân trọng các sáng tác cố xưa và những tác phẩm 
đương đại là điều cần thiết, là cái 'tâm” của những 
người làm nghề chân chính. 


Vậy là gốm từ truyền thống đến hiện đại có 
nhiều vấn để nhưng hiểu sâu sắc về nó và có cái “tâm” 
của người trong nghề thì gốm mới có cơ phát triển 
ngang với tầm của nghệ thuật Việt Nam trong thời đại 
mới./. 


280 


Gốm Việt Nam vũ vẫn đề 


mỹ thuật công nghiệp 
trong ngành gốm 


Ai cũng biết rằng nghề gốm có truyền thống từ 
rất lâu đời, có thể nói, sau nghề làm đồ đá và đan lát là 
nghề gốm. Ở nước ta, theo các cứ liệu khảo cổ học thì 
những sản phẩm gốm đã ra đời cách đây khoảng một 
vạn năm và với niên đại ấy, ngành gốm nước ta thuộc 
loại phát triển sớm so với các nước trên thế giới. 

Quá trình phát triển gốm Việt Nam hơn 6000 
năm qua là một quá trình đổi mới và tiến lên không 
ngừng cả về kỹ thuật lẫn nghệ thuật, từ phương pháp 
thành hình trang trí, đến lò, men. Chính vì vậy, cho đến 
nay chúng ta rất tự hào đã có một nghề gốm hoàn chỉnh 


28I 


với đầy đủ các chủng loại : từ gốm đất nung, gốm sành 
nâu, gốm sành trắng và đồ sứ. Điều này tưởng đơn 
giản, nhưng không phải bất cứ nước nào cũng có được. 


Gốm Việt Nam đã trải qua các mốc quan trọng, 
để lại những dấu ấn vinh quang mà mỗi người làm gốm 
hiện nay đều có thể tự hào và tiếp tục phát huy nó. 


Từ 4000 năm trước, với các loại gốm đất nung ở 
Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, Sa Huỳnh ... chúng ta 
đã có những nồi niêu, bát đĩa với hình dáng phong phú 
và trang trí hoa văn kỷ hà đẹp mắt. Những dáng và 
trang trí đó vẫn còn đọng lại trên các sản phẩm gốm đất 
nung của các địa phương như : Thổ Hà, Phù Lãng, 
Hương Canh và nhiều nơi khác. Gốm đất nung ngày 
nay vẫn còn gánh vác nhiệm vụ quan trọng phục vụ 
việc đun nấu và chứa đựng sản phẩm. Vẻ đẹp và công 
dụng của nó dù cho thời đại của đồ nhựa và đồ nhôm ' 
tràn ngập vẫn không thể thay thế được. 

Từ gốm đất nung, chúng ta đã sáng tạo ra loại 
gốm sành nâu, được nung ở nhiệt độ cao hơn và có độ 
bên chắc, phục vụ những yêu cầu chứa đưng lớn như 
ang, chum, vại, chậu, những sản phẩm không thể thiếu 
trong cuộc sống của người dân thành thị và nông thôn. 

Từ thế kỷ X, khi nước ta giành được độc lập, loại 
gốm sành trắng còn gọi là gốm đàn phát triển khá 


282 


mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào các sản phẩm phục 
vụ bữa ăn và thức đựng như các loại bát, đĩa, ấm, chén 
và đồ dùng phục vụ sinh hoạt. Với loại gốm sành trắng, 
cha ông ta đã sáng tạo ra các loại men màu như màu 
nâu đậm đà trên gốm hoa máu, mầu men xanh ngọc 
trong mát, màu men trắng ngà ... Từ thế kỷ XV, đã xuất 
hiện loại gốm sành trắng hoa lam rất nổi tiếng. 


Ngày nay, khi công nghiệp đã được đưa vào sản 
xuất, ngành gốm có thêm chất liệu đồ s⁄ với những đặc 
điểm xương đất trong, mỏng, màu sắc trang trí phong 
phú. 

Nhưng, vấn đề nêu trên để đi đến kết luận là : 
gốm nước ta có từ lâu đời, càng phát triển càng phong 
phú về chất liệu, kỹ thuật, nghệ thuật và chủng loại. 
Nhiều loại gốm như hoa nâu, men ngọc, hoa lam rất nổi 
tiếng, không những ở trong nước mà còn ở nhiều nước 
khác trên thế giới. 

Điểm thứ hai cần nói, các cơ sở sản xuất gốm 
của ta trải rộng từ Bắc chí Nam. Ở đâu cũng có những 
lò gốm, và tùy từng chất liệu đất và nguyên liệu mà 
hình thành những loại sản phẩm nổi tiếng khác nhau. 
Chẳng hạn, sứ Hải Dương, sành trắng Móng Cái, Bát 
Tràng, sành gốm Biên Hòa (Đồng Nai), Lái Thiêu 
(Sông Bé), sành Hương Canh, Thổ Hà. Và ở mỗi nơi, 


283 ~ 


sản phẩm đều mang dấu ấn địa phương khó lòng bắt 
chước lẫn nhau được. 


Một đặc điểm khác, tiến bộ kỹ thuật đã có ảnh 
hưởng lớn đến sự phát triển của đồ gốm. Việc cải tiến 
lò nung, sử dụng chất đất, cải tiến phương pháp trang 
trí đã làm cho bộ mặt của gốm Việt Nam phong phú về 
chất liệu, chủng loại cũng như nghệ thuật. Đó là vốn 
quí để chúng ta không ngừng nâng cao. 


Sự hình thành các trung tâm sản xuất đồ gốm 
như ở Biên Hòa, Sông Bé, ở Hải Dương (Hải Hưng), 
Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà (Hà Bắc), Hương Canh 
(Vĩnh Phú) ... cho phép chúng ta đưa ngành gốm tiến 
lên sản xuất lớn, đa dạng về chất liệu và chủng loại. 


Cũng cần nói thêm, trừ một ít nhà máy sản xuất 
gốm sứ của Trung ương và địa phương, phần lớn các 
sản phẩm gốm hiện nay đều do các HTX và các gia 
đình sản xuất. 


Vấn đề đặt ra hiện nay là, làm thế nào để ngành 
gốm của ta phát huy được truyền thống tốt đẹp vào sản 
xuất, phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu? Và mỹ 
thuật công nghiệp nên ứng dụng cho ngành gốm ở mức 
độ nào? 

Là người nhiều năm làm gốm, xin mạnh dạn góp 


một vài ý kiến sau : 


284 


l. Trước hết, ngành gốm từ sản xuất hoàn toàn 
thủ công (bàng tay) tiến dần lên có bàn xoay và ngày 
nay có máy để tạo hình. Lò nung cũng từ đơn giản, 
nung gián đoạn tiến tới lò hiện đại và nung liên tục. 
Men và mầu từ đất, đá nguyên sơ tiến dần đến chỗ sử 
dụng nhiều hóa chất và được pha chế kỹ. Như vậy, 
ngành gốm đã từ một ngành sản xuất thủ công tiến dần 
lên một ngành sản xuất công nghiệp (một ngành nghề 
mới ra đời khi nên công nghiệp phát triển tác động 
vào). 


Vì là một ngành nghề mới, nên khi nói đến mỹ 
thuật công nghiệp, một số người tỏ ra lo ngại. Họ ngại 
phiền phức, họ ngại giá thành của sản phẩm. Cần phải 
nói, mỹ thuật công nghiệp là một bước phát triển của 
kỹ thuật và nghệ thuật thủ công. Mỹ thuật công nghiệp, 
cùng với các ngành khoa học khác như : hóa học, cơ 
khí, nhiệt học... phối hợp để tạo ra những sản phẩm 
đẹp nhất nhưng tiết kiệm nguyên liệu và thao tác đơn 
giản nhất; có khả năng phục vụ tốt đa nhưng lại đơn 
giản về tạo dáng và trang trí để từ đó, có thể sản xuất 
hàng loạt, giá thành hạ và phục vụ đông đảo người 
dùng. 


Chúng tôi đã nhiều dịp về một số xí nghiệp ở 
phía Bắc làm gốm sành xốp theo kiểu Biên Hòa của 


285 —— 


miền Nam, vì thiếu kinh nghiệm và nguyên liệu không 
phù hợp nên sản phẩm không đạt hiệu quả nghệ thuật. 


2. Cần sử dụng những họa sĩ mỹ thuật công 
nghiệp ngành gốm một cách hợp lý để phát huy thế 
mạnh của họ là người sáng tác những mẫu hàng gốm 
mới, và cũng cần có chế độ cho những sáng tác này. 
Bởi hiện nay, chúng ta còn coi trọng giá trị của người 
sáng tác một bức tranh hơn là sáng tác mẫu đồ gốm 
mới. Có thể nói, những sáng tác mẫu gốm còn bị đánh 
giá quá rẻ. 

3. Việc sản xuất đòi hỏi phải đúng các yêu cầu 
kỹ thuật đề ra cho mỗi loại sản phẩm. Nhiều mẫu gốm 
đẹp, khi đưa vào sản xuất hàng loạt không thành công. 
Ngoài nguyên nhân có mẫu chưa phù hợp với sản xuất, 
thì nguyên nhân chủ yếu là do quá coi trọng sản lượng, 
định mức năng suất quá cao, tay nghề người thợ không 
đáp ứng yêu cầu và vì thế làm nhanh nhưng ẩu, sản 
phẩm làm ra sẽ kém giá trị. 

4. Cần phải phân biệt hai loại : gốm dân dụng 
(sản xuất hàng loạt) với gốm nghệ thuật để từ đó, có 
phương hướng chỉ đạo sản xuất đúng. 

Chúng tôi nghĩ rằng, gốm Việt Nam có truyền 
thống và bề dày kinh nghiệm sản xuất cũng như những 
đỉnh cao đã đạt được. Những năm gần đây, Trường Cao 


286 


đẳng mỹ thuật công nghiệp đã bước đầu đưa cán bộ, 
học sinh của mình đi phục vụ các cơ sở và đạt được 
một số kết quả đáng khích lệ. Chúng tôi cho rằng sự 
xích lại gần nhau, quan hệ mật thiết hơn nữa giữa các 
Cơ Sở sản xuất gốm với nhà trường sẽ là cái cầu nối đưa 
ngành gốm tiến lên./. 


287 — — 


' __ Nung gốm 
ở Việt Nam 


I. Vị trí của lò nung trong ngành gốm 


Gốm là loại sản phẩm được làm từ đất, phải nung 
qua lửa, mới thành sản phẩm sử dụng được. 


Trải qua hàng triệu năm, sức mạnh to lớn của 
thiên nhiên đã làm cho đá hoa cương rắn chắc biến 
thành đất sét. Nhưng đất sét dẻo mịn sau khi được 
thành hình và qua nung, lạt trở thành sản phẩm ở dạng 
đá. Người ta nói rằng công việc biến hóa đất trở lại 
thành đá là công việc của nghề gốm. 

Tuy nhiên, trở lại dạng đá như thế nào, điều 
quyết định lại năm ở khâu nung. Chúng ta biết rằng, 
cũng là đất sét thường. nhưng nếu nung ở dạng nhẹ lửa 


288 


khoảng 600 °C - 900 °C thì ta chỉ được loại gốm đát 
nung: xương đất thô xốp, hút nước, thường chỉ để sản 
xuất các loại vật liệu xây dựng như gạch, ngói và nồi 
niêu để đun nấu ... Nhưng, cũng chính với nguyên liệu 
đó, nung đến nhiệt độ I.1O0 °C, lại cho ta gôm sành 
nâu có xương đất chớm chảy, mịn bóng, lớp da bên 
ngoài sản phẩm đã nhắn và hơi bóng, sản phẩm không 
bị ngấm nước, nên thường được dùng làm các sản phẩm 
chứa đựng chất lỏng như : chum, vại, chậu, bình đựng 
hóa chất ... 


Cũng ví dụ tương tự, nêu ta dùng đất sét trắng và 
cao lanh để tạo thành nguyên liệu làm gốm, thì khi 
nung dưới I200 °C chỉ được loạt gốm sành xốp; còn 
nếu nung trên 1280 °C thì cho loại gốm: xành trắng 
xương đất đã chớm chảy. Đối với đồ sứ thì nhiệt độ 
nung còn đòi hỏi cao hơn từ 1280 - 1320 °C. 


Như vậy, nưệt độ nung có ý nghĩa quan trọng 
đối với đồ gốm, tuy nhiên để có được một đồ gốm tốt, 
thì ngoài ;Đưệt đó nứng còn đồi hỏi phải chế độ nung 
hay còn gọi là ưu rình nung cho phù hợp từng giai 
đoạn lửa. Cả hai cái đó, đều được quy vào cái lò nung 
gốm. Vì vậy, đối với nghề gốm của bất cứ nước nào, 
môi chất liệu đều phải có những lò nung phù hợp, và lò 
nung góp phần làm nên sắc thái, bộ mặt riêng của đồ 
gốm. 


289 - 


Cần nói thêm rằng, “lửa” là "thủ phạm” gây nên 
một số bệnh tật của gốm như nung sống, biến hình, ám 
khói, nứt nẻ, rạn men, quá lửa chảy sụn, biến mầu; 
nhưng lửa cũng là “bà hoàng” tạo nên những chất liệu 
và màu sắc thật bất ngờ và thú vị. Với loại men trắng, 
nếu ở lửa hoàn nguyên kém, chí cho ta màu men trắng 
ngà, còn ở men có ô xít đồng thì thông thường cho ta 
màu men xanh lá cây, nhưng được lửa phù hợp lại cho 
ta mầu đỏ tiết dê đẹp khó tả. Ở men ngọc cũng vậy, 
cùng một công thức, nếu để ở những vị trí khác nhau 
trong lò, tức là chế độ lửa có khác nhau ít nhiều thì ta 
có màu men ngọc khác nhau từ xanh lá cây, xanh nâu, 
đến mầu gạo rang. 

Vì vậy. nói đên ;møy gốm: là bao hàm một nghĩa 
rộng hơn giới hạn của lò nung, nhưng đương nhiên lò 
nung đóng vai trò chú đạo về mặt tiến bộ kỹ thuật của 
ngành gốm. 


II - Nung gốm ngoài trời (nung gốm trong bếp 
lửa) 

Theo các tài liệu khảo cố, cách ngày nay một vạn 
năm, gốm có mặt ở Việt Nam, chủ yếu là gố: đế 
nưng. Trải qua một thời kỳ khá dài, các sản phẩm gốm 
đất nung vẫn được nung ở ngoài trời theo lối bếp lửa. 
Chính vì vậy, mà trong các di chỉ khảo cổ thời đại đá 


290 


mới của các nền văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn 
hay các nền văn hóa Quỳnh Văn, Hoa Lộc ... tuy phát 
hiện được rất nhiều đô gõm và mảnh đổ gốm, nhưng 
vẫn không thấy lò nung gốm. Người ta cho rằng với kỹ 
thuật thành hình băng tay, thì đồ gốm chủ yếu được 
nung ở ngoài trời trong các bếp lửa. 


Cho đến nay. nhiều nước ở Châu Â, Châu Phi, 
Châu Mỹ la tĩnh,.... vẫn tồn tại cách nung gốm ngoài 
trời theo kiểu cố xưa nhất, tuy cách xếp sản phẩm, xếp 
củi và nguyên liệu có khác nhau (Cách đốt ngoài trời ở 
môi nơi có khác nhau ít nhiều, chẳng hạn: - ở Lào : 
người ta đem gốm mộc (chưa nung) đặt lên những đoạn 
tre khô nó ở một bãi bằng, trống và thoáng gió rồi đốt 
những đoạn tre đó cho cháy, chờ khi củi cháy hết, gốm 
nguội mới lấy sản phẩm ra. - ở Cam - pu - chia : Tại 
một vùng ở Công - poong - chơ - năng, người ta xếp 
chồng gốm mộc lên nhau và đặt thành 5 - 6 hàng rồi 
nung bằng củi gỗ hoặc tre nứa, cùng rơm rạ hoặc cỏ 
khô. Thường nổi lửa vào lúc trưa nắng, sau ba tiếng 
đồng hồ mới thôi và để nguội. - ở Miến Điện : Người ta 
chọn một bãi đất rộng, thoáng gió, đào một hố làm bếp: 
lửa, xếp gốm mộc khít nhau xung quanh bếp lửa, rộng 
dân ra phía ngoài. Sau đó xếp lượt củi bao quanh rồi 
phủ kín lên tất cá bằng rơm rạ, trấu. Đốt lửa cho lò 
cháy âm ỉ một đến hai ngày cho đến khi tàn lửa ...). Tại 


291 


Việt Nam, chẳng hạn ở Buôn Re, cách huyện ly Đắc 
Lắc (Tỉnh Gia Lai Kon Tum), một vài gia đình trong 
làng vẫn sản xuất gốm theo lối cổ sơ này. Người làm 
gốm chủ yếu là phụ nữ, họ chọn giờ đi lấy đất ủ, nhào, 
và thành hình nồi hoặc chóe, có khi một sản phẩm phải 
nặn trong hai ngày và làm trên nền đất có lót lá chuối. 
Khi thành hình đắp đất dân, họ lấy nạo làm bằng tre để 
nạo cho xương gốm được mịn và mỏng đều. Xong việc, 
họ cứ để dưới sàn cho khô tồi mới tiếp tục đem phơi. 
Họ để một sản phẩm đã khô trên nền đất, dựng tre, nứa 
khô xung quanh (không dùng củi) và châm lửa đốt. 
Thỉnh thoảng họ thêm tre khô để tiếp lửa, nung như vậy 
từ sáng đến trưa là xong. Để nguội, dùng tro và quả 
rừng để đánh bóng. Các sản phẩm này thường dùng để 
cho hoặc trao đối chứ không bán. 


II - Lò nung gốm đất nung và sành nâu 


l) Lò khoét và lò đáp ; Bước vào thời đại đồ 
đồng, kỹ thuật sản xuất gốm đã tiếp thêm một bước, 
phần lớn các sản phẩm được thành hình bằng bàn xoay 
trang trí đẹp, độ nung già và đều lửa hơn, điều đó 
chứng tỏ người ta đã biết làm lò nung để sản xuất gốm. 
Tuy nhiên, khi khai quật các di chỉ Phùng Nguyên 
(Buổi đầu thời đại đồ đồng thau), Đồng Đậu (khoảng 
giữa thời đại đồng thau), Gò Mun (Thời đại đồng thau 
phát đạt), Đông Sơn (Cuối thời đại đồng thau, đầu thời 


292 


đại đồ sắt), người ta chỉ mới tìm được những mảnh gốm 
vỡ, số lượng lớn và tập trung, nhưng chưa tìm thấy dấu 
vết các lò nung. Có thể giả định rằng các lò nung thời 
này chủ yếu là lò đắp hay lò khoét với dung tích nhỏ và 
kỹ thuật còn đơn sơ nên đã bị hủy hoại (Các nhà khảo 
cổ tìm thấy nhiều hố đào mà đáy của nó còn có than 
củi ở Đồng Đậu...). 


Tuy nhiên, ta vẫn có thể hình dung được các lò 
gốm loại này trên các lò hiện đang được sử dụng tại các 
cơ sở sản xuất gốm đất nung gia đình ở miền núi và 
đồng bằng Việt Nam. Chẳng hạn, người Thái ở miền 
Tây Nghệ Tĩnh thường lợi dụng những nơi đã lấy đất 
làm gốm để khoét lò. Lò này có chiều cao khoảng I 
mét, đường kính đáy. và miệng bằng nhau cũng khoảng 
I mét. Cửa lò mở từ đáy lên cao 0,5m và rộng 0,4 m. Ở 
giữa lò được chừa ra 3 mô đất nhỏ để đồ gốm mộc. 
Gốm mộc được xếp vào lò theo thứ tự sẵn phẩm to ở 
dưới và nhỏ dần lên trên khoảng ba lớp, mỗi lớp ba 
chiếc, quay miệng về phía thành lò, lớp trên lớp dưới so 
le nhau để nhiệt được phân bố đều, trên cùng xếp một 
lượt củi. Người ta đốt bằng tre, nứa, gỗ củi từ dưới của 
lò, bắt đầu từ xa để sấy, sau đẩy dần vào trong cho đến 
khi lớp củi ở trên cũng bốc cháy. Khi gốm đã chớm đỏ, 
thì khều vợi than ra, để lò tự tắt dần. Thời gian đốt một 
lò từ 2 đến 3 giờ thì ngừng lửa. 


TH - 


Lò đáp, cũng tương tự như lò khoét. nhưng được 
đắp nổi trên mặt đất băng phẳng và ở giữa lò phải đắp 
thêm ba mô đất để đỡ sản phẩm. cũng là kiểu lò thấy ở 
vùng này, mặc dù kỹ thuật thành hình còn ở mức bàn 
đạp, hòn kê và bàn kê. 


Cũng loại lò đắp tương tự như trên chúng tôi còn 
thấy tại các cơ sở làm gốm đất nung gia đình ở một xã 
thuộc huyện Nam Sách (nay là huyện Nam Thanh) tỉnh 
Hải Hưng. Chỉ có khác là các sản phẩm nhỏ hơn được 
xếp vào lò nhiều hơn. và vì ở vùng đồng bằng, nên 
nhiên liệu chủ yếu là rơm rạ. 


2) Lò cóc - 


Nhưng để có được nhiệt độ nung cao hơn, làm 
cho đất nung trở thành sành nâu thì các lò nung gốm 
phải được cải tiến, để sao cho việc giữ nhiệt được tốt 
hơn. Chúng tôi xin kế ra đây một số loại lò được phát 
hiện trong quá trình khai quật khảo cổ hoặc vẫn đang 
được sử dụng hiện này để sản xuất các loại gốm sành 
nâu như chum, vại, lọ. chậu ... nhưng vẫn mang trên 
mình tính thô sơ về mặt kỹ thuật lò. 

Người ta gọi là /2 cóc (hoặc lò ếch) là đo nhìn bề 
ngoài của lò có hình dáng của một con cóc ngồi, phần 
đầu lò nhỏ thấp, bụng lò phình to. phía ống khói lại thu 
nhờ. 


294 


Nguyên tắc chung của các lò cóc là có cửa lửa 
(buồng đốt nhiên liệu) thân lò để chứa sản phẩm cần 
nung và cửa thoát khói hoặc ống khói. Nếu lò khoét và 
lò đáp lửa (nhiệt) thoát lên theo chiều thẳng đứng thì 
các lò cóc lứa thoát theo chiều ngang từ cửa lửa ra ống 
khói. Kết cấu này giữ được nhiệt, làm cho thân lò có 
nhiệt độ cao hơn thường dùng để nung đồ đất nung, đồ 
sành nâu, sành xốp hoặc sành trắng. 


Z 


Tiên nguyên tắc này, người ta có thể làm lò cóc 
vào sườn núi hoặc đấp xây trên đất bàng hoặc dốc, 


Năm 1972, Viện Báo tàng lịch sử đã tìm thấy phế 
tích của hai lò nung được khoét “hàm ếch” vào sườn 
đồi. Trên vòm lò (vòm hàm ếch) khoét một ít lô thông 
hơi (thường có 3 lỗ). Khi đốt lò thì miệng lò và cửa 
khám được bịt lại trừ hai cửa để đốt. Trong lò còn tìm 
thấy đồ sành nâu như lon sành, hũ các loại. Lò nung 
loại này còn thấy ớ địa phận Kiếp Bạc (Hải Hưng) năm 
trong khu di tích đời Trần (thế kỷ XUI - XIV). Tuy 
nhiên, trong lò còn một số gạch ngói thời Trần và 
những viên gạch về rất phố biến ở thời Lê (thế kỷ XV- 
XVI). Điều đó chứng tỏ loại lò này được sử dụng qua 
nhiều thời kỳ và được nung cả hai loại gạch và đồ gốm. 
Chúng ta còn biết rằng, cấu trúc lò Kiếp Bạc rất giống 
với các lò nung ngói mà hiện nay ở Cao Bằng nhân dân 
vẫn còn làm. | 


Các loại lò cóc khoét vào núi, đồi thường được 
áp dụng ở vùng miền núi hoặc trung du. 


Các loại lò khoét tròn như vậy ở Việt Nam 
thường được gợi là /ð cóc. Tuy nhiên, nhiều lò nung 
sành nâu ở Bến Ngự (Thanh Hóa), Hương Canh (Vĩnh 
Phú), lại xây bầu lò cuốn như kiểu lò cóc nhưng không 
khoét vào núi (vì nằm ở đồng bằng). 


Lò nung gốm sành nâu ở Hương Canh (Vĩnh 
Phú) có truyền thống từ thế kỷ XIV. Trước đây là loại 
lò cóc gần như lò khoét vào núi có 3 lễ khói tìm được ở 
Kiếp Bạc (Hải Hưng). Nhưng hiện nay, lò cóc này đã 
được cải tiến gồm nhiều bầu (từ 2 đến 3 bầu và có dung 
tích lớn), với lỗ thoát khói phía sau. Các sản phẩm được 
xếp vào lò theo lối cái nhỏ lọt vào trong cái to, theo 
tiếng nhà nghề là “cái mẹ đựng cái con”. Chồng lò 
xong thì tiến hành đốt bằng than và củi. Chỉ huy việc 
đốt lò do một thợ cả điều khiển. Trước đây, khi đốt lò 
phải cúng tổ sư, cúng cửa lò hoặc kiêng ky cấm con gái 
có chửa, có chồng hoặc người ngoài nghề không được 
đến gần, hoặc cấm không được nói “lửa cháy quá”, 
“lửa hồng quá”. 


Loại lò cóc còn được tìm thấy ở vùng ven sông 
Chu thuộc xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân (Thanh 
Hóa). Người ta phát hiện tới hàng trăm cửa lò như kiểu 


—=— 0N 


ống loa rộng dài 3 mét bằng đất sét mịn như gan gà và 
thường được xếp thành từng cụm 2 đến 5 cái. 


Đọc theo bờ sông Ngũ Huyện (Hà Bắc) người ta 
cũng tìm thấy nhiều vết tích đáy lò gốm hình bầu dục. 
Ta biết rằng gốm Thổ Hà hiện nay có nguồn gốc từ khu 
vực núi Gốm lần theo sông Cầu xuống làng Vạn An, 
Đăng, Chọi, Quả Cảm rồi Thổ Hà. 


Thời gian đầu Thổ Hà cũng dùng chủ yếu là loại 
lò cóc. Lò cóc có cấu tạo đơn giản, gồm 3 bộ phận 
chính : Buồng đốt (móng lò) xây chìm dưới đất, có độ 
dốc I0 - 12”, Thần lò (mẽ lò) là hai bức tường dầy và 
cao để bảo vệ. Cật lò (là trong thân lò) phải xây bằng 
vật liệu chịu lửa và có ống khói. Trước thế kỷ XIX lò 
gốm Thổ Hà đốt bằng củi, nên lò to hơn loại lò sau này 
được xây để đốt bằng cỏ và củi. Chất đốt là loại cỏ 
giang mọc trên các cánh đồng bỏ hoang, hay cỏ chữ 
được cắt về phơi khô trắng để đốt lò. Cở cbø là loại đốt 
tốt nên được người đốt lò ưa thích. 

Trước đây, khi xếp lò cần có 6 người ao hàng 
tức là 6 người chuyển gốm mộc từ ngoài vào và 6 người 
chồng hàng ở trong lò dưới sự điều khiển của ông sư iỏ. 

Nguyên tắc khi vào lò, là các khoảng trống trong 
lò đều được tận dụng để xếp hàng, hàng bé trong hàng 
lớn “mẹ nào con đấy”. Cứ như vậy sản phẩm được xếp 


29? 


chồng lên đến tận đỉnh lò. Để khác phục khó khăn cho 
việc chồng lò lên cao, các sản phẩm mộc ở phía dưới 
không chịu được sức nặng đè lên, người ta dùng ngay 
sản phẩm đã nung làm Ù¿ø zug xếp loại sản phẩm 
mộc và để ở dưới đáy chịu lực. Cũng có nơi xếp ken 
gạch mộc hay đá vôi quanh "bao thơi”, quanh thân lò 
để bảo vệ và có lợi cả đôi đường. 

Nguyên tắc của việc đốt lò là tăng nhiệt độ dần 
từ ngoài vào trong. "Sư lò” căn cứ vào ngọn lửa mà 
điều khiển thợ đốt lò. đốt đến nhiệt độ từ 1100? đến 
1200” ngọn lửa trong lò ánh lên màu sáng trong, sản 
phẩm chín mới được lấp lò lại. Sau khi lấp lò từ 7 đến 
LÔ ngày mới ra lò. 

3) Lò nằm 


Một loại lò khác còn được gọi là /ð nằm, kiểu lồ 
được xây dựng thấp, kín và dài, một đầu là cửa lò, còn 
đầu kia là miệng lò và ống thông hơi. Ta có thể quan 
sát loại lò này ở Äường Chomh này thuộc huyện Mai 
Châu (tính Sơn La). Nghề gốm ở đây mang năng tính 
chất tự túc, tự cấp, hầu hết các nhà đều làm gốm và 
mấy nhà lại chung nhau một lò nung. Mỗi bản, có vài 
ba lò được đặt cách nhau 15 đến 30 mét. Địa điểm của 
lò là một quả đồi cách xa bản vài trăm mét. Sản phẩm 
chủ yếu là gốm xành náu như chậu, chum, vại, lọ... 


298 


Lò ở đây không phải xây mà đào khoét vào sườn 
đổi theo chiều dốc của nó. Ä//2øg Íö nhỏ lọt người là 
nơi đưa sản phẩm vào lò. 2y /2 hình bán nguyệt có 
đáy phẳng được đào đốc lên sườn đồi khoảng 15” đến 
20° và thu hẹp dần từ 1,60 em. còn 40 em đến lễ thoát 
khói. Lòng lò cao 80 em. Sản phẩm được gánh từ nhà 
ra, một người ở dưới lò để đỡ sản phẩm do một người ở 
trên miệng lò chuyển xuống và xếp vào bầu lò, các sản 
phẩm này để gần như sát nhau (để khi nung ra, nó còn 
cách nhau 3 - 4 cm). 


Sau khi xếp đầy khoảng từ !5 đến 30 sản phẩm, 
(tùy theo kích thước to nhỏ), người f4 đưa vào miệng lò 
5 - 6 thân cây theo chiều xuống sâu (đứng) và cho thêm 
môi bắt lửa. Sau khi củi đã bén lửa, người ta dùng một 
chiếc gây tre tươi để đảo củi cho cháy to dần vì phải 
sấy. Tiếp đó. cho củi đốt đến khi ngọn lửa đủ sức luồn 
qua thân lò và phía ống khói phụt lên một luồng lửa rồi 
giữ lửa trong lò cho đều. Sau khoảng I2 giờ nhìn vào lỗ 
thoát khói. thấy sản phẩm đã có cách nhau 2 đốt tay là 
tắt lửa, lấp cả miệng lò, lỗ khói bằng cành cây tươi và 
đất. Cuối cùng, dùng chum vỡ hoặc tảng đá lấp tiếp lên, 
rồi phủ thêm một lớp đất ngoài cùng cho kín. Đó là kỹ 
thuật om trong 2 ngày cho gốm chín đều. Ngày thứ ba 
mở ống khói và ba ngày sau đó có thể ra lò. Môi lần 
đốt lò như vậy tốn từ 3 đến 5 mét khối củi. 


29098 


4) Lò bầu đơn giản 


Tháng giêng 1970 Viện Khảo cổ học phát hiện 
và khai quật 4 lò nung gốm tại thôn Bút Tháp, xã Đình 
Tố, huyện Thuận Thành (Hà Bắc). 


Trong số 4 lò này có một lò lớn nhất (ký hiệu 
BT70-LI) còn khá nguyên vẹn. Bên trong buồng đốt 
còn tìm thấy £ban tre, than gỗ và 4 chiếc lon sành nung 
già. Nhiều mảnh đáy lon, miệng nồi và mảnh sành. 
Như vậy chứng tỏ loại lò này vẫn là lò nung gốm sành 
nâu. 


Toàn bộ thân lò có hình như quả dưa, giữa phình 
rộng, hai đầu cụt. Chiều dài toàn bộ lò là 3,35m (cả đất 
đấp cửa là 3,54m), chỗ rộng nhất đo sát nền là I,9§m, 
gồm ba bộ phận : buồng đốt, thân lò, và ống khói. 

Buồng đốt còn nguyên vẹn, cửa đốt hướng nam, 
chếch tây I7”, cuốn tò vò, đáy 0,36m, cao 0,32m. Nền 
buồng đốt được nén kỹ xoa phẳng, dài 1,12m và dốc 


lên phía thân lò 6”, vòm buồng đốt đấp bằng đất dày 
0,22m. 


Nối tiếp giữa buồng đốt và thân lò là một bậc 
đốc ngược 53”, rộng 0,34 m. 


Thân lò có nền hình thang, cạnh giáp buông đốt 
là 1,10m, cạnh giáp ống khói 1,26m, dài I,60m và dốc 


—— 300 


về phía ống khói 3”5. Hai bên vách thân lò được tạo 
thành hai cấp, cấp sát đáy thẳng đứng cao 0,34m, và 
mặt trên là 0,22m. Tiếp đó là thành trên liền với vòm 
lò. Vách sau của thân lò cũng là vách trước của ống 
khói thông bằng một lỗ vuông cạnh 0,2m. Bốn ống 
khói ngăn cách nhau và kích thước mỗi ống vuông, là 
0,2Im. Ống khói nằm nghiêng về phía sau 10. Ống 
khói được làm bằng đất nện, cao 0,65m. 


Chỗ ra vào sản phẩm là lễ thoát khói thứ hai, chỉ 
đấp cao 0,33m và vuông môi chiều 0,4Im. 

Qua những chỉ tiết trên, ta thấy đây cũng là một 
loại lò có kích thước bé, chủ yếu để nung các loại sản 
phẩm nhỏ và đốt bằng củi. Loại lò này có cấu trúc gần 
với lò nung gốm ở Sa - van - kha - lốc và Khu - cơ - tai 
của Thái Lan nhưng kích thước lò của ta bé hơn. 

IV - Lò nung gốm sành xốp và sành trắng 

Trở lên là những vấn đề của nung gốm đất nưng | 
và gốm sành nâu, tiếp theo chúng ta hãy đi vào ng 
gốm sành xốp và sành trắng. 

Cũng như bất cứ nước nào, cùng một lúc các lò 
gốm có qui mô khác nhau vẫn song song tồn tại theo 


yêu cầu của chất liệu sản phẩm. Nhưng chất liệu sản 
phẩm cũng đòi hỏi lò nung có thiết kế thích hợp. 


301 —- 


Chúng ta biết rằng, gớ: xành vớp Việt Nam xuất 
hiện sớm, nhưng phát triển mạnh mẽ trong thời Lý - 
Trần (thế kỷ XI - XIV) và trong thời kỳ này gốm xành 
trắng cũng tạo ra gương mát rạng rỡ. Các sản phẩm 
gốm hoa HÂU, 9Õ?" men nuọc kế cả cái còn nguyên vẹn 
hoặc không nguyên ven đến các chông đĩa. bát bị dính 
vào nhau phần lớn tìm được ở Thanh Hóa, Thăng Long, 
Hà Nam Ninh và theo đó ta đi tìm dấu vết của lò nung 
gốm loại này. 


Ì) Lò cóc 


Trước hết, bát đầu vào khu lò gốm 7» Thọ nằm 
trên các gò đất lớn rải rác đọc hai bên đường từ thị xã 
Thanh Hóa đi Nông Cống do O. CGläng - sơ phát hiện 
vào tháng hai năm 1937. Các hiện vật gốm thu được ở 
các lò gốm này chú yếu là mảnh gốm của các loại sản 
phẩm vò, bình, chậu, bát có độ nung cao và một số đã 
có trắng men khá dày và thường có màu xanh. Ngoài ra 
còn có đọi xe chỉ hình nón. chì lưới, mô hình nhà cửa, 
như các mô hình nhà phát hiện trong các ngôi mộ cổ 
Đông Hán - Lục Triều (thế ký I- VŨ, các loại tượng 
động vật : lợn, bò nhưng nặn sơ sài và các loại gạch 
ngói. 

tô xố lA được miêu tả có qui mô chung : dài 
6,50 m, chỗ rộng nhất gần 2m. chỗ cao nhất I,60m. nóc 


m"ĂẴẴÁ/:,, 


lò bị phá hết có lẽ ở dạng vòm. Nền lò phẳng, có độ 
dốc chênh lệch hai đầu lò là ! mét, không có cầu lò. 

Lò nung chạy đài theo hướng Đông - Tây, chủ 
yếu đắp bằng đất sét, một phần vách lò được xây bằng 
gạch đài l mét. dày 0.5m. cao Ó,47m (phía Tây) và 
1,60m (phía Đông). Vách lò phía Bắc cũng xây một 
phần bằng gạch chạy dài gần l mét. ở giữa để chừa một 
cửa rộng 0,58m (có lẽ là cửa xếp ra vào lò). Phía ngoài 
là một vách lò Khác chạy song song với vách trong. 
Khoảng cách giữa hai vách là 0,25 - 0.70 m. Vách phía 
Đông có hai cửa lò khá rộng là cửa đốt lửa, phía ngoài 
là một vách tường dày. 

Dưới nền lò, là đấu vết của một lò khác xưa hơn 
được cách nhau bằng một lớp mạnh gốm. 

Cấu trúc của lò tương tự như lò gốm Thổ Phương 
gần Hàm Rồng hiện nay. 

Nếu lò và vách lò bị nung, già lửa. 

Qua sự miều tả trên cho thấy khu lò gốm này 
được sử dụng liên tục qua nhiều đời. nhiệt độ nung đã 
được nâng cao và đặc biệt đã xuất hiện loại gốm có 
men. đòi hỏi vẻ mặt kỹ thuật xếp và đốt lò. 

Bên cạnh những lò kế trên, tà còn thấy những lò 
ốm thuộc đời Đường (thê ký VI - X) và thời Lý - Trần, 


và điều này nói lên các khả năng xây những lò gốm có 


303 


nhiệt độ nung cao để sản xuất gốm men ngọc và gốm 
hoa nâu thời Lý - Trần ở Thanh Hóa. 


Từ đầu thế kỷ XX đến nay, người ta đã khai quật 
được ở khu vực Quần Ngựa, Vĩnh Phúc, Cống Vị, 
Giảng Võ ... nhiều hiện vật gốm như bát, đĩa, bình, lọ, 
chân đèn, tượng phống, con giống ,... thuộc dạng gốm 
men ngọc và gốm men nâu. Đặc biệt người ta còn tìm 
được hàng chồng bát đĩa tráng men nâu bị nung quá lửa 
cháy xị, điều đó chứng tỏ ở khu vực này thời Lý - Trần 
đã có những lò gốm sành xốp và sành trắng hoạt động. 


Khu vực hành cung Tức Mạc của nhà Trần 
(thuộc xã Lộc Vượng gần thành phố Nam Định, Hà 
Nam Ninh) trước đây có những lò gốm với kỹ thuật sản 
xuất cao. Bằng chứng là ngày 25/5/1970, người ta đã 
phát hiện được tại đây một giếng cổ được quây thành 
bằng 152 chiếc bao nung có thành đứng đáy bằng. Bao 
nung lớn kích thước đường kính miệng 30cm, cao 25 
cm, thành dày 2,4em, đáy dày 4cm. Loại bao nhỏ 
đường kính miệng 27cm, cao 19 cm. Các bao chất đất 
xốp màu đỏ nhạt, có chiếc bóng mặt. Trong một số bao 
còn dính chặt con kê sản phẩm ở đáy. Con kê nặn rất 
đơn giản : chỉ là một thỏi đất cuộn tròn, đường kính 
ngoài 6 cm, dày lIcm, có gờ kê lọt vào trôn bát. 


Cũng khu vực này, người ta còn tìm được những 
chồng bát dính chặt vào nhau, đó là những phế phẩm và 


——— 30 


những mảnh bát mà đáy còn ghi rõ “Thiên Trường phủ 
chế” là địa danh của vùng này thuộc thời Trần. 

Rất tiếc là dấu vết của lò nung vẫn chưa được tìm 
kiếm cặn kẽ. Tuy nhiên ta có thể hình dung nó qua một 
số lò nung gốm sành trắng cùng thời hoặc sau đó 
không lâu, tìm được ở các khu vực khác. 


2) Lò rồng 


Chúng ta biết rằng cuối thế ký XIV, gốm Việt 
Nam đã bắt đầu xuất hiện những trung tâm chuyên môn 
hóa mà cho đến ngày nay nó vẫn là những cơ sở gốm 
- nổi tiếng của Việt Nam như Bát Tràng, Thổ Hà, Hương 
Canh, mà loại gốm sành trắng hoa lam là một vẻ đẹp 
tiêu biểu. 

Cách Phù Lãng vài ki - lô - mét, ở xóm Phận 
Trung, năm 1970 đã phát hiện được /ð rồng để nung 
gốm có kích thước bé dài khoảng 3,5m, rộng I,5Ôm. 
Trong lòng còn những chồng bát có chân đế cao 
(khoảng 3 cm), được ve lòng, trang trí hoa sen, hoa thị, 
thuộc loại gốm hoa lam xuất hiện vào cuối thế kỷ XIV. 

Một kiểu /2 rồng khác ở Bát Tràng cách đây hơn 
100 năm, có cấu tạo đại thể dài 12m, cao 2,60m, rộng 4 
mét, chia làm 10 ngăn, gọi là bích, mỗi bích ở hai bên 
thân đều có cửa để tiếp củi ở giai đoạn cuối, mỗi bích 
đều chứa sản phẩm như là một lò bé. Lò rồng Bát Tràng 


305 


được xây bằng đất chịu lửa phía trong và gạch thường 
phía ngoài, có ba phần chính là g/¿z ?ð (cũi lợn) phần 
để nhóm lò và đốt, hán ?ö (cốt lò) gồm các bích để 
chứa sản phẩm khi nung còn đẹu /ò là phần đuôi, hệ 
thống ống khói. 

4) Lò bấu 

Các cơ sở sản xuất sành trắng trước đây và hiện 
nay, thường hay sử dụng loại !ö bẩu (ở gốm Ánh Hồng, 
Quảng Ninh còn gọi là vỏ sò, vì các bầu xây liên tiếp 
lên nhau như các vỏ sò úp liên tiếp) là sự phối hợp giữa 
loại lò cóc và lò rồng. Ngày nay, lò bầu có thể dài ngắn 
tùy theo số bầu lò, tuy nhiên ta thường thấy ít nhất là 3 
bầu mà dài cũng có thể trên 20 bảu. Người ta thường 
dựa theo sườn núi để lợi dụng độ dốc xây lò bầu hoặc 
phải xây móng gạch và đổ cát để tạo nên một nền lò 
dốc. 


Theo chúng tôi, lò bầu xuất hiện ở Việt Nam vào 
cuối thế kỷ XIX, khi mà những người Hoa từ bên kia 
biên giới sang dựng lò, làm gốm ở Móng Cái (Quảng 
Ninh), loại lò này được phát triển về Bát Tràng, Chợ 
Lớn (vùng gốm Cây mai), Đồng Nai, Sông Bé vào giữa 
thế ký XX được dùng phổ biến trong các cơ sở gốm 
sành trắng ở Việt Nam. 


306 


Chúng tôi xin trình bày dưới đây chỉ tiết về một 
lò bầu Bát Tràng mà chúng tôi ghi chép được vào năm 
960 khi đi nghiên cứu cơ sở này. 

đa) Két cáu đò: Lò bầu Bát Tràng gồm có 6 bầu, 
bầu 1 và bầu “2 ahẻ nhất. rồi lại thu nhỏ dần ở bầu 5 và 
6. Độ chênh của mặt lò từ bầu l lên đến bầu 6 là 3,6 
mét. Trước bầu lò số l còn có một buồng đốt được gọi 
là cũi lợn. Mặt đáy của nó là một hàng ghi làm bằng 
gạch chịu lửa (dùng để xếp than nhóm lò), có hai cửa 
về hai phía thành lò. Mật trước cũi lợn, từ hàng gạch 
ghí trở xuống có các cửa để đốt củi nhóm lò và các cửa 
này nằm âm so với mật bằng. Cũi lợn thông lửa với bầu 
I bằng các lỗ chấn song gạch như các lỗ thông từ bầu 
nọ sang bầu kia. 


Trong mỏi bầu lò được xây thành những bậc cao 
dần như bậc tam cấp để xếp chén, nhưng khi xếp bát thì 
các bậc này được phú một lớp bã đất chịu lửa để tạo 
thành một mặt bằng nghiêng gọi là tả ly. Các bầu dưới 
chếch nhiều hơn. còn bầu 6 thì thoai thoải dân. 


Vòm lò được xây nửa hình cầu dựa tiếp vào 
nhau. nếu chiều dài của nền bầu lò là 5 mét thì chiều 
cao nhất của vòm lò là 2,5 mét. Vòm lò được xây băng 
gạch chịu lửa vuông dày Š - 6 cm hoặc gạch chữ nhật 
(bằng nửa gạch vuông) được xây cuốn tròn chồng quá 
nửa lên nhau cho chắc bảng vữa chịu lửa. Tường chắn 


307 —— 


phía sau mỗi bầu đều có lễ chấn song sát ngay nền và 
cao bằng một viên gạch hàng gạch này cách nhau để 
tạo lỗ thông lửa lên bầu trên. cửa ở phưa hai bên để ra 
vào xếp lò. Mặt băng từ cửa nọ sang cửa kia sẽ là chỗ 
để ném củi khi muốn tăng dồn đập nhiệt độ của bầu lò. 


Khi đã vào xong bằng mộc hai cửa này được bịt 
kín bằng gạch chỉ chừa ! lỗ nhỏ (băng chiều dày của 
một viên gạch để làm chỗ ném thêm củi hoặc xem 
hàng), những lò này khi đốt cũng được chen nhiều 
gạch. 


Cuối mỗi bầu lò đều có lỗ để xem men chảy ra 
sao, lỗ này cấu tạo trong nhỏ ngoài to, bình thường 
cũng được chèn gạch. Từ bầu 6 có hàng chấn song 
thông lên ống khói. Bộ phận ống khói chia làm 4, hai 
ống cao ở phía ngoài, hai ống thấp ở giữa. Phía trong 
ống khói cũng có hàng gạch chấn song. 


Để tạo độ dốc cho lò, người ta phải dùng gạch để 
xây móng thành từng ô theo kích thước bầu lò, sau đó 
đổ đây cát rồi mới lát gạch để làm nẻn lò. 

Lò bầu Bát Tràng được xây bằng gạch chịu lửa 
chưa nung (dùng gạch Bắc Ninh gần đó, hoặc gạch tự 
làm), kết hợp với gạch đã nung. 


Sau đây là quá trình chuẩn bị và đốt lò : 


308 


b) Chồng lò - là khâu quan trọng do thợ cả đảm 
nhận sắp xếp sao cho lò chứa được nhiều sản phẩm, 
thông lửa, thoáng đề trên - dưới, trong - ngoài sản phẩm 
đều chín và nhất là không hị đồ trong quá trình nung. 


Sản pház.; sau khi được ve cất (tức cạo một vòng 
men ở trong lòng vừa với chân của bát chồng lên) 
người ta phat chồng thành cọc 20 cái và lựa cho chúng 
không bị đính vào nhau và chắc chắn. Mỗi ngày một 
công nhân có thể lựa được 150 đến 200 cọc - lực tốt khi 
nung không bị đồ và dính. 


Nền lò được rái một lớp bã đất. mỗi cọc bát đều 
được đứng trên một lòng Kẻ hình thang bằng đất chịu 
lửa chôn lửng trong lớp bã đó. VỊ trí hàng trước sau xen 
kẽ. 

Chén khi vào lò được xếp thành từng tháp (bê 
ngang 8 cọc, bể dọc 4 cọc, mỗi cọc 8 chén). còn xếp 
ấm (hai ấm chồng lên nhau) được L6 cái. Chén và ấm 
được xếp trên các bậc trong lò. Để giữ cho các /háp 
chén không bị đố, người ta đùng òøy kép để giằng các 
cọc chén lại với nhau. Khoane cách các cọc trong hàng 
là 2,5 cm, còn ngừa các bác là 8 cm. 


Nếu xếp bát, mỗi bầu có thể vào được 22 cọc 
hàng ngang và 16 cọc hàng dọc, mỗi cọc bát cách nhau 
2.5 cm. còn các hàng cách nhau 6 cm. Người ta thường 


309 


xếp chén, ấm ở bầu I và 2, còn các bầu sau thì xếp bát 
cơm, bát canh. 


€) Chuẩn bị đốt lò : Người ta làm các bánh than 
hình chữ nhật (dài IOem. rộng 10 em. dày 3 cm bằng 
than cám + bùn và qua khuôn. phơi khó) để xếp vào ghi 
lò (cũi lợn) thành hình xương cá, chồng lên nhau nhưng 
chỉ cao hơn bậc để hàng của bầu I là 2 em. Các cửa lò 
đều được bịt bằng gạch và đất chịu lửa. 


Củi đốt ở cũi lợn là loại củi gộc để cháy được lâu 
nhằm làm nóng lò và sấy màng. Còn củi để đốt các bầu 
lò thì phải chẻ nhỏ, dài khoảng I mét để lao được 
chính xác. 

Nhiên liệu chủ yêu là cúi. nứa khô. Củi tốt là gỗ 
thông, gỗ bồ đề, không dùng các loại củi gỗ lìm, sến 
(loại hồng sắc) quánh, chắc nên cháy chậm. 


đ) Đối lò : Nổi lửa dấm lò hết 12 - 16 giờ để sấy 
lò và sản phẩm. Theo kinh nghiệm thì than ở bầu 5 
cháy thì mới ném củi bầu ]. 


Thao tác ném củi thư thả, ngọn lửa từ đỏ quạch 
sang vàng da cam, rồi trắng bấc. người ta bắt đầu xem 
men chảy chưa qua lễ thử men. Khi men đã chảy, ta đốt 
thêm I5 đến 20 phút để bảo ôn rồi dừng lửa, chuyển 
tiếp lên bầu trên. 


310 


Thời gian lao củi, đốt ở bầu I và bầu 2 khoảng 2 
giờ, lên bầu 5 và 6 khoảng | giờ đến l giờ rưỡi nhưng 
phải lao củi đến đập hơn. 


Sau đảy ià bàng theo dôi từng giải đoạn nung : 


- Dấm lo : 
- Bầu L : 


- Bầu 2 : 
hôm sau 


- Bầu 3: 
- Bầu 4: 
- Bầu Š : 
- Bầu 6: 


9 giờ sáng đên 9 giờ 30 tối 
9 giờ 30 tôi đến LT giờ LŠ tối 


| giờ l5 tối đến l giờ 30 sáng 


[ giờ 30 sáng đên 3 giờ 35 sáng 
3 giờ 35 sáng đên 5 giờ 20 sáng 
3 piờ 20 sáng đên 7 giờ 15 


7 giờ sáng đến 8 giờ 20 sáng 


Như vậy đốt lò 6 bầu mất một ngày đêm và để ba 


ngày sau, cho lò nguội mới ra lò. Số nguyên liệu dùng 


cho một chuyến lò : 


"Than : 
CỦI pộc : 
Nứa : 


Củi bổ nhỏ : 


2.700 Kự 
] ste 

1,5 ste 
]4.Ô site 


V. Nung gốm trong giai đoạn hiện nay 


1) Các loại lò truyền thøng . Bây giờ, chúng tôi 
xin trở lại vấn đề nung gốm trong thời ky mới, nghĩa là 
trong giai đoạn hiện nay. 


Như phần trên đã có đề cập, nghề gốm ở Việt 
Nam phát triển rộng khảp từ Bắc chí Nam, hầu như ở 
huyện nào, tỉnh nào cũng có nghề làm gốm. từ gốm đất 
nung cho đến gốm sành trắng và đồ sứ, vì vậy việc 
nung gốm vần tồn tại nhiều kiểu lò khác nhau : chẳng 
hạn nung ngoài trời như ở Buôn Re (Đắc Lắc), nung 
theo kiểu lò khoét hay lò đáp như của người Thái ở 
miền Tây Nghệ Tĩnh, ở một cơ sớ thuộc huyện Nam 
Thanh (Hải Hưng) để nung gố? đứ? nung. 


Còn ở Hương Canh, Phù Lãng, Thể Hà, Thanh 
Hóa vẫn tiếp tục dùng lò cóc cải tiến hoặc lò rồng để 
nung gốm sành nâu. 

Còn hầu hết các cơ sở sản xuất sành £rắng như 
Bát Tràng, Thanh Trì (Hà Nội), Vĩnh Yên, Phú Thọ 
(Vinh Phú), Đường Vòng, Cây (Hải Hưng), Đông 
Thành, Ánh Hồng, Quảng Yên (Quảng Ninh), Mai 
Thanh (Hà Nam Ninh), sông Hương (Hà Bắc) hoặc của 
các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam - Đà Nắng, Đồng 
Nai, Sông Bé, Thành phố Hồ Chí Minh .... người ta đều 
dùng loại ?ð bẩu có từ 6 đến 20 bầu cho một lò tầy theo 


312 


yêu cầu sản xuất. Có cơ sở cùng tồn tại 7 nhà lò như 
vậy để thay nhan đốt gốm. 

Phần lõi các iò báu đều trên cơ sở Í Bứt Tràng 
đã nêu trên n¡ưng được cải tiên để nung đốt than nhiều 
hơn. Củi chỉ :‡. nhóm lò và nàng nhiệt độ vào lúc cuối 
mỗi bầu. Hiện: tay, có lò dùng đến 70 - §0 % than cám. 
Than cám là ïsäi than vụn của mỏ than Quảng Ninh. 
Người ta trộn no với bùn theo một tỷ lệ nhất định và tạo 
thành bánh gần băng viên gạch chỉ (nhưng mỏng hơn) 
để xếp vào lò trước khi đốt. sau khi bén lửa thì tiếp đến 
độ men gần chảy mới tiếp thêm củi vào để tiết kiệm củi 
vì củi hiện nay ngày càng hiếm và đất. 


} 


Đối với vùng Sông Bé, Đồng Nai, ... ở phía Nam, 
ngoài lò bầu nung 100% củi, người ta lại dùng nhiều 
loại /ð rồng cái tiến để đốt các sản phẩm sành nảu và 
sành xvóp. CÓ cơ sở sản xuất nung riêng từng loại, 
nhưng cũng có cơ sở như Công ty mỹ thuật Đồng Nai 
thì kết hợp cho voi, chậu. lọ sành xếp vào trong lu mộc 
là loại gốm sành nâu để làm bao nung đốt một lần được 
cả hai loại sản phẩm tiết Kiệm được dung tích lò. 

Lò rồng của Đồng Nơi dài I 20 mét, dốc dần lên 
từ cửa lò đến ống khói. trong lò cao 1,60 mét, hai bên 
có thành lơ xây đứng phía trên nóc được xây cuốn. Các 
cửa ra vào sản phẩm và để ném củi ở hai bên thành lò 
và cách nhau l ,2Ở mét. 


313 


Mỗi lò nung được 3.000 san phảm. trong đó có 
800 cái lu. Nhiệt độ nung là 1.200 ”C. Alöi tháng đốt ba 
kỳ lò. Môi kỳ lò L0 ngày như sau : Vào sản phẩm hai 
ngày, đốt ba ngày đêm. hai ngày để nguội và ba ngày 
nữa thì ra lò. 


Mỗi kỳ lò dùng hết từ 120 đên 150 ste củi, chủ 
yếu là củi gỗ cao su (khu vực này có hàng vạn héc ta 
đồn điền cao su, gỗ củi cao su từ các cây bị thải loại), 
củi được cát thành khúc 0.80 m và dùng máy để bổ 
nhỏ. 


Có các loại lò nung kế trên, điều khiển nhiệt độ 
nung chủ yêu dựa vào Kinh nghiệm của những người 
thợ đốt lò chứ không sử dụng máy móc để đo nhiệt độ. 


2) Các loại lò nhớt xử dụng 


Từ năm 1960 ở Việt Nam bắt đầu xây dựng 
những nhà máy sứ hiện đại vớt sự giúp đỡ của nước 
ngoài (Trung Quốc). Đó là Nhà máy sứ Hải Dương 
(cách Hà Nội 50 km) và nhà máy sứ Lao Cai (cách Hà 
Nội 200 km). Cá hai nhà máy này đều dùng loại /ð ôn 
lựa đạo để nụng sứ có báo rung che chở cho sản phẩm 
tạo ra sản phẩm sứ trắng rồi mới trang trí và nung lại 
trong Íð đường hấm: có nhiệt độ nung thấp hơn, gọi là lò 
nung hoa, và loại lò đường hầm liên tục để nung sứ. 


4) Lò tròn lứa đáo: Nhà máy sứ Hải Dương có Š 
lò tròn lứa đảo. dung tích mỗi cái 100 mỉ”. Loại lò nung 
này thuộc loại lò nung gián đoạn, nên thường trong hệ 
thống 8 lò này luôn có 2 lò đốt. còn các lò khác thị 
đang vào sản phẩm hoặc đang ra sản phẩm. 

Điều đáng nói ở đây là các lò nung không dùng 
củi hoặc than đốt trực tiếp mà dùng loại khí gaz được 
một lò ga - zÔ - zen sản xuất và cung cấp. 


Cấu tạo của lò tròn lửa đảo đại thể như sau : 
Đường kính đáy lò 6 mét. Chiêu cao của thành lò tròn 
là 2.5m. chiều cao của chỏm cầu là 1,5m. Như vậy từ 
đáy đến đính lò cao ‡ mét. Tường lò dày l mét. Lò có 
hai cửa ra vào đối diện nhau, cứa này sau khi vào đủ 
sản phẩm để đốt thì lấp lại băng gạch chịu lửa. 


Xung quanh thành lò có § phòng đốt bao gồm 
miệng phun không khí. miệng phun hơi than và phần 
gây mồi lửa, (không khí và hơi gaz có ống chìm dẫn 
vào). 

Lửa được cháy bốc lên cao đỉnh lò sau đó lại đảo 
xuống phía đáy lò có các lỗ hút lửa để dẫn ra ống khói. 


Quá trình nung tùy theo sản phẩm to hay nhỏ ở 
trong lò nhưng đều qua 4 thời kỳ : thời kỳ ô - vy hóa 
(40° - 10803, thời Kỳ hoàn nøguyêu mạnh (10802 - 
1220) và thời Kỳ lửa /# + cũng là giai đoạn cuối 


J5 —— 


của hoàn nguyên (1220 ” - 1290”). Sau đó là giai đoạn 
bảo ôn làm cho nhiệt trong toàn lò được đều cả các 
phía (12907 - 1300”) và ngưng lửa. 


b) Lò đường hẳm 


Từ năm 1975, Nhà máy sứ Hải Đương cũng bắt 
đầu xây dựng và đưa vào nung sứ loại lò đường hẩm 
nung liên rực. Các sản phẩm được xếp trên các xe nung 
chạy theo đường ray để vào sâu trong lò theo thứ tự : 
vào lò - sấy - nung - làm nguội - ra lò. Loại lò này cho 
phép liên tục sản xuất, chỉ ngừng lửa khi phải sửa chữa 
lò hay có sự cô về nung. Nguyên liệu đế nung là hơi 
gaz. 


Lò đường hầm nung Hiên tục là loại lò tiên tiến 
nhất hiện nay của Việt Nam và cấu tạo không khác lắm 
với các loại lò nung liên tục của các nhà máy sứ Trung 
Quốc và Châu Âu. Tuy nhiên. cho đến nay chưa được 
dùng rộng rãi. 

Cũng cần nói thêm, trong hơn hai mươi năm qua, 
do điều kiện của chiến tranh và do c#¿ khan hiếm nên ở 
miền Bác Việt Nam xuất hiện loại lò hộp, còn gọi là lò 
tủ, bất đầu từ Bát Tràng và được ứng dụng cho nhiều 
nơi, chủ yêu là các gia đình hoặc tổ sản xuất nhỏ. Con 
số lò phát triển khá nhanh, chẳng hạn ở ngay Bát 
Tràng, ngoài lò bầu truyền thống, các gia đình đến 


316 


1981 có tới gần 100 lò hộp làm ra hàng năm 4 triệu sản 
phẩm bát cơm. Nếu tính cả các nơi khác có đéa gần 
400 cái lò hộp hoạt động. 

©) Lò hộp : 


Đặc điểm của /ð hóp là chỉ dùng rất ít củi để 
nhóm lò, chủ yếu là dùng than cám trộn bùn viên thành 
bánh nhỏ bằng bàn tay để nung. có thể sử dụng trên 
mặt bằng chật hẹp, thao tác nung đơn giản. 


Về đại thể lò hộp được xây dựng và nung như 
sau : 


Toàn bộ lò có hình khối chữ nhật, như một cái tủ 
đứng không có đỉnh. Tường dày 50 cm, xây băng gạch 
chịu lửa phía trong lòng và gạch thường ở phía ngoài. 
Phía tường là cạnh dài của hình chữ nhật để một cửa 
lên hết chiều cao của tường để ra vào sản phẩm, và phía 
dưới là cửa để đốt nhóm củi. Trong lòng lò phía dưới 
được đặt các ghi sắt hoặc gang cách mặt đất khoảng 50 
cm. Người ta xếp các bao nung (có sản phẩm mộc) vào 
trong lòng lò thành hàng và cách nhau để chèn và cho 
than ở xung quanh bao. Sau khi xếp đầy bao và than, 
người ta rải trên cùng một lớp xỉ để giữ nhiệt. Dùng 
gạch xây lại cửa lò, rồi nhóm lửa để sấy. Khi than trong 
lò đã bén thì dập lửa và cứ để như vậy cho than cháy 
hết tàn than khoảng một ngày, sau đó để nguội rồi ra 


3417 ——” 


lò. Lò này nhiệt độ cao có thể đến 1280!" - 1300” C nên 
sản xuất loại sành trắng. 


Rõ ràng đây là loại lò nung không liên tục và 
không điều khiển lửa trực tiếp. Toàn bộ thành công, của 
nung là nhờ vào kinh nghiệm xếp lò. cho than nhiều 
hay ít để sản phẩm khỏi bị quá lửa hay bị sống. 


Tuy nhiên, do sử dụng có kinh nghiệm. nên hiện 
nay ngoài loại bát đĩa sành trắng, người ta đã làm được 
các loại sản phẩm có men mầu khá đẹp. 


VI. Vài nét về tục thờ thần lửa ở Việt Nam 


Những cơ sở gốm thủ công có truyền thống của 
Việt Nam như Hương Canh, Thổ Hà, Phù Lãng, Bát 
Tràng... người ta có tập quán liên quan đến lò nung. 
Đó là tục thờ thần lửa. 


Ö Hương Canh (Vĩnh Phú). người ta thờ rhẩn 
lứa. biểu hiện họ coi trọng lò nung có vị trí quyết định 
trong nghề. Trên bức hoành phi của đình thờ có đề chữ 
“Hỏa Đức Vương”. Hơn thế nữa, ở Hương Canh còn có 
nhà thờ thánh sư riêng. Đầu tiên họ tạc tượng thánh sư 
bằng đất sét, về sau bằng gỗ mít sơn son thếp vàng, 
Người ta giỗ tổ sư vào ngày 6 tháng giêng. Vào các 
ngày lŠ tháng hai và 15 tháng tám, hai xóm thay nhau 
rước thánh sư rồi trả về nhà thờ. Hàng tháng cứ đến 


318 


ngày rằm (I5) và ngày cuối tháng người ta thường thắp 
hương ở nhà thờ. 


Còn ở Thổ Hà trước đây, hàng năm, trong ngày 
hội phường lò, người ta cũng tổ chức lễ thánh sư vào 
ngày rằm mùa xuân (15 tháng hai) và mùa thu (l5 
tháng tám âm lịch). 


Trong đình làng Thổ Hà có thờ '“Thái Thượng lão 
quân”. 

Theo gia phả của gia đình cụ Nguyễn Đình Gia 
thì có nói “ngày xưa, trước khi vào lò, cúng thánh sư, 
người ta khấn như sau : Lạy thánh sư, phù hộ cho lò 
chín, từ trên xuống đưới, từ dưới lên trên”. 


Làng Bát Tràng trước đây có 5 nóc : Ninh Tràng, 
Đông Hội, Đoài, Kỳ Thiện và Bửu Ninh. Riêng nóc 
Đoài thờ thần Bạch Mã. Hàng năm trong ngày hội tế 
làng, người ta rước các vị thần lên đình, sau đó lại rước 
về miếu thờ như cũ. Dân làng cho thần Bạch Mã là thần 
hỏa. 


Ngược dòng lịch sử, sách sử chép rằng Lý Thái 
Tổ rời đô đến Thăng Long, đô thành cứ đấp rồi lại lở, 
vua sai người đến cầu đảo ở đền thần Long Đô. chợt 
thấy con ngựa trắng (Bạch Mã) từ trong đền đi ra, đi 
quanh một vòng, đi đến đâu đấu chân để lại đến đó rồi 
trở vào trong đền biến mất. Vua theo dấu chân ngựa mà 


3419 —- 


đấp lũy thì thành không lở nữa nên thờ làm thành 
hoàng Thăng Long. Đó là câu chuyện thần thoại rất cổ 
vào lịch sử trung cổ Việt Nam, và đổi tên đền là đền 
Bạch Mã. 


Cũng như câu chuyện Thánh Gióng, biểu tượng 
thần thoại của Äợr đời đã cưỡi ngựa trắng bay lên trời, 
Đền Bạch Mã trấn phía Đông kinh thành Thăng Long. 
Ngựa trắng từ đền đi ra một vòng từ Đông sang Tây rồi 
lại quay về đền. Đó là biểu tượng sự vận động, biểu 
kiến của Aặi (rời, mặt trời mọc đàng Đóng lặn đàng 
Tây, rồi quay lại đàng Đông. 


Ta biết rằng bát Tràng hiện nay nằm trong thủ đô 
Hà Nội, cách trung tâm khoảng 1Ø km theo đường 
chim bay, phải chăng cùng với sự kiện trên, dân Bát 
Tràng đã thờ thần lửa - biểu tượng mặt trời đỏ và nóng? 


Việc thờ thần Lửa không phải chỉ có trong nghề 
nung gốm ở Việt Nam, mà còn ở nhiều nước trên thế 
giới. 

Chúng tôi đi lướt qua một chặng đường dài của 
việc nung gốm ở Việt Nam, mà chủ yếu là nêu lên 
những vấn đề của lò nung. Có thể nói, quá trình phát 
triển của gốm Việt Nam gắn bó với quá trình phát triển 
của lò nung và phương pháp nung gốm. Vì lò nung là 


&) 
t+) 
©® 


nhiệt độ, là lửa, và nghệ thuật chơi với lửa không phai 
là ít tinh xảo. 


Cuối cùng, những lò nung gốm kể trên, đã góp 
phần làm cho gốm Việt Nam có bản sắc riêng và một 
truyền thống tốt đẹp./. 


đi 


Gốm Hà Nội 


Việt Nam là một trong những quê hương của đồ 
gốm. Những mảnh gốm xuất hiện sớm nhất mà các nhà 
khảo cổ tìm được trong những hang động đá vôi phía 
bắc cho thấy tuổi đời của nó đã gần van năm. Còn ở Hà 
Nội - một vùng đất nằm trong châu thổ sông Hồng - thì 
những mảnh gốm đất nung có văn hoa trang trí đẹp có 
tuổi đời đã ba nghìn năm. Như vậy, với thời gian gốm 
Hà Nội là nơi có truyền thông lâu đời, và truyền thống 
đó được nâng lên, lan tòa mãi các đời sau. 

Từ năm LO10, khi Lý Công Uấn ra chiếu rời đô 
từ Hoa Lư về Thăng Long, thì đất kinh thành càng phát 
đạt và tạo cho nghề gốm những bước phát triển mới. Từ 
thời Lý (1010 - 1225) sang thời Trần (1226 - 1400) 
vùng đất phía Tây kinh thành theo các dòng sông Tô 


S2 


Lịch, sông Sét, sông Lừ, đã có một thời đỏ lửa đêm 
ngày nung gốm. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở khu vực 
Quần Ngựa, Giảng Võ những phế tích của lò gốm nhờ 
vào những chồng bát đĩa có men mầu nâu, mầu ngọc, 
bị nung chảy dính liền vào nhau và nhiều loại tượng 
gốm như chim vẹt, sư tử, mèo, người và các đầu rồng, 
phượng trang trí trên kiến trúc. Ta biết rằng vào thời Lý 
- Trần, ở Việt Nam xuất hiện hai loại gốm rất nổi tiếng 
mà nhiều người yéu thích sưu tập bởi chất lượng nghệ 
thuật của nó. Đó là gốm hoa Hảu VÀ gỐH Hì€H HgỌC, 
gốm micH nâu, men xanh rêu với thạp, liễn, ấm, chén, 
bát, đĩa, tượng gốm... Dẫu rằng nó còn được sản xuất ở 
Thanh Hóa, ở Thiên Trường Hà Nam Ninh, nhưng 
không ít sản phẩm là của đất Thăng Long, mà ngày nay 
vẫn có thể tìm hiểu qua các hiện vật bày ở Bảo tàng 
lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội 
và nhiều sưu tập của tư nhân. Chúng ta chờ đợi sự khai 
quật của các nhà khảo cổ để tỏ rõ hơn điều này. 


Nghệ thuật gốm là nghệ thuật chơi với lửa, là 
nghệ thuật phối hợp của thiên - địa - nhân, bởi nó được 
làm từ đất phải qua bàn tay điêu luyện của con người và 
qua lửa. Người Thăng Long tài hoa đã luôn làm cho nó 
phát triển và tạo nên những vẻ đẹp mới phục vụ xây 
dựng và đời sống của kinh thành. 


da ¬ 


Vào cuối thời Trần và đầu thời Lê ở Việt Nam 
phát triển loại gốm sành trắng hoa lam VÀ gốn! men 
màu (tam sắc, ngũ sắc) mà làng gốm Bát Tràng nổi 
tiếng đến ngày nay. Dù rằng nhiều địa phận thuộc tỉnh 
Hải Dương hiện nay còn dày đặc phế tích và sản phẩm 
của các lò nung gốm này, nhưng từ lâu nó đã không 
còn tồn tại. 


Làng gốm Bát Tràng làm sành trắng cùng với 
gốm Phù Lãng men đ¿ lượn sắc vàng và gốm Thổ Hà 
làm sành nâu sắc đỏ đã đem lại niềm tự hào của gốm 
Việt Nam trong nhiều thế kỷ. Cả ba làng này cách nhau 
không xa, và nay chỉ còn có làng Bát Tràng thuộc địa 
phận Hà Nội nằm bên tả ngạn sông Hồng. 


Từ nội thành Hà Nội, qua cầu mới Chương 
Dương đi sang bờ bắc sông Hồng rồi men theo đê đi về 
phía Nam khoảng 10 km, ta sẽ đến một vùng với những 
lò gốm ngày đêm tỏa khói nằm ở bãi ngoài con đê : đó 
là làng gốm Bát Tràng. 


Bát Tràng là một làng cổ, nhiều năm lùi dần vào 
phía trong bãi bởi "'dòng sông bên lở bên bồi”. Ban đầu 
làng mới lập gọi là Bạch Thổ phường (tức phường đất 
trắng) sau gọi là Bá Tràng (tức là phường có trăm lò 
bát), cuối cùng mới đổi thành Bát Tràng (tức là nơi làm 
bát). Theo niên sử, cái tên xã Bát xuất hiện từ năm 


324 


1352 trong 2ø Việt xứ ký toàn thứ, Đến thế kỷ XV, Bất 
Tràng được Dư địa chí của Nguyễn Trãi (1380 - 1442) 
viết xong năm 1435 gọi là “Làng Bát Tràng làm đồ bát 
chén” và đã có lần cung ứng đồ cống phẩm 70 bộ bát 
đĩa cho nhà Minh. Người ta nói rằng gốm Bát Tràng có 
từ cuối Trần (thế kỷ XIV) - đầu Lê (thế kỷ XV). 

Người dân bát Tràng nhiều người vẫn coi mình là 
hậu duệ của những người làm gốm từ Bồ Bát (Yên Mô - 
Ninh Bình) di cư ra lập nghiệp ở Thăng Long từ thời Lý 
và đợt cuối là vào thời Lê dựng nên Bát Tràng hôm nay. 

Trên hai câu đốt ở đình làng Bát Tràng còn ghi : 

Bồ di thủ nghệ khai đình vũ 

Lan nhiệt tâm hương bái thánh thần 

(Nghề từ làng Bồ ra, khởi dựng đình miêu 

Lòng thành như hương lan, cúng tạ thánh thần) 

Cuối thế ký XIX đầu thế kỷ XX, Bát Tràng vẫn 
là một làng thủ công nghiệp xen lẫn với nông nghiệp. 

Nhiều sản phẩm gốm cổ Bát Tràng như chân đèn, 
lư hương... rất đẹp được sản xuất trong các thế kỷ XV 
đến XVII được xác định niên đại tuyệt đối bởi trên thân 
vẫn còn mang những giòng chữ nho ghi rõ ngày, tháng, 
người làm, nơi sản xuất và ai đã đặt hàng cúng tiễn nơi 
đâu. Ta được biết nhiều nghệ nhân tài hoa như Đỗ 


E# ĐÐNG 


Xuân Vị, Vũ Ngô Tiến, Bùi Thị Đô, Hoàng Thị Vệ, 
Trần Thị Ngọ, Đỗ Phủ, Bùi Huệ, Lê Thị Ngọc,... đã 
làm nên những tác phẩm diệu kỳ đó. Nhiều đồ gốm dân 
dụng hoa lam được sản xuất từ Bát Tràng, Chu Đậu 
(Hải Dương) xuất khẩu ra nước ngoài trong khoảng từ 
thế kỷ XV đến thế kỷ XVII, cũng bởi vì Bát Tràng và 
Chu Đậu nằm gần kề hai đô thị sầm uất thời đó : Thứ 
nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến”. 


Nếu gốm hoa lam, gốm tam sắc, gốm chạm đắp 
nổi của bát Tràng rất nổi tiếng trong các thế kỷ XV đến 
XVII thì từ thế ký XVIH, các sản phẩm gốm men rạn, 
đắp nổi, gốm đắp nổi tô mầu như chóe, lọ, lư hương, 
đỉnh, nậm rượu, ấm, chân nến, tượng ngựa, voi, lân, hổ, 
tượng Phật, .... đã tạo nên một.sắc thái khác về nghệ 
thuật. Cùng thời gian này, loại gốm xương đất xám phủ 
áo trắng rồi trắng men nung trong các lò “đàn” đã tạo 
nên đồ gốm đàn Bát Tràng cùng loại gạch Bát Tràng 
nổi tiếng, góp phần xây kinh đô Huế triểu Nguyễn. 


Đến làng Bát Tràng chúng ta sẽ được đi vào một 
làng thủ công vẫn mang dấu ấn truyền thống bởi những 
đường làng lối xóm tắt hẹp, hun hút, bởi các tường nhà 
san sát, bởi những bể lọc đất, tường phơi đất, phơi than 
và cơ cấu của một làng làm nghề gốm khép kín. Ta có 
thể đến thăm đình làng được dựng lên cách đây ba thế 


326 


kỷ, dù rằng cây đa bến đò không còn cảnh xưa như bài 
về ở làng đã viết : 
Năm Nhâm Ngọ xảy ra biến cố 
Cuộc tang thương ai có ngờ đâu 
Tháng hai, hăm bảy đêm thâu 
Dưới đòng sông Nhị nước hầu cạn khan 
Bỗng tự dưng tam quan đổ xuống 
Các thuyền bè xuôi ngược cho mau 
Cây đa lại lở xuống sau 


Năm I79[ - Cao Huy Diệu, nhà thơ thời Tây Sơn 
khi đi thuyển du xuân đã viết bài thơ Buổi trưa đậu 
thuyền ở Bát Tràng bằng chữ Hán được Chu Thiên dịch 
như sau : 


Sông lớn dừng thuyền giữa bến ngang - 
Đến đây lò bát chốn quê hương 

Sờ sờ đất mới làm roi nổi 

Thăm thắm nương dâu bãi bạt ngàn 

Đi lại lối quen nơi phát đạt 


Bán buôn tấp nập khách giàu sang 


327 — 


Trong 36 phố phường Hà Nội, ngoài phố Bát Sứ 
còn có phố Bát Đàn chuyên bán đồ đàn, sành xốp mà 
nguồn Bát Tràng là chủ yếu. Gốm Bát Tràng còn được 
thuyền ăn hàng đưa đi nhiều tỉnh khắp Bắc - Trung - 
Nam. Người Bát Tràng yêu quí nghề của mình. Trải 
qua nhiều thế hệ, trải qua thăng trầm đất bồi, bến lở, 
gốm Bát Tràng vẫn tồn tại và phát triển. Đôi câu đối 
truyền tụng trong dân gian làng Bát Tràng thể hiện 
niềm tự hào của nghề gốm : 

Núi đất trắng truyền nghề, bùn thành vật quí 

Lồ rực hồng hun nặn, đất hóa vàng 


Quả thực nhiều sản phẩm gốm cổ Bát Tràng 
ngày nay được trân trọng và quí giá như vàng trong các 
Bảo tàng Việt Nam và thế giới. Bát Tràng ngày nay là 
một trung tâm sản xuất gốm hoa lam, gốm men màu 
phục vụ đời sống và xuất khẩu. 

Hà Nội còn nhiều cơ sở sản xuất gốm nổi tiếng 
như gốm Thanh Trì ở phía bờ hữu sông Hồng đối diện 
với Bát Tràng. Đó cũng là một cơ sở sản xuất có ít nhất 
từ cuối thế kỷ XIX bởi có nhiều người có kinh nghiêm 
từ Bát Tràng sang và biết phát huy truyền thống của 
gốm Hà Nội. Theo lời kể của nghệ nhân Đào văn Can, 
Lê Văn Vấn, thì các ông đã theo gia đình sang làm 
gốm ở đây từ tấm bé. Gốm Thanh Trì đầu thế kỷ XX 


328 


còn có lò của Hoàng Cao Khải sản xuất gốm dân dụng, 
gốm kiến trúc, tượng gốm và cả gốm “bu ly” - một loại 
gốm công nghiệp. Cuối những năm 20 ở đây đã nhập 
một số máy móc làm gốm và nghiên cứu để sản xuất đồ 
sứ nhưng không thành. Chùa Hưng Ký ở quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội còn lưu hàng trăm tượng gôm gắn trên 
kiến trúc của nghệ nhân Đào Văn Can làm tại lò Thanh 
Trì những năm đầu thế kỷ XX. 


Ngoài những cơ sở lớn, ở Hà Nội có trường đại 
học Mỹ thuật công nghiệp với khoa gốm được thành 
lập từ năm I959, tại mảnh đất Ô Chợ Dừa Hà Nội. Một 
thời lò nung gốm của trường đã cho ra đời hàng loạt tác 
phẩm gốm sành trắng men màu mang tính dân tộc và 
thời đại. Nhà trường đã phục chế được các loại men cổ 
xưa như men ngọc, men nâu và nhiều loại men mới nổi 
tiếng như men kết tỉnh, men dựa mận ... mà bộ sưu tập 
trong phòng truyền thống của nhà trường làm khách 
đến xem phải say mê. Hà Nội còn có nhiều họa sĩ, nghệ 
nhân làm gốm được nhiều người biết đến như giáo sư 
họa sĩ Nguyễn Văn Y, họa sĩ gốm Nguyễn Trọng Niết, 
nghệ nhân Đào Văn Can, Lê Văn Vấn, họa sĩ gốm Lê 
Ngọc Hân, Nguyễn Trọng Đoan, Ngô Doãn Kinh, 
Phạm Đắc Bảo, Nguyễn Chi... Mỗi người đều tạo ra 
cho mình một dạng gốm riêng, làm phong phú cho 
nghệ thuật gốm Hà Nội và gốm Việt Nam hiện đại. 


Nếu ai thích gốm sành trắng hoa lam, sành trắng 
Hiền HẦU, gỚIH niềN rạn, gốm men ngọc thì hãy đến với 
gốm Hà Nội vì truyền thống lâu đời của nó, cũng như 
đến với gốm sành xốp của Biên Hòa, Lái Thiêu và đả 
sứ của Hải Dương. Mỗi vùng mỗi gương mặt gốm, nó 
là những bông hoa đẹp của gốm Việt Nam./. 


Gốm Vĩnh Phũ 


Nếu Việt Nam là một trong những đất nước có 
đồ gốm ra đời sớm so với nhiều nước trên thế giới, thì 
Vĩnh Phú là một trung tâm sản xuất đồ gốm sớm nhất ở 
nước ta. Các di chỉ khảo cổ thời đầu đồ đồng (cách đây 
gần bốn ngàn năm) thuộc văn hóa Phùng Nguyên, 
Đồng Đậu, Gò Mun đều tập trung xung quanh khu vực 
đền Hùng - nơi đặt mộ Tổ. Và cũng tại những di chỉ 
này người ta đã tìm được rất nhiều đồ gốm đất nung 
được trang trí đẹp, làm rạng rỡ nền văn minh thời đồ 
đồng Việt Nam. Những hoa văn và hình dáng gốm này 
là niềm tự hào về đồ gốm đất nung ở nước ta cả về kỹ 
thuật sản xuất và nghệ thuật. 


Trong khu vực đường kính khoảng 6 km quanh 
di chỉ Phùng Nguyên đã phát hiện được nhiều di chi 


331 '—- 


khảo cổ có gốm như xóm Kiếu, gò mả Nguốn, gò Đồng 
Đậu, Gò Mun, Gò Chiên (ở xã Tứ Xã), khu Đường (xã 
Vĩnh Lại), Gò Thành Đền (xã Cao Xá), Gò Tro trên, 
Gò Tro dưới, Gò Gai, Gò Đồng Sấu (xã Thụy Vân), Gò 
Ghệ, Đồi Gia (xã Thanh Đình), Gò Con Lợn (xã Sơn 
VD, Gò Miếu (xã Thạch Sơn). ... Cách Phùng Nguyên 
không xa về hữu ngạn sông Thao là các di chỉ khảo cổ 
gốm như Gò Bông, Gò Chè, Gò Chùa, Gò Chon, Gò 
Quán, Thọ Sơn ... thuộc Tam Nông và Ô Rô, La Phù 
thuộc huyện Thanh Thủy. Không một miền đất nào trên 
nước ta vào thời đó lại tập trung những nơi sản xuất: 
gốm đất nung dày đặc như vậy. Điều đó chứng tỏ, gốm 
đất nung Vĩnh Phú ngay từ thời đại đồ đồng là một 
ngành nghề sản xuất, phát triển đến trình độ cao và 
được chuyên môn hóa bên cạnh nghề nông và các 
ngành nghề khác. 

Đồ gốm giai đoạn này có chất liệu chính là đất 
sét thường được nung trong các lò khoét với nhiệt độ 
không quá 800°C. Chất đất mịn - xốp, thành hình bằng 
bàn xoay để tạo ra các sản phẩm như nồi, bình, bát, dọi 
xe chỉ, bi gốm, chạc gốm... 

Về trang trí đều dùng nét chìm để vẽ, in, ấn, đập, 
chải tạo thành các hoa văn hình kỷ hà rất đa dạng và 


tiêu biểu như hoa văn hình chữ S với hàng trăm biến 
điệu nổi tiếng của nó như trên gốm Phùng Nguyên, hoa 


332 


văn sóng nước trên gốm Đồng Đậu, hoa văn chấm tròn 
- gạch xiên của gốm Gò Mun có ảnh hưởng to lớn đến 
hoa văn trên đồ đồng. 


Có thể nói hoa văn trên gốm đất nung Vĩnh Phú 
thời đại đồng thau đã góp phần quan trọng trong vốn 
hoa văn hình học nước ta; có ảnh hưởng sâu sắc đến 
nhiều thời đại và nhiều chất liệu khác sau này. 


Các cơ sở gốm đất nung kể trên đã được chuyển 
dịch về gần sông hơn và nhiều cơ sở đã tồn tại đến 
ngày nay. Gốm Hương Canh là một ví dụ, thời An 
Dương Vương, làng Hương Canh nặn nồi, đã có vị “nồi 
hầu” xuất thân làm gốm, nổi tiếng về võ nghệ và đánh 
giặc. Thời Lê, các cơ sở Đình Trung, Hiển Lễ, Hương 
Canh (Vĩnh Phú) đã từng nổi tiếng với các làng gốm 
Thổ Hà (Hà Bắc), Vân Đình (Hà Tây), Mỹ Thiện 
(Quảng Ngãi). 


Truyền thống gốm đất nung của Vĩnh Phú còn 
lưu truyền đến một số cơ sở mà ngày nay vẫn còn sản 
xuất. Ta có thể kể tới gồm làng Hoa (trên đường đi 
Tam Đảo) và gốm Hiển Lễ xã Cao Minh (Mê Lnmh - 
Vĩnh Phúc). Gốm đất nung ở đây chủ yếu là các đồ đun 
nấu như nồi, niêu, bình vôi, sau này sản xuất đồ sành 
_nâu như chum, vại, bình, vò theo kỹ thuật của Hương 
Canh. Nguyên liệu để làm gốm lấy từ đầm Na Quảng, 


3433 — 


sau này ở đầm Dẫn cách làng 1,5 km, đất có màu xám 
nhạt và thành hình bằng bàn xoay. 

Lò nung nồi ở Hiển Lễ là loại lò bán âm bán 
dương, nền lò có độ đốc 15° - 20 và chia thành nhiều 
bậc cao dân về phía cuối lò, nó ở dạng lò cóc nhưng có 
thân đài 7 m và nóc lò xây cuốn, nhìn xa như một cái 
hầm dài và dốc. Phía cuối lò là chỗ để vào ra sản phẩm, 
người ta chỉ xây bịt bằng gạch và để lỗ thoát khói. 
Trước đây nung nồi người ta chủ yếu đùng rơm rạ, còn 
bây giờ kết hợp với nung đổ sành nâu, người ta dùng 
củi chẻ, củi cây nhỏ. 

Gần đây gốm Hiển Lễ có thêm loại lò nung đồ 
sành nâu kiểu Hương Canh cải tiến. 

Gốm sành nâu đến ngày nay vẫn còn sản xuất đó 
là lò gốm Hương Canh. Hương Canh ngày nay thuộc 
huyện Yên Lãng tỉnh Vĩnh Phú, nằm kề sông và đường 
quốc lộ, nó vẫn giữ truyền thống sản xuất gốm đất 
nung và sành nâu, một vùng gốm khá tập trung và ngày 
nay cả nước đều biết đến. 

Theo truyền thuyết “Nổi Há„” thì Hương Canh 
có nghề làm nồi đất nung thời An Dương Vương xây 
thành Cổ Loa (thế kỷ II trước công nguyên). Câu 
chuyện nói về người con của một gia đình nặn nồi được 
đặt tên giản dị là cu »ổi. Cu nồi lớn lên trong một gia 


334 


đình lao động làm gốm khá nặng nhọc và vất và nên có 
- sức khỏe phi thường, chăm làm ăn lại có chí lớn. Ởtuồi 
thanh niên, trong cuộc thi võ tại kinh đô, được An 
Dương Vương phong tước Hầu, nhưng nhị võ tướng xứ 
Âu Lạc vẫn không thể quên nghề nghiệp rất đáng kính 
trọng của bố mẹ và của làng quê mình, nên ông vẫn giữ 
nguyên tên cũ và được gọi là Nồi hầu. Sau này,Nồi hầu 
sinh con đẻ cái và cầm quân chiến thắng quân xâm 
lược. Ông Nồi hầu cùng vợ và hai con ngày nay vẫn 
được dân hai thôn Ngọc Chí và Vĩnh Thanh (nay thuộc 
xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) thờ phụng. Truyền 
thuyết nói trên cho ta thấy từ thời An Dương Vương 
xây thành Cổ Loa, Hương Canh đã là một cơ sở làm nồi 
đất nổi tiếng, cùng với Quả Cảm nghề nặn nồi (làm 
gốm đất nung nói chung) đã trở thành một nghề được 
coi trọng và phát triển mạnh đế phục vụ đời sống nhân 
dân. 

Làng gốm Hương Canh có từ lâu đời, nhưng vẫn 
mang tính chất của một làng nông nghiệp, trừ một số 
thợ chuyên môn, phần lớn thợ phụ như nhào đất, làm 
đất, vận chuyển ... đều là người làm nông nghiệp ... vào 
lúc nông nhàn chỉ tham gia làm gốm. 


Ở Hương Canh, người ta thờ (hẩn lứa, biểu hiện 
họ coi trọng lò nung, có vị trí quyết định trong nghề 
gốm. Trên bức boành phi của đình có để Hóa đức 


335 — 


Vương. Hơn thế nữa, ở Hương Canh còn có nhà thờ 
thánh sự nông. Đầu tiên họ tạc tượng thánh sư bằng đất 
sét, về sau bằng gỗ mít sơn son thếp vàng (giỗ tổ sư vào 
ngày sáu tháng giêng). Vào các ngày mười lăm tháng 
hai và mười lăm tháng tám, hai xóm thay nhau rước 
thánh sư, rồi lại trả về nhà thờ. Hàng tháng cứ đến ngày 
rằm và cuối tháng đều thấp hương ở nhà thờ. Ởđây có 
sự trùng hợp với làng gốm Thổ Hà (Bắc Ninh). Các cụ 
kể ngày xưa, hằng năm trong ngày hội phường. lò, 
người ta cũng tổ chức rước lễ thánh sư vào ngày rằm 
mùa xuân (l§ tháng 2) và mùa thu (15 tháng 8) âm 
lịch. Phải chăng hai làng gốm này có chung một truyền 
thống (2). 


Lò nung gốm ở Hương Canh trước đây là loại /ò 
cóc gần giống với lò khoét vào núi có ba lễ khói, tìm 
được ở vùng Kiếp Bạc (Hải Hưng). Loại lò nung hiện 
nay là loại lò các cái tiến gồm nhiều bầu hoặc nhiều 
vách ngăn, nhưng bầu lò to hơn loại lò bầu Bát Tràng. 
Các sản phẩm được xếp vào lò nung theo lối “cái mẹ 
đựng cái con” nghĩa là sản phẩm nhỏ được xếp trong 
lòng sản phẩm lớn để tận dụng dung tích lò và không 
phải dùng đến bao thơi. Việc đốt lò phải do người thợ 
cả điều khiển, vì vậy trước đây có việc thần bí hóa công 
việc này, trước khi châm lửa phải cúng tổ sư, cúng cửa 
lò, và quá trình đốt phải kiêng ky con gái có chửa, có 


336 


chồng hoặc không phải người làm gốm thì không được 
đến gần lò nung, hoặc cấm không được nói lửa cháy 
quá, lửa hồng quá... 

Đã từ lâu với lò được cải tiến và độ lửa cao, 
Hương Canh đã sản xuất ra gốm sành náu từ đất sét 
thường tại chỗ, có kết cấu xương đất chớm chảy, đanh 
và bóng mặt với mầu sẫm, gõ vào sản phẩm như gõ vào 
gang, tiếng nghe rất đanh. Và vì vậy, người ta còn gọi 
lò gốm Hương Canh là không dùng men da lươn như 
gốm Phù Lãng. Lớp bóng láng gọi là da gốm, không 
phải là lớp men, mà được tạo bằng kỹ thuật xoa nước 
đất và sử lý khi nung. 

Gốm Hương Canh được tạo hình chủ yếu bằng 
bàn xoay, loại nhỏ vzố? trực tiếp, còn loại to 0hì phải 
lên con chạch rồi mới vần, vuốt, đôi khi đối với sản 
phẩm lớn phải cần tới hai người. Thành hình xong, để 
se ẩm, mới tiến hành sử mộc và khắc, chạm, vẽ nét 
chìm bằng dụng cụ nhiều đầu nhọn hoặc “¿` hoa văn 
in nổi bằng khuôn lên sản phẩm. Việc sửa mộc ở 
Hương Canh được gọi là xứư ngoài do những người thợ 
chuyên môn thành thạo làm. Trước đây nó còn được coi 
là bí mật nhà nghề, cha truyền con nối hay chỉ có một 
dòng họ làm, nổi lên như dòng họ Tạ. Điều nói trên, 
chứng tỏ việc phân công lao động, chuyên môn hóa 


337 


thao tác, để sản xuất sản phẩm mang tính hàng hóa ở 
Hương Canh đã có từ rất lâu đời. 

Nếu gốm đất nung và xành nâu của Vĩnh Phú có 
một bề dày đáng kính nể, thì gốm sành trắng và đồ sứ 
có ít truyền thống, nếu không nói là sinh sau đẻ muộn. 


Cơ sở được coi là ra đời sớm thuộc địa phận 
Minh Xương huyện Cẩm Khê (nay thuộc tỉnh Phú 
Thọ), mà trước đó được những người thợ thủ công Bát 
Tràng đi tham gia kháng chiến xây dựng bên bờ sông 
Lô chuyển về Chương Xá. rồi cuối cùng chuyển về 
Minh Xương vào năm 1947. Những người đầu tiên xây 
dựng cơ sở là cụ Bồi, cụ Tám và sau này là con cháu 
các cụ tiếp tục sự nghiệp của cha ông. Năm 1959, 
chuyển thành hợp tác xã Minh Xương. 

Những lò gốm nằm trên các đồi, có cây rừng chở 
che, đã cho ra lò hàng triệu sản phẩm sành trắng hoa 
lam như bát ăn cơm, bát canh, ấm, chén, đĩa. Cái hay 
của Minh Xương là nguyên liệu lấy ngay tại chỗ như 
đất sét trắng, đất chịu lửa, cả Cao Lanh cũng khai thác 
ngay gần đó. Lúc ban đầu sản phẩm chỉ làm bằng đất 
sết trắng, thành hình bằng khuôn gỗ (xây bát, ấm tích, 
chén vại) từ năm 1972 mới dùng đến bàn xây máy và 
khuôn thạch cao. Các sản phẩm được tráng bằng men 
tro và từ 1978 mới sử dụng loại men-từ đất đá. Trang trí 


338 


sản phẩm theo lối rể hoư /ưm, hoa văn chủ yếu là hoa 
cúc và hoa sen, dưới đáy sản phẩm thường có ký hiệu 
MX. Lò nung được xây theo lối lò bầu Bát Tràng và đốt 
CỦI. 


Sản phẩm gốm Minh Xương được sản xuất theo 
đặc trưng của gốm Hát Tràng và tiêu thụ tạt địa phương, 
sản lượng năm 1980 lên tới một triệu rưởi chiếc. 


Người Vĩnh Phú còn chưa quên một cơ sở sản 
xuất gốm khác ở huyện Thanh Hòa. Đó là xí nghiệp xứ 
Phú Hải được xây dựng tháng 6 năm 1966 trong thời 
kỳ chống chiến tranh phá hoại miền Bắc. Với sự giúp : 
đỡ về kỹ thuật của nhà máy sứ Hải Dương, vì vậy nó 
năm lọt ẩn sâu giữa vùng đồi cọ, rừng nứa, mặt bằng 
chật hẹp, lò năm sâu trong lòng đất, sứ Phú Hải dùng 
khuôn gỗ, sau này mới lắp máy xây bát, đĩa khuôn 
thạch cao và đổ rót ấm. Sản phẩm được tráng men tro, 
men đá và trang trí vẽ hoa lam. 


Kỹ thuật sản xuất, ngoài sự giúp đỡ của Nhà máy 
sứ Hải Dương còn học ở Bát Tràng (1967) về cách 
thành hình thủ công bằng khuôn gỗ và sau đó được bổ 
sung thêm thợ từ Hợp tác xã Minh Xương sang làm 
nòng cốt. 

Cho dù như vậy, sứ Phú Hải hàng năm đã đóng 
góp một đến hai triệu sản phẩm, vào những thời điểm 


3ÓU 


đồ gốm phải phân phối cho nhân dân địa phương và các 
tỉnh bạn, gốm Phú Hải được nhân dân ưa chuộng. Sau 
khi thống nhất đất nước một thời gian, cơ sở đã chuyển 
về thị xã Phú Thọ với một cơ ngơi khang trang hơn. 


Người anh em với Phú Hải là Xí nghiệp sứ Vĩnh 
yên thuộc ty công nghiệp Vĩnh Phú, sản xuất loại sản 
phẩm sàn” rrắng được xây dựng tại xã Định Trung từ 
năm 1967 và cách thị xã Vĩnh Yên khoảng ba cây số 
trên-đường đì Tam Đảo. Một thời dân ở đây quen gọi 
nó là lò bát Định Trung, năm 1971 xây thêm nhà 
xưởng, trang bị máy móc luyện đất, nghiên bi, ép 
khung bản, máy thành hình, xây thêm lò 8 bầu và 34 
bầu dốc theo triển đồi. 

Sứ Vinh Yên sản lượng có năm gần ba triệu cái 
gồm các loại bát cơm, bát canh (còn gọi là bát loa), đĩa, 
ấm tích, chén hồng, chén vại, đa số sản phẩm nung 
chồng ve lòng và trang trí bằng phương pháp quét hoa 
(trổ từ ni lông và dùng bút quét) nên hoa văn đơn điệu 
và cứng. 

Năm I979, với sự giúp đỡ của Trường đại học 
Mỹ thuật công nghiệp, tôi đã lên sứ Vĩnh Yên để sáng 
tác và sản xuất thử bộ đồ ăn với nhiều chủng loại. 


Cái hay của sứ Vĩnh Yên là khai thác cđo ?anh 
tại chỗ, (cách xí nghiệp 300 m). Ngoài sử dụng còn bán 


340 


cao lanh cho nhiều nơi khác, đất sét thì mua từ Trúc 
Thôn, có khi từ Đông Anh, nhưng chất lượng xấu. 


Điều làm tôi suy nghĩ đến sứ Vĩnh Yên là trên 
các triển đồi có rất nhiều mảnh gốm đất nung cổ có hoa 
văn trang trí nét chìm rất đẹp, át hắn phải có những lò 
gốm cổ nơi đây. Xã Định Trung nơi đặt xí nghiệp, phải 
chăng đã từng là lò gốm Đình Trung nổi tiếng từ thời 
Lê mà sử sách đã ghi nhớ. 

Bức tranh toàn cảnh của gốm Vĩnh Phú đã được 
phác họa bằng những nét chấm phá, sơ khởi, cũng cho 
ta những cảm nhận ban đầu. Người viết bài này không 
có ý làm lịch sử gốm Vĩnh Phú và không muốn là 
người ngoài cuộc, nhưng vẫn phân vân. Câu hỏi được 
đặt ra là tại sao với một truyền thống tốt đẹp từ lâu đời 
và sự ra đời của các cơ sở sành trắng (mà thường được 
gọi là sứ)của Vĩnh Phú không làm cho Vĩnh Phú sớm 
trở thành một vùng gốm như Lái Thiêu (Sông Bé), Biên 
Hòa (Đồng Nai), Móng Cát, Đông Triều (Quảng Ninh) 
hiện nay ... dù ràng Vĩnh Phú có điều kiện không thua 
kém các vùng gốm đó. 

Vĩnh Phú không những chỉ có đất sét thường để 
làm gốm đf nung và sành nâu mà còn là vùng sắn có 
nguyên liệu để làm sành ắng và đô sứ , nhiều mô đất 
cao lanh nổi tiếng chất lượng tốt như ở Hữu Khánh, La 
Phù hay ở Vĩnh Yên; đí( trường thạch, thạch anh, 


341 ~~ 


không thiếu. Phải chăng cơ sở sản xuất gốm sành trắng 
và sứ quá tản mạn (2). Bài học của cha ông : một vùng 
gốm đất nung tập trung quanh Phùng Nguyên, một làng 
gốm Hương Canh với hàng trăm lò gốm và thợ lành 
nghề cha truyền con nối. Phải tập trung thành những 
khu công nghiệp gốm sứ, như vậy mới có khả năng tập 
trung kỹ thuật và tài năng để có một gốm Vĩnh Phú đây 
sức hấp dẫn và nổi tiếng trong tương lai gần. Ta có 
quyền hy vọng như thế với gốm Vĩnh Phú./. 


342 


_ Một lần đến 


_ Gốm lãng Trù (Nghệ An) 


Một trong những làng gôm thủ công sản xuất 
gốm đất nung lâu đời mà đên nay vẫn còn sản xuất là 
làng gốm Trù Sơn thuộc xã Trù Sơn huyện Đô Lương, 
tỉnh Nghệ Án. Dân Nghệ An thường gọi gốm Trù Sơn 
là gốm làng Trù. 

Nghe cái tên Trù Sơn (hay Trụ Sơn?), cả tôi và 
nhiều người yêu gốm cũng có vẻ lạ tai vì hầu hết đồ 
gốm Trù Sơn. Viên Sơn, của Nghệ An đều được gọi 
chung là gốm Chợ Bóng - nơi giao lưu buôn bán loại 
gốm này, mặc đầu theo những người dân Trù Sơn thì ở 
đây mới là gốc, còn gốm Viên Sơn (chợ Bộng) là có 
sau (?). Những người cao tuổi còn kể lại rằng, vào 
những năm giữa thế ký XX, khi mà đồ nhôm, đồ nhựa 


343 —— 


còn vắng bóng thì nổi đất chợ Bộng là niềm vui lớn cho 
những người nội trợ trong việc bếp núc cũng như chiếc 
chậu sành Phù Lãng là của quí cho việc vo gạo, rửa rau. 

Tháng 7 năm 1998, tôi đi công tác Nghệ An và 
bố trí để có chuyến đến thăm gốm Chợ Bộng nổi tiếng. 
Từ Hà Nội theo quốc lộ I đến ngã ba Diễn Châu thì rẽ 
theo đường 7 đi về phía thị trấn Đô Lương để đến chợ 
Bộng. Chợ Bộng cách không xa đường 7 về phía tay 
trái nhưng khi chúng tôi hỏi thăm đường thì người dân 
ở đây cho biết làng gốm chợ Bộng không còn sản xuất 
nữa(?) và chỉ cho chúng tôi đi tiếp đến Trù Sơn - mà 
theo họ vẫn đang sản xuất, bán sản phẩm đi khắp nơi, ít 
nhất là từ Quảng Bình ra tới Hà Nội. Trù Sơn cách đó 
tới l7 km. 

Chúng tôi tiếp tục đi theo đường 7 rồi mới rễ tay 
trái để vào Trù Sơn, xe phải qua những ngọn đồi, khe 
suối và những chiếc cầu chênh vênh do xe '*công nông” 
đã phá gần nát. Chúng tôi bắt gặp những xe đạp thồ 
gốm đầu tiên đi ra, vậy là gần Trù Sơn rồi! Chụp vài 
kiểu ảnh với những người thề gốm, chúng tôi lên xe đi 
tiếp, quả là còn xa mới tới được một đoạn đường nhựa, 
nhưng không dài là bao. Chúng tôi gặp nhiều nhóm xe 
đạp thổ hơn và trên mỗi xe cõng rất nhiều loại sản 
phẩm khác nhau như nồi, ấm, nổi hông xôi, nồi rang, 
trách, nồi nấu rượn, ống bỏ tiền... Các xe gốm này cùng 
con người ra chợ Bộng, cầu Giát, lên Đô Lương, ra 


344 


Thanh Hóa, về Vinh, vào Quảng Bình và ra Hà Nội. 
Chúng tôi được biết những người thồ gốm này vừa đi 
đường vừa ghé vào các chợ để bán, mỗi chuyến đi hết 
mười đến mười lăm ngày và khi bán hết hàng mới quay 
trở lại. Vài tháng sau, khi đến công tác ở Quảng Bình, 
tôi gặp 2 thanh niên với hai xe thổ gốm, hỏi các anh, 
được biết họ đi từ Trù Sơn và bán hết mới về - mỗi 
chuyến xe chở được 500 sản phẩm - quả là con số 
không nhỏ - bởi họ có nhiều kinh nghiệm khi đóng gói 
và neo buộc trên xe : hàng øổi !ð, rách nhỏ được kẹp 
LÔ cái một như người ta kẹp xóc cua đồng, hai bên xe 
đạp là hai sọt lớn đựng đầy sản phẩm nhỏ, còn đ7: sắc 
thuốc, nồi bộng, ấm cụ, nổi rang (có quai), nồng đồ 
xôi (bụm có lố) thì được buộc vào xung quang sọt. Vào 
những thế kỷ trước, gốm vẫn được vận chuyển bảng 
những đôi bồ, sọt và xe cút kít. 


Vậy là chúng tôi đã tới Trù Sơn, nhưng chẳng 
thấy biểu hiện nào như Phù Lãng, Bát Tràng, Hương 
Canh bề bộn đất, than, củi, mảnh vỡ, sản phẩm cả. Đi 
giữa con đường làng bên trái là cánh đồng lúa đang thì 
con gái, xa tắp nhấp nhô mấy dãy núi, bên phải là làng 
với những ngôi nhà ngói ba gian cùng ao, vườn. Đang 
ngơ ngác thì mấy cháu nhỏ chay lạt, chúng tôi hỏi thăm 
và các cháu nhanh nhẹn đưa chúng tôi vào nơi sản xuất 
ngay trước mặt. 


345 


Vậy là làng gốm Trù Sơn san xuất theo từng gia 
đình riêng lẻ, mỗi nhà gàn như chỉ có một hai phụ nữ 
cần mẫn thành hình, được cái nào họ đưa ra phơi nắng 
ngoài sân, khi có đủ số gốm mộc, vài nhà có thể chung 
nhau "đốt một mẻ” từ chiều hôm trước để sáng hôm 
sau cánh xe thồ đến đưa đi. chăng cần kho chứa mộc, 
chẳng cần kho sản phẩm, rất ít gốm vỡ và nung ngoài 
trời nên cũng chẳng thấy lò như các nơi khác. 

Chúng tôi vào thăm mấy nhà có người đang làm 
gốm, phần lớn họ là những cô gái còn trẻ, được truyền 
nghề, công việc thành hình gốm ớ Trù Sơn từ xa xưa 
vẫn là công việc của phụ nữ. nam giới chỉ làm đất, đốt 
gõm. Từ thời Phùng Nguyên. Đồng Đậu, Gò Mun, 
Đông Sơn. Xa xưa, trong lòng các sản phẩm còn ghi 
dấu vết của bàn xoay bởi các vết lồi lõm theo vòng 
tròn. Và tôi cũng định ninh rằng bàn xoay nhanh đã 
phải được sử dụng để thành hình cho các sản phẩm to 
và mỏng như ở các lò gốm khác. Vậy mà không phải 
như vậy. 


Tôi thấy người phụ nữ ngồi trên ghế gô tất thấp 
(khoảng 7 cm) bên một mâm tròn bằng gỗ có đường 
kính khoảng 40 cm và dày khoảng 3 cm, cái mâm này 
chỉ cách mặt đất khoảng 7 cm, nghĩa là rất thấp. Bên 
phải bàn xoay là một khối đất chỉ to bằng cái thúng, 
tiếp đó là cái nồi đất nhỏ (ở đây gọi là cái “trách con”) 
đựng nước lã, vắt một mảnh vải nhỏ và một cái nồi đất 


346 


khác to hơn (ở đây gọi là cái bùm) đựng tro có màu ghi 
nhạt, chắc chắn là tro rơm rạ mà khi nung đề lại, nhưng 
đã được rây khá mịn. Dụng cụ làm gốm gồm cứi khóét 
bằng cật tre nứa vót mỏng, buộc hai đầu vào nhau 
thành cái vòng nhỏ để nạo nhắn phía trong và phía 
ngoài sản phẩm khi thành hình. Hai mảnh cật nứa vót 
mỏng đẹt, một cái hơi thô gọi là khó/ để làm mỏng, 
nhần khi sản phẩm mới nặn sơ bộ, một mảnh khác vớt 
mỏng hơn và khá dẻo được gọi là &2/ lưu để làm bóng 
phía thân ngoài khi đã thành hình xong, một cái di 
bằng tre vót nhọn để dùi lỗ ấm vào chõ Không còn 
thêm dụng cụ gì khác và tịnh không thấy một dụng cụ 
nào bằng kim loại. Tôi chợt nhận ra tên gọi các dụng cụ 
và một số sản phẩm ở đây giống hệt như ở các lò gốm 
Bình Định đầu thế kỷ XX mà một người Pháp đã khảo 
tả trong tập san những người bạn cố đô Huế năm 1927. 
Phải chăng những người Trù Sơn đã mang theo kỹ thuật 
gốm này vào Bình Định từ các thế ký trước (2). 


Trở lại cái bàu xvoay (cái chầy), sau khi người 
phụ nữ nọ đã nặn xong sản phẩm, tôi quan sát phía dưới 
mâm tròn thì nó chỉ có một cái lỗ nhỏ rất nông ở chính 
tâm, chính cái lỗ lõm này là để cái “ngõng” được đóng 
liển với một thớt gỗ gần vuông, dày hơn cái bàn một 
chút (khoảng 5 - 6 cm) và cạnh của nó độ 30 cm, 
khoảng cách giữa mám: và để là không đáng kể (không 
biết có được l cm ?) với thiết kế như vậy, rõ ràng đây 


347 ~ 


là một bàn xoay chậm: và được chuyển động bằng ngón 
chân cái của người ngồi làm gốm. Các sản phẩm to như 
nồi rang, nồi bộng, nồi nấu rượu, cũng được làm trên 
các bàn xoay chám này, nhưng mặt bàn to hơn. 


Chúng tôi quan sát và chụp ảnh một phụ nữ đang 
ngồi thành hình cái chõ đồ xôi từ đầu chí cuối. Thoạt 
tiên họ bốc một nắm tro rắc mỏng lên mặt mâm xoay, 
mục đích là để đáy sản phẩm không bị dính vào mâm 
gỗ khi lấy ra. Lấy một nắm đất và dùng tay dát mỏng 
có hình tròn như cái bánh đa để làm đáy chõ, tiếp đó 
dùng tay lấy đất và vê thành con chạch, dài khoảng vài 
chục phân rồi bóp hơi dẹt, đặt theo mép đáy vừa làm để 
tạo thân sản phẩm nhờ một tay ở ngoài đỡ và một tay 
bóp mỏng nối với đế, ngón chân phải đẩy nhẹ mâm 
XOay từng nấc một. Khi làm đủ một vòng họ mới dùng 
tay miết ở phía trong cho nhẩn và thành gốm mỏng. 
Hết vòng thứ nhất, họ nặn tiếp vòng thứ hai, thứ ba, thứ 
tư, .... thứ bảy, quá trình nặn là quá trình làm cho mép 
các ông đất liên vào nhau thành một hình ống cao 
khoảng 25 cm, từ đó các vòng đất được bóp chó thu 
nhỏ vào để làm vai và dùng cái khoét để làm cho phía 
trong và ngoài nhắn và mỏng hơn. Vòng đất cuối bóp 
loe ra để làm miệng. Đến lúc này, họ mới dùng miếng 
giẻ nhỏ để lau cho miệng và vai được nhãn, rồi mới 
dùng cái khó: để làm nhắn ở phần thân, lấy ra đem phơi 
hơi se mới đục lỗ ở đáy. Công việc của một người cứ 


348 


đều đều diễn ra như vậy, rất bình thắn, không thấy có 
chút gì vội vã. 

Điều đáng ngạc nhiên là các sản phẩm rất mỏng, 
có kích thước đều nhau tăm tấp mà chẳng cần cái 
thước, cái que đo nào cả, có lẽ nó đã thành cái cữ 
truyền đời. Bên bàn xoay cũng chẳng có một tí đất thừa 
bẩn nào thải ra cả. Vậy là gốm Trù Sơn đến nay vấn 
giữa được cách thành hình rất cổ xưa : bàn xoay chậm 
đẩy bằng chân và thành hình nặn tay, và cũng vì vậy 
hình dáng sản phẩm mang tính truyền thống xa xưa, ít 
có những sản phẩm mới. Šo với gốm Trù Sơn, gốm sản 
xuất tại chợ Bộng dày hơn và phần lớn là các nồi đựng 
nước, làm giá ... 

Đất làm gốm Trù Sơn mịn, có màu vàng như múi 
mít dai khi chín, có độ dẻo vừa phải, nhìn vào rất ngon 
lành. Làng Trù Sơn cũng như Viên Sơn (Bộng) không 
có loại đất này, người ta phải lấy đất ở cánh đồng Hà 
Yên - Xa Hội thuộc xã Nghi Văn huyện Nghi Lộc bằng 
cách đào thành hố sâu 6 đến 7 m để lấy được đất sét 
mịn, vàng phía dưới, rồi gánh hoặc đưa lên xe cút kít, 
xe thồ đem về làng làm gốm. Đất được khai thác phải 
trả tiền thuế chứ không mua (các hố đất khai thác 
khoảng mươi năm thì lấp đất lên, sau đó nhiều năm có 
thể khai thác lại). Do đất mịn, không có tạp chất (sạn, 
cát hay chất hữu cơ) nên khi lấy đất về chỉ cần dẫm đạp 
cho nát, nhào luyện rồi ủ để dùng dần. Chúng tôi thấy 


349 


mỗi nhà không dự trữ nhiều đất như các nơi làm gốm 
khác. 

Rất tiếc là khi chúng tôi đến vào khoảng l0 giờ 
sáng thì không còn nhà nào nuhg gốm, trước sân của 
mấy gia đình lò đã tàn, gốm đã dỡ để đây xung quanh 
giả hùng hoặc đã được các tay xe thổ chuyển đi từ 
sáng /‹hóng phải sân nhà làm gốm nào cũng có nung 
gốn:. hởi theo một thanh niên vừa dỡ lò ở đây cho biết, 
thường. vài ba nhà khi đủ sản phẩm thì cùng nung một 
lần. Buối sáng xếp lò, buổi chiều đốt, sáng hôm sau dỡ 
sản phẩm và chuyển đi. 

Điều làm tôi ngạc nhiên là lối nung gốm ngoài 
trời trong “bếp lửa” ở đây không giống những vùng 
gốm ở Tây Bắc hay Tây Nguyên, gốm không đặt trực 
tiếp lên mặt đất hay trên một lớp củi rồi chồng phủ củi, 
tre nứa lá lên đốt, mà nó được xếp trên một cái đế lò 
cao khoảng 30 cm. Nếu ở làng Bông, để lò có hình 
tưông thì để lò ở Trụ Sơn có hình tam giác cạnh. mỗi 
chiều khoảng 2 em, có ba lỗ ở ba góc để đốt lửa. Cái đế 
lò này được làm bằng những thỏi đất sét xắn thành khối 
chữ nhật như những người thợ đấu xắn đất đắp đường 
và được phép đứng liền nhau, phía trong lòng người ta 
xếp vài thỏi đất cùng các gốm phế phẩm để làm đế kê, 
đế kê này có khoảng cách với thành ngoài khoảng 20 
cm để làm rãnh đốt lửa và phủ lên tất cả đế lò một lớp 

mảnh gốm vỡ. Theo lời kể “thợ lò” xếp sản phẩm từ 


350 


dưới lên (cái nhỏ năm trong cái to) cho đến khi cao 
khoảng I,5 m - gần đầu người. Các gốm mộc bên nhau 
được chèn bằng các mảnh gốm vỡ để vững chắc, sau 
cùng dùng rơm rạ phủ toàn bộ phía ngoài tạo thành '*vỏ 
lò” để giữ nhiệt. Quá trình nung là quá trình đốt ở phía 
đế lò, nguyên liệu là bổi (cây dành dành) mua ở làng 
đồi Vân Sơn gần đó cùng rơm rạ có khi cả thân cây đỗ 
phơi khô. 

Điều đáng chú ý là nếu nung gốm ở làng Viên 
Sơn (làng Bộng) phải qua 2 lần đốt thử (hông lò) để 
loại bớt gốm hỏng rồi xếp lại để nung thực sự (vô lửa 
trận) thì gốm Trù Sơn chỉ nung một lần đốt bổi và rơm 
từ 3 cửa lò độ 30 phút rồi cơi tro ở các lửa cho thông 
thoáng, sau đó đốt tiếp cho đến khi toàn bộ rơm phủ lò 
cháy trụi là xong. Tất cả chỉ trong 2 giờ, bởi gốm Trù 
Sơn rất mỏng. Người ta để gốm nguội dần qua đêm, 
sáng hôm sau đỡ lò. Các sản phẩm nung xong có mầu 
vàng đất ngả đỏ (da cam), khá đều và rất ít cái bị nẻng. 

Trước khi ra về chúng tôi mua vài cái nồi đ«¿t, ấm 
đất... về Hà Nội làm kỷ niệm, bởi vì gốm đất nung Trù 
Sơn có vẻ đẹp tuyệt vời về tạo dáng, mầu sắc bắt mắt, 
nhẹ, mỏng và không dùng bất cứ loại hoa văn trang trí 
nào. 

Đến gốm Trù Sơn chỉ mới một lần, khó mà viết 
kỹ hơn nhưng cho tôi nhiều điều thú vị. Quả thực, một 
làng gốm có hơn 300 năm hình thành và tồn tại bên 


351 TT— 


cạnh nghề nông, cho đù mọi tiến bộ khoa học kỹ thuật 
đang ùa tới, vậy mà những gì có tính truyền thống vẫn 
còn giữ nguyên giá trị thì thật đáng trân trọng, đối với 
người làm công tác nghiên cứu đồ gốm Việt Nam như 
tôi đây là một bài học quí giá /. 


352 


Gốm Nguyễn Văn Y 


Gốm là một loại chất liệu rất gần gũi trong đời 
sống thường nhật. Trải qua vạn năm, nó là vật chứng 
ghi lại những dấu ấn văn minh, văn hóa, kỹ thuật, nghệ 
thuật của từng thời đại. Nhiều sản phẩm gốm thực sự là 
những tác phẩm nghệ thuật, và gốm cũng là một môi 
trường quan trọng của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ bày tỏ 
tài năng sáng tạo của mình. Gốm Nguyễn Văn Y đã 
đóng góp vào kho tàng nghệ thuật gốm Việt Nam trong 
thời đại mới. 

Trong triển lãm gốm nghệ thuật của giáo sư - 
họa sĩ Nguyễn Văn Y nổi lên 2 giai đoạn sáng tác, đó 
là những năm sáu mươi và năm 1986 trở lại đây. Ở giai 
đoạn những năm sáu mươi, có thể thấy họa sĩ chủ tâm 
tìm tồi và sáng tạo những tác phẩm đậm đà tính dân 


353 


gian, tạo đáng giản dị, chủ yếu là từ bàn xoay để tạo 
khối, và sự thành công trong nghiên cứu men màu và 
phục chế men ngọc cùng với nghiên cứu vẽ hoa lam 
trong những đề tài mới. Đó là những bộ ấm chén kết 
hợp với mây tre làm quai cầm và chõng tre, khay nứa 
cuộn làm nên, chất liệu và tạo dáng rất gần với đời 
sống và đồ dùng truyền thống của người nông dân, ngư 
dân : ấm chén với những trang trí : nhớ bát chè xanh 
vùng biển quê tôi, xóm chài quê tôi, hay những đề tài 
phượng + hoa cúc giấy, hoa thị, ... được vẽ làm theo lối 
phóng bút và công bút với nét nhiều mảnh và êm. 
Những lọ hoa, gạt tàn, ấm men ngọc với hoa văn khắc 
chìm giản lược làm nổi bật chất men trong xanh lung 
linh như ngọc bích có sức cuốn hút thị giác và làm rung 
cảm người xem, bên cạnh đó là những thể nghiệm lọ 
hoa có men đen nâu chảy mờ, ấm chén men nâu có 
lòng bát là men ngọc, ấm chén men nâu, men da lươn 
hoặc sành đỏ không men... Sự bát nhập cái truyền 
thống, nâng cao các vốn dân gian có lẽ là sự chỉ dẫn 
Xuyên suốt sáng tác của ông trong giai đoạn này và 
người ta cũng thấy rất rõ cái mộc mạc chân thành của 
hình dáng hoa văn, men mầu trên gốm. 


Sự khởi sắc đến nở rộ đã biểu lộ trên những tác 
phẩm được sáng tác trong hai năm 1986 - 1987. Nghề 
gốm là nghề gắn hiền với sản xuất, là nghề chơi với lửa, 


354 


và hiệu quả của chất liệu. Người họa sĩ gốm có tài năng 
đến đâu mà xa rời lò gốm thì cũng không có được tác 
phẩm đẹp vì thế, những tác phẩm gốm sáng tác trong 
đợt này phong phú cả về chất liệu, tạo đáng và trang trí 
bởi tác giả đã “đẻ” ra nó ngay tại những cái “nôi” của 
những làng gốm truyền thống hoặc những cơ sở gốm 
nổi tiêng của nước ta. Đó là những tác phẩm được thực 
hiện ngay tại lò Bát Tràng nổi tiếng về gốm hoa lam, lò 
Thổ Hà, Hương Canh nổi tiếng về gốm sành nâu, từ nhà 
máy sứ Hải Dương trung tâm sản xuất đồ sứ của cả 
nước, ở Đông Thành, Quảng Ninh là cơ sở nổi tiếng 
trong những năm gần đây tại các Hội chợ triển lãm và 
nước ngoài. Vận dụng kỹ thuật thành hình, chất đất, 
chất men, lò nung và tay nghề của từng lò, tác giả đã 
sáng tạo ra nhiều tác phẩm mới khá độc đáo, vừa mang 
được dấu ấn riêng của nghệ sĩ kết hợp với kỹ thuật 
truyền thống địa phương và phẩm chất nghệ thuật của 
gốm Việt Nam hiện đại. Âm hưởng Việt Nam vì thế mà 
thấm sâu, lan tỏa trong gốm Nguyễn Văn Y, đưa đến 
cho người xem một tình cảm sâu lắng, yêu thương bởi 
cái gì đó rất gần gũi mà rất thời đại trong tạo dáng và 
trang trí. Nhiều sản phẩm trưng bày tại triển lãm với 
chức năng và công dụng không xa lạ với đời thường mà 
vẫn chứa chất ngôn ngữ tạo hình của nghệ thuật gốm. 
Ta có thể thấy 3 mảng khá thành công của tác giả. 
Khởi đầu là những tác phẩm gốm sành nâu làm tại Phù 


óc tong 


Lãng. Trên cơ sở truyền thống tạo dáng, chất đất men 
da lươn địa phương, tác giả đã cho ta những tác phẩm 
gốm sành nâu như thạp, lọ, âu, chum, chậu trồng cây 
treo với nhiều kích thước lớn nhỏ được trang trí hoa văn 
khắc chìm hình ký hà, hoa lá, chim, thú phủ men da 
lươn mờ có mầu, chuyển từ vàng sang xanh rêu tùy 
theo sự thấm nhuần của độ lửa. Tiêu biểu nhất là chiếc 
lọ to men vàng, khắc chìm hoa văn hoa lá, sự chặt chẽ 
của bố cục truyền thống gốm hoa nâu kết hợp hài hòa 
với nét vẽ phóng túng các họa tiết và mầu men tô lửng 
đã tạo hiệu quả hoàn chỉnh của một tác phẩm gốm 
nghệ thuật. Những chiếc chậu treo tường, dáng từ các 
nổi đất truyền thống được nâng cao kết hợp chất liệu 
mây đan cho ta thấy sự thành công của tác giả trong 
việc tìm tòi nâng cao và ứng dụng thành công gốm 
trong thời đại mới mà vẫn ẩn dấu trong mình các phẩm 
chất từ ngàn xưa. 


Một máng đóng góp khá thành công và đa dạng 
của gốm Nguyễn Văn Y là gốm hoa lam được thực 
hiện tại Bát Tràng, Hải Dương, Đông Thành, Ánh Hồng 
và một vài cơ sở khác : thống nhất trong phong cách 
!ạo dáng mập mạp, giản dị gần với các dáng gốm sành 
dân gian. Nhưng, ở đây tác giả đã khá công phu trong 
tìm tòi, sáng tạo cho gốm hoa lam hiện đại mà truyền 
thống của nó đã có từ thời Lê - Mạc. Bên cạnh một số 


356 


lọ hoa trang trí hoa giây có tính truyền thống, tác giả đã 
mạnh dạn tìm tòi hoa văn mà tính hội họa trong bố cục 
và trong bút pháp khá rõ nét. Nhiều bức “tranh trang 
trí" được sáng tác trên nền sành trắng và sứ tỏ ra mạnh 
bạo, phóng túng và rất “hoa lam” như những lọ hoa 
mang đề tài : Đồng Tháp Mười bão tấp, cây đa quán 
nước, nước lũ đồng chum, đốt pháo ngày hội, nghề cá 
quê tôi, ... Và hình như phong cảnh trên gốm hoa lam 
của tác giả có hồn và có duyên hơn cả, phải chăng vì 
phương pháp vẽ phóng bút, sự lành nghề và tâm hồn 
thực có trong tác giả đã gắn bó sinh thành ra nó? 

Cần nói thêm rằng, một loạt lọ vẽ trang trí hoa 
lam họa tiết hoa sen, hơa bầu bí, hoa phù dung với lối 
vẽ mảng to, có đậm nhạt phóng túng, kết hợp những nét 
trắng - mà ta nhận ra từ hoa văn sóng nước nét chìm 
trên gốm đất nung - đã tạo ra hiệu quả mới cho gốm 
hoa lam Việt Nam hiện đại, đó cũng là một sáng tạo 
đáng chú ý của tác giả. 


Tại triển lãm. ta thấy khá nhiều các loại hình và 
tác phẩm mang chức năng trang trí và kiến trúc như 
phù điêu, gạch thủy, tượng gốm bên cạnh những bộ ấm 
chén mà khả năng sản xuất hàng loạt để phục vụ đời 
sống với chất lượng thẩm mỹ cao bằng chất liệu sành 
trắng và đồ sứ vẽ dưới men hoặc trên men là một giải 


357 


đáp về vấn để nâng cao chất lượng hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khẩu hiện nay, đặc biệt là trong ngành gốm. 


Triển lãm gốm của giáo sư - họa sĩ Nguyễn Văn 
Y là kết quả làm việc sáng tạo nhiều năm của một họa 
sĩ gốm, đây cũng là lần đầu tiên, một họa sĩ thuộc 
ngành mỹ thuật ứng dụng giới thiệu những tác phẩm 
sáng tác của mình trong một triển lãm riêng; góp phần 
vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khẩu trong ngành gốm ./. 


358 


Vĩnh biệt một tải năng gốm 


Lứa tuổi 50 chúng tôi, lớp học trò đầu tiên của 
giáo sư - họa sĩ Nguyễn Văn Y ở Trường Đại học Mỹ 
thuật công nghiệp cùng đông đảo văn nghệ sĩ, bạn bè 
thân quen của ông đã tiễn đưa ông đến cõi vĩnh hằng 
trong niềm ngâm ngùi thương tiếc, bởi một cổ thụ trong 
làng mỹ thuật ứng dụng đã ngã xuống. Chỉ cách đây 
mấy hôm thôi, trong triển lãm mỹ thuật ứng dụng 993, 
bộ tác phẩm gốm #oời cổ của ông do chính ông gửi 
đến triển lãm đã đem lại ấn tượng mạnh mẽ cho người 
xem bởi tính dân tộc và hiện đại của nó. Vậy mà nó lại 
là tác phẩm cuối đời của ông. 

Giới văn nghệ ít ai không biết giáo sư - họa sĩ 
Nguyễn Văn Y là một nhà làm gốm dành cả cuộc đời 
mình cho cái nghề “chơi với lửa” và đã để lại một số 


359 


Vĩnh biệt một †äi năng gốm 


Lứa tuổi 50 chúng tôi, lớp học trò đầu tiên của 
giáo sư - họa sĩ Nguyễn Văn Y ở Trường Đại học Mỹ 
thuật công nghiệp cùng đông đảo văn nghệ s1, bạn bè 
thân quen của ông đã tiễn đưa ông đến cõi vĩnh hằng 
trong niềm ngậm ngài thương tiếc, bởi một cổ thụ trong 
làng mỹ thuật ứng dụng đã ngã xuống. Chỉ cách đây 
mấy hôm thôi, trong triển lãm mỹ thuật ứng dụng 1993, 
bộ tác phẩm gốm /#oøời cổ của ông do chính ông gửi 
đến triển lãm đã đem lại ấn tượng mạnh mẽ cho người 
xem bởi tính dán tộc và hiện đại của nó. Vậy mà nó lại 
là tác phẩm cuối đời của ông. 

Giới văn nghệ ít ai không biết giáo sư - họa sĩ 
Nguyễn Văn Y là một nhà làm gốm dành cả cuộc đời 


+ (É 


mình cho cái nghề “chơi với lửa” và đã để lại một số 


359 


khối lượng đồ sộ những tác phẩm với sự phong phú đa 
dạng của chất liệu gốm được sáng tác từ một tác giả với 
một phong cách rất Nguyễn Văn Y. Tác phẩm của ông 
là một cái gì đó vừa gần gũi với đời thường vừa đậm đà 
bản sắc dân tộc, vừa sang trọng trong môi trường hiện 
đại, vừa kế thừa và sáng tạo các thủ pháp tạo đáng và 
trang trí góp phần quan trọng cho nghệ thuật gốm Việt 
Nam hiện đại. 


Sau khi tốt nghiệp nghệ thuật gốm trường Cao 
đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1940, họa sĩ Nguyễn 
Văn Y đã làm những chuyến hành hương dân dã đến 
những lò gốm từ Bắc chí Nam để nghiên cứu, học hỏi 
và tắm mình trong thực tế sản xuất, để nắm lấy, tìm lấy 
cái hồn gốm Việt dồn đọng trong những sản phẩm gốm 
dân gian truyền thống. Rồi trải qua những năm tháng 
kháng chiến gian khổ bên những lò gốm đầy thiếu thốn 
của vùng khu 4 cũ, để năm I959, trong cương vị Hiệu 
trưởng trường Trung cấp Mỹ nghệ (tiền thân của 
Trường Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội ngày 
nay), ông đã cùng với các họa sĩ Nguyễn Khang, Lê 
Quốc Lộc, Nguyễn Trọng Niết, Kim Đồng, Ngô Tôn 
Đệ ... và một số nghệ nhân gốm nỗ lực xây dựng khoa 
gốm mỹ thuật, cho ra trường nhiều họa sĩ gốm có tay 
nghề cao như Lê Ngọc Hân, Nguyễn Trọng Đoan, Cao 
Trọng Thiểm, Phạm Đắc Bảo, Lê Duy Ngoạn, Nguyễn 


360 


Phú Hậu, Lê Thị Hiển, Trần Khánh Chương, Vũ Nhâm, 
... Nối tiếp sự nghiệp sáng tạo gốm của ông, nhiều nghệ 
sĩ tên tuổi khác trong các lĩnh vực điêu khắc, sơn mài, 
vải lụa như : Lê Đình Quỳ, Hứa Tử Hoài, Tạ Quang 
Bao, Trần Liên Hằng, Kim Thái ... Phần lớn những học 
trò học được ở ông tình yêu nghệ thuật dân tộc sâu sắc 
và lòng khát khao sáng tạo và đóng góp cho sự trưởng 
thành sau này của họ. 


Nhiều tác phẩm gốm của ông trong các triển lãm 
chung và riêng tại Hà Nội năm 1988 đã có sức cuốn hút 
thị giác và rung cảm tâm hồn người xem. Hàng loạt tác 
phẩm gốm như lọ hoa trang trí lớn khắc nổi men ngọc, 
bộ ấm chén hoa nâu có khay kiểu dân tộc hiện đại, liễn, 
đĩa... với các loại men ngọc, men nhựa mận, men kết 
tỉnh mà ông đã phục chế và sáng tạo từ gốm cổ truyền 
như những phù điêu bằng đất nung, gạch đắp nổi, gạch 
trổ thủng là sự thành công làm thức dậy, tìm lại vốn 
truyền thống xuyên suốt sáng tác của Nguyễn Văn Y 
trong giai đoạn những năm 60 và 70 đã đưa đến cho 
ông những giải thưởng xứng đáng trong triển lãm mỹ 
thuật toàn quốc cũng như giải thưởng về sáng tác gốm 
ở Vi-ni-út (Lít - va). 


Vào những năm 80, khi bắt đầu về hưu, ông vẫn 
tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nghệ sĩ tạo 
hình Việt Nam với tư cách một thành viên của Hội 


36L” 


đồng nghệ thuật ngành trang trí và tiếp tục những sáng 
tác mới về gốm dựa trên cơ sở kỹ thuật bàn xoay và lò 
nung của những lò gốm truyền thống như Bát Tràng, 
Phù Lãng, Đông Thành, Hải Dương kết hợp kỹ thuật 
thành hình, men, lò của địa phương với phẩm chất của 
nghệ thuật hiện đại, dấu ấn của tình cảm, tâm hồn của 
họa sĩ đã được ghi nhận, âm hưởng nghệ thuật Việt 
Nam ngày càng sâu lắng trong gốm Nguyễn Văn Y. 


Trong nhiều năm, họa sĩ Nguyễn Văn Y làm 
giám đốc Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh 
công tác quản lý, ông vẫn thường xuyên sáng tác và tập 
trung viết nhiều bài nghiên cứu có giá trị về mỹ thuật 
ứng dụng và nghệ thuật gốm Việt Nam được đăng trên 
báo chí trong nước và nước ngoài. Đặc biệt ông đã dày 
công viết và sưu tầm bản vẽ ảnh cho cuốn sách Gốm 
Việt Nam. Rất tiếc chưa có điều kiện để in ra mắt. 


Sinh ngày 14/10/1919, ở thị xã Đồng Hới tỉnh 
Quảng Bình, mất ngày 30/7/1993 tại Hà Nội, giáo sư - 
họa sĩ Nguyễn Văn Y đã lao động nghệ thuật quên 
mình, với đóng góp xứng đáng vào công việc sáng tạo 
nghệ thuật gốm Việt Nam thêm những bước phát triển, 
những dấu ấn quan trọng. Nhiều tác phẩm của ông 
được để ở những vị trí xứng đáng trong Viện Bảo tàng 
Mỹ thuật Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Những 
đóng góp của ông về mặt quản lý và đào tạo thế hệ nối 


362 


tiếp đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao 
thể hiện ở những Huân chương Lao động hạng nhì, 
Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao 
động hạng ba và nhiều Huân, Huy chương khác ./. 


363 —— 


Hog sĩ Nguyễn Trọng Niết 


với nghệ thuật chơi với lửa 


Năm 1959, khi tôi vào học khoa gốm khóa I 
(1959 - 1963) trường Trung cấp Mỹ nghệ Việt Nam ở 
Ô Chợ Dừa - Hà Nội (nay là trường Đại học Mỹ thuật 
công nghiệp) thì họa sĩ Nguyễn Trọng Niết đã là giảng 
viên gốm của khoa chúng tôi, mặc dầu lúc đó ông đang 
sáng tác tranh sơn mài với các tác phẩm Chợ Mường 
Khương, Chợ Lạng Sơn, Gặt lúa ở Hòa Bình, cùng 
nhiều bức khác, mà bức Chợ Mường Khương” khá nổi 
trong triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1958 và sau 
này nằm trong số tranh chọn lọc đi triển lãm 12 nước 
XHCN và được lưu lại tại Bảo tàng Phương Đông - 
Matxcơva (Nga). Lúc đó, ông mới ngoài 30 tuổi, dáng 


364 


gầy và khuôn mặt luôn gắn với cặp kính trắng - ông 
hiền lành, ít nói, nhưng khi giảng bài khá sôi nổi và gây 
được thiện cảm với học sinh. Ông là người đã đưa các 
kiến thức về men, đất và những vấn đề của nghề gốm, 
đặc biệt là từ các tài liệu gốm của Pháp. Đến nay, tôi 
vẫn còn giữ được hai cuốn sổ tay lớn ghi đầy những gì 
mà ông đã truyền thụ, và không ít những tài liệu do ông 
dịch thuật. Cần nói thêm rằng, vào đầu những năm 60, 
khoa gốm với 34 học sinh được học nghệ thuật từ các 
thầy giáo chuyên ngành và là các họa sĩ, nhà điêu khắc: 
hình họa, điêu khắc, trang trí chuyên ngành từ thầy 
Nguyễn Văn Y, Nguyễn Trọng Niết, học chuyên nghệ 
từ các nghệ nhân Lê Văn Vấn, Vũ Văn Hào, Đào Văn 
Can. Vậy là học đủ thứ để có được một nghề gốm với 
trình độ cao hơn, vượt qua giới hạn của lối truyền nghề 
phổ biến ở nước ta. 


Ông làm công tác giảng dậy tại nhà trường từ lúc 
còn Trung học lên Đại học. Nhiều học trò của ông đã ở 
lại trường giảng đạy cùng ông hoặc tỏa ra nhiều lò gốm 
trong cả nước. Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu sáng tác, 
ông đã cùng thầy trò khoa gốm làm ra nhiều loại sản 
phẩm “phục chế” gốm cổ để giữ gìn và nâng cao truyền 
thống dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa. 

Vào giữa những năm 60 và đầu những năm 70, 


ông đã tạo cho mình một “lò gốm” riêng ngay tại nhà ở 


365 ”- 


tâng 2. Muốn lên nhà ông, phải men theo một cái 
ngách hẹp, dài có lẽ chiều ngang chỉ dưới Im, rồi mới 
vào đến sân trời thứ hai theo cầu thang để lên gác. Từ 
ngoài hành lang vào đến gian buồng lát gỗ đã thấy bầy 
la liệt khuôn thạch cao, than, máy nghiên bi, chày, cối 
nghiên men, củi và các đổ để đựng men. Tiếp đến là 
mệt sân trời khác, đó là nơi đặt lò nung gốm. Lò gốm 
nhỏ rất độc đáo theo kiểu lò dã chiến với vỏ là những 
khoanh đất chịu lửa tự làm lấy khá dày và thô, được đai 
bằng sắt đai thùng, như những chiếc bao đại không 
đáy, được chồng lên nhau, còn ruột lò là những chiếc 
bao nung để chứa sản phẩm, khoảng giữa vỏ và ruột là 
nơi vào than để nung đốt. Kết cấu loại lò này có gì đó 
giống với lò nung hoa thủ công có nhiệt độ khoảng 
8O0°C - 900C và với nhiệt độ như vậy, ông làm gốm 
đất nung men nhẹ lửa. Với cách làm lò này, ông có thể 
xếp các bao cho lò có độ cao tùy ý, nhưng vì không 
gian đặt lò rất hẹp, nên khi lò cao nhất chỉ cao đến 
khoảng 1,5 m. Ông có tới 3 cái đế lò bằng đất chịu lửa 
có ghi sắt để đỡ than và ba cái đế đó lần lượt thay nhau 
cho 3 lò nung liên tục. 

Đầu tiên, ông kê ba hòn gạch để đỡ đế lò, tiếp đó 
chồng các khoanh vỏ lò lên cao dần cùng với động tác 
cho bao nhỏ làm ruột lò vào sản phẩm mộc, cho than ở 
phần cách giữa bao và vỏ lò. Làm như vậy cho đến độ 


366 


cao mà ông muốn. Để mồi lửa cho than cháy, ông đốt 
ngay cái bếp dầu ở dưới đế, cho đến khi than bắt lửa tốt 
thì lấy bếp dầu ra để tự nó cháy lan dần lên phía trên. 
Phải cần 3 giờ, sản phẩm mới được nung chín. Khi đã 
nung xong mẻ thứ nhất, ông kê tiếp cái đế lò thứ hai rồi 
dỡ các khoanh vỏ lò chuyển sang để tạo nên lò mới với 
các động tác như đã làm của lần thứ nhất cho đến khi 
gốm được nung chín thì làm tiếp sang đế lò thứ ba. Với 
cách làm này, mỗi ngày ông có thể đốt liên tiếp 3 mẻ lò 
liên tục hết từ sáng đến tối. Điều thú vị là vỏ lò và bao 
nung có nhiều kích thước to, nhỏ khác nhau. Nếu sản 
phẩm nhỏ, ông dùng bao và vỏ loại nhỏ. Nếu sản phẩm 
phình phần bụng, thì ông dùng bao và vỏ lò ở giữa lớn 
hơn, còn nếu sản phẩm chỉ lớn ở phần vai và miệng thì 
vỏ và bao cũng lớn ở phần đó. Thực chất đây là loại lò 
đứng nhưng không cố định ở phần vỏ lò, lối làm lò theo 
kiểu “lắp ráp” này quả là một sáng chế lò nung tôi chưa 
từng thấy. Và nếu ai đó nghe nói ở giữa 36 phố phường 
Hà Nội , trên căn gác hai của ngôi nhà hình ống mà 
nung ra gốm đều đều thì thật khó tin. Vậy mà họa sĩ 
Nguyễn Trọng Niết vẫn làm được và làm trong thời 
gian khá dài - gần 10 năm. Tất nhiên bây giờ các vỏ lò 
và bao nung đã trở thành kỷ niệm một thời gian khổ... 


Thường các sản phẩm được làm bằng đất sét 
thường, thành hình bằng khuôn thạch cao theo lối đổ 


367 —~ 


rót. Sau khi phủ một /ớ» áo trắng để che mầu nâu của 
xương đất, ông đã vẽ nét chìm các hoa văn lên mặt 
ngòai của sản phẩm để trang trí, rồi nung trước một lần 
cho cứng, sau đó mới vẽ men mầu trang trí cho hoa văn 
để nung lại lần nữa. Lò đã cho ra các loại lọ, đĩa trang 
trí, ngoài ra còn các mảnh gốm men màu tươi như lá 
cây, đỏ,vàng, để làm tranh ghép gốm mà loại gốm cao 
lửa không đáp ứng được. Nhiều tranh ghép gốm thời đó 
đã dùng chất liệu mảnh gốm màu của ông. 


Các “sản phẩm - tác phẩm” của lò gốm Niết - 
loại gốm đất nung phủ men màu nhẹ lửa đã thu hút 
được rất nhiều người yêu thích đồ gốm bởi tính nghệ 
thuật cao và vẻ đẹp riêng của nó. Các sản phẩm chủ 
yếu là lọ hoa có đáng cao - cho phù hợp với lò chõ - 
được làm bằng đất sét thường nên xương đất sau khi 
nung có mầu đỏ gạch hơi sẫm, hoa văn vẽ trực tiếp lên 
sản phẩm theo lối vẽ nét chìm, mảnh và rung, tùy hứng, 
vì vậy không có sản phẩm nào có hoa văn giống nhau. 
Các hoa văn thường là hoa lá, chim thú, cá, hổ, ngựa, 
kết hợp với hoa văn hình học khuyên tròn, đích dắc, 
còn nền của hoa văn thường được dùng “bay” để “gấy” 
những nét ngắn trông như những hạt mưa. Với men chì, 
chảy bóng có màu nâu đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lam, 
đen, để tô lên hoa văn cũng theo lối ngẫu hứng. Vậy là 
trong hoàn cảnh cực kỳ ngặt nghèo về mặt bằng hẹp, lò 


368 


nhỏ, cơ động, nhiệt độ nung hạn chế, ông đã cho ra đời 
loạt tác phẩm không giống ai, thực sự là một loại gốm 
có phong cách Nguyễn Trọng Niết mà ta có thể nhận ra 
ngay khi để lẫn vào các loại gốm khác. Với người làm 
gốm, để có tác phẩm đẹp không giống ai, quả là một 
thành công lớn. Ngày nay, ở Hà Nội, nhiều gia đình 
vẫn còn lưu giữ được các lọ gốm này, còn Bảo tàng Mỹ 
thuật Việt Nam - trong bộ sưu tập gốm của mình vừa 
mới khai mạc vào đầu Xuân này đã trưng bày chiếc lọ 
hoa men nhiều màu nhẹ lửa được làm vào năm 1965, 
cao 22,5 cm - đường kính thân chỗ rộng nhất 9,5 cm - 
một trong số 7 tác phẩm mà Bảo tàng đã sưu tập được 
của Nguyễn Trọng Niết 


Có thể thấy những tác phẩm '“*gốm Niết” kết hợp 
đậm đà giữa truyền thống trang trí nét trên gốm đất 
nung với tạo dáng và men mầu nhẹ lửa của thời hiện 
đại, còn hoa văn thì phảng phất đâu đó bóng dáng của 
tranh dân gian hàng Trống, làng Hồ trên gốm hoa nâu, 
hoa lam, đất nung truyền thống, nhưng không phải là 
những mô típ được sao chép, nó là mô típ được tiếp thu 
và ngấm vào trong máu để tạo ra một cơ thể mới. 

Từ ngày đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ông 
thôi không làm gốm nhẹ lửa nữa, mà chuyển qua pha 
chế các loại men lửa cao như men rạn, men ngọc, men 
trắng, để cung cấp cho một số lò gốm ở Bát Tràng, và 


3469 —— 


một số nơi khác. Cách làm men cũng lạ, ông pha chế 
những thành phần chính để thuê nơi khác nghiền thành 
men, một số ít ông tự nghiền lấy tại nhà bằng máy 
nghiền bi nhỏ hoặc chày cối thủ công. Men làm xong 
trong thể lỏng, ông đóng vào trong các bịch ni lông nhỏ 

cân nặng khoảng I/2 kg buộc túứm đầu lại xếp thành 
dãy chờ người đến mua chuyển đi cho dễ dàng. Bây giờ 
đên thăm ông, ta vẫn thấy sự ngốn ngang, chật chội của 
một thà làm gốm cho dù không giống ai, và nếu ai 
chưa đến thăm nhà xưởng gốm của ông một lần chắc 
khó mà tưởng tượng nổi. 


Mấy năm gần đây, bên cạnh làm men để cung 
cấp cho làng gốm Bát Tràng, Nguyễn Trọng Niết sáng 
tác nhiều lọ, đĩa gốm loại sành trắng lửa cao, thường là 
hoa văn nét chìm phủ men nâu khá đẹp mắt. Các sản 
phẩm này được ông sáng tác tại Bát Tràng mỗi khi ông 
sang bên đó. Những sản phẩm này cho ta một dạng 
thức khác của vẻ đẹp “gốm Niết" - vẻ đẹp của gốm 
men màu lửa cao. 


Tôi được biết họa sĩ Nguyễn Trọng Niết sinh 
ngày 25 tháng 7 năm 925, tại Hà Nội. Năm 1941, ông 
vào học khoa Gốm thuộc trường Mỹ thuật Đông Dương 
cùng 5 người khác, mà ở đó ông được kỹ sư Bùi Tường 
Viên - một kỹ sư sĩ - lï - cát hiếm hoi của thời ấy dạy 
về kỹ thuật gốm, họa sĩ Tô Ngọc Vân dạy trang trí, họa 


370 


sĩ Jorge Khánh dạy hình họa và điêu khắc, nghệ nhân 
Vũ văn Hào dạy chuyên nghệ. Ông kể rằng vào cuối 
những năm 30, tại trường Cao đẳng mỹ thuật Đông 
Dương (nay là trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội) có 
nhiều khóa học gốm nối tiếp nhau. Ở đây có một lò 
nung gốm theo kiểu “lò tròn lửa đảo” đốt bằng than mỡ 
đã được xây dựng trong khuôn viên trường nhưng ở 
phía gần đường Nam Bộ. Lò có kích thước khá lớn, 
đường kính đáy gần 4 mét và cao cũng gần như vậy. Vì 
là lò lửa đảo nhiệt và khói nên được xây khá cao. Các 
sản phẩm được nung trong bao, và mọi công việc đều 
do học sinh và các nghệ nhân đảm nhiệm. Tiếc rằng 
nay vết tích lò gốm đã không còn. Thế hệ hôm nay 
cũng không còn biết được những sản phẩm gốm thời kỳ 
ấy của trường Cao đảng Mỹ thuật Đông Dương ra sao. 
Nhưng điều lạ với tôi là gốm trường Đại học mỹ thuật 
Hà Nội có trước trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp 
gần 20 năm. 


Điều đáng lưu ý là thời gian làm bài tốt nghiệp 
trường Đại học Mỹ thuật Đông Dương, nhà trường phải 
đi sơ tán, ông đã vào Biên Hòa (Đồng Nai) để thể hiện 
bài vở của mình và phải chăng kỹ thuật sành xốp Biên 
Hòa vào thời thịnh vượng đó đã ít nhiều gây dấu ấn 
trong ông. Năm 1946, khi trường Mỹ thuật Hà Nội tiếp 
tục tuyển sinh sau cách mạng tháng Tám, ông lại thi 


371 


vào học hội họa, nhưng không được bao lâu thì toàn 
quốc kháng chiến, sự học của ông lại ngừng trệ.. 


Dẫu đã bước qua tuổi cổ lai hy, nhưng ông vẫn 
nhanh nhẹn và thích đi đây đó, ông là một trong những 
người tích cực tham gia các chuyến đi của Hội tổ chức 
cho dù là Sa - pa, Lào Cai, Bắc Ninh, hay Ninh Bình, ... 
và mỗi chuyến đi như vậy, những ghi chép ký họa, ảnh 
chụp tư liệu ngày một thêm nhiều. Ông cho biết, bên 
cạnh việc làm men sáng tác đồ gốm, tới đây ông sẽ thể 
hiện loạt tranh sơn mài mới. Vậy là ngoài gốm, sáng 
tác tranh sơn mài đang là câu thúc nơi ông./. 


372 


Vòi nét 


Về nghệ nhân gốm Việt Ngm 


Trong các công việc sáng tạo, có lẽ chỉ có nghề 
gốm và những nghề thủ công khác là ít người được lưu 
danh, bởi trên sản phẩm của họ hiếm khi có chữ ký 
hoặc họ tên như các tác phẩm Hội họa, Điêu khắc, Văn 
học... và vì thê phần lớn họ thuộc “nghệ nhân dân 
gian” còn nếu “nồi tiếng” thì cũng lưu được vài đời rồi 
đi vào quên lãng ... 

Nghề gốm đã có được van năm, nhưng những 
nghệ nhân gốm mà ta biết được đến ngày nay, không 
quá 500 năm nếu ta chỉ kể đến những nhân vật có thật 
chứ không phải là trong truyền thuyết hoặc huyền thoại 
như “sự tích nồi hầu”, các ông : Thái học sinh Hứa 


373 


Vĩnh Kiểu (hay Cảo), Đào Trí Hiếu, Lưu Phương Tú 
(hay Lưu Vĩnh Phong) từ thời Lý đã có công làm nên 
các lò gốm Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng, sau khi đi sứ 
nhà Tống (960 - I127) về và học được nghề này ở Triều 
Châu (?) mà đôi khi được lưu truyền, mà theo tôi không 
có cơ sở, bởi gốm sành xốp (đất trắng) sành nâu và 
sành nâu men da lươn độ nung gần nhau và đặc biệt 
loại gốm sành xốp đất trắng ở Việt Nam đã có từ đầu 
công nguyên (mà ngày nay các mộ Hán đã cho thấy số 
lượng lớn các sản phẩm này). 


Trong bài viết này tôi muốn tìm hiểu về một số 
nghệ nhân gốm của nước ta mà tên tuổi họ còn gắn trên 
sản phẩm hoặc đang sống trong lòng người đương thời 
như thế hệ chúng tôi. 


Trước hết phải nói “nghệ nhân gốm” họ là những 
người sáng tạo, thực sự lam ra sản phẩm gốm, trong số 
sản phẩm đó không ít cái đã trở thành những tác phẩm 
gốm quí giá trong Bảo tàng hoặc các sưu tập tư nhân. 
Trong điều kiện sản xuất thủ công, các nghệ nhân này 
đều có khả năng làm từ đầu chí cuối sản phẩm: họ biết 
chọn đất, pha đất, pha men, vuốt sản phẩm, trang trí lên 
sản phẩm và có khả năng đắp lò điều khiến lửa ... 
nhưng tất cả những kiến thức này đều được học qua 
cách truyền nghề và qua thực tế công việc, họ cùng có 
điểm xuất phát như nhiều người thợ gốm khác khi vào 


— 374 


nghề, nhưng họ thông minh hơn, có hoa tay và dày 
công tự rèn luyện tay nghề để trở thành tài, cả đời họ đã 
qua nhiều chuyển đổi của cuộc sống vẫn gắn bó với 
gốm, với nghề "đồ đất” một thời không phải là nghề 
được trọng vọng và có lẽ chỉ từ sau năm 1957 thành lập 
Hội Mỹ thuật Việt Nam, lần đầu tiên một số nghệ nhân 
gốm đã trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - 
như những nghệ sĩ tạo hình thực thụ - và một số khác 
được liên hiệp xã thủ công nghiệp tặng “bàn tay vàng” 
đó là điều đắng mừng, là sự trân trọng của xã hội. 


Gốm Việt Nam phát triển mạnh ở thời Lý - Trần 
(thế kỷ XI - XIV) với các sản phẩm gốm hoa nâu, men 
ngọc, chạm đắp nổi có chất lượng sản phẩm và phẩm 
chất nghệ thuật cao nhưng cho đến nay không có một 
tên tuổi nghệ nhân nào được lưu lại. 


May mắn thay, từ thời Lê, mà cụ thể hơn là từ 
năm Thái Hòa thứ § (1450) đời vua Lê Nhân Tông, ta 
được biết đến một nữ nghệ nhân họ Bùi làm nên chiếc 
bình hoa lam (cao 54 cm) nổi tiếng nay đang “ngự” 
trong Bảo tàng Topkaii Saray tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, 
trên vai có ghi dòng chữ nho : “Thái hòa bát niên, Nam 
sách châu, tượng nhân Bùi thị hý bút”. Dòng chữ này 
cho ta biết nhiều điều, ngoài nghệ nhân họ Bùi ta có thể 
đoán đó là một nghệ nhân nữ (Bùi thị) và vẽ chiếc bình 
này vào năm 1450 (Thái hòa thứ 8), nghệ nhân quê ở 


375 


Châu Nam sách (nay thuộc huyện Nam Sách - tỉnh Hải 
Dương) và vẽ rất thoải mái trong sự xúc cảm như vu] 
chơi (ý bú). : 


Từ cuối thế kỷ XV đặc biệt là trong thế kỷ XVỊ, 
nhiều sản phẩm gốm thờ cúng như chân đèn, lư hương 
có viết chữ chìm hoặc nổi trên thân sản phẩm, những 
chữ này cho biết nhiều điều, nơi làm, năm làm, người 
làm và ai đặt hàng để cúng tiến vào đâu cho đù không 
phải sản phẩm nào cũng có đầy đủ các dữ kiện ấy. 
Theo Nguyễn Đình Chiến với gốm Bát Tràng đến nay 
ta biết có 3 sản phẩm có viết chữ (minh văn) của thế kỷ 
XV, 36 sản phẩm của thế kỷ XVI - XVI. Chúng ta vui 
mừng nhận ra những nghệ nhân gốm tài hoa của thời 
kỳ này chủ yếu là của làng gốm Bát Tràng, còn ở vùng 
gốm Chu Đậu (Hải Dương) thì Tăng Bá Hoành trong 
nghiên cứu của mình mới nêu tên được hai người đó là 
Đặng Huyền Thông (thế kỷ XIV) và nữ nghệ nhân họ 
8ùi (thế kỷ XV). 

Các nghệ nhân gốm Bát Tràng thời Lê - Mạc có 
cả nam và nữ, có khi là vợ, chồng hoặc bố, mẹ, con trai, 
son gái, con dâu cùng nhau sáng tạo nên một tác phẩm. 

Các nghệ nhân có tên và là người tạo tác có thể 
kể tới : Vũ Ngộ Tiên, Bùi Thị Đô, Hoàng Thị Vệ, Bùi 
Huệ, Trần Thị Ngọ, đã làm đôi chân đèn lớn mà hiện 
aay lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam chỉ còn thớt 
376 


dưới đã cao tới 37,5 và 40 cm, đôi chân đèn này được 
làm vào đời Diên Thành (1578 - 1585), trang trí hoa 
lam và rồng nổi. 


Bùi Huệ và Bùi Thị Đỗ còn làm cặp chân đèn 
khác tạo dáng và trang trí gần với đôi chân đèn trên cả 
về tạo dáng và trans trí cũng như độ lớn vào ngày 25 
tháng ll năm Diên Thành tuứ bá (1580). 

Nghệ nhân †}ö Phú và vợ là Nguyễn Thị Bản 
cùng con trai là œ Xuân Vị cùng vợ là Lê Thị Ngọc 
đã làm chân đèn hoa lam đặp nổi rồng nhưng ở phía 
chân đèn có hoa văn đắp nổi hình tròn vào ngày 3 
tháng Š năm Đoan Thái: thứ 2 (1587). 


Gia đình Đỗ Phủ, Nguyễn Thị Bản, Đỏ Xuân Vị 
cùng con gái là Đỏ Thị Tuân làm lư hương có hai khối 
chồng lên nhau trang trí đấp nổi đơn giản nhưng sử 
dụng men rar 


Ta còn thấy các nghệ nhân khác không chỉ làm 
gốm mà còn có chức sắc hay học vấn đó là các nghệ 
nhân : Bùi Đuệ - Xã trưởng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, 
phủ Thuận Án là người làm nên chân đèn hoa văn rồng 
đấp nổi trên nền gốm hoa lam, có tạo dáng mập khỏe 
vào năm Hoằng Đinh thứ 2 (1601). Ông còn cùng bà 
Lê Thị Cận (vợ?) làm một chân đèn khác có dáng 
tương tự vào năm Hoằng Đìĩnh thứ 9 (1618). Nghệ nhân 


377 


Vũ Xuân là sinh đồ làm cặp chân đèn ngoài trang trí 
rồng nổi hoa lam, phía chân của chân đèn còn được 
trang trí hoa văn kiểu cách sen đắp nổi và hoa cúc vào 
năm Hoằng Đinh thứ I3 (1622). 


Ở Hải Dương, ngoài nghệ nhân nữ họ Bùi (giữa 
thế kỷ XV) như đã nói ở trên mà ta không còn biết gì 
thêm về lai lịch của bà, thì nghệ nhân Đặng Huyền 
Thông, ta có thể biết ông rõ hơn nhờ những chữ viết 
trên tác phẩm của ông được làm vào năm 1580 (cuối 
thế ký XVI). Đặng Huyền Thông tên thật là Đặng Mậu 
Nghiệp - tên tự là Huyền Thông - là sinh đồ (tú tài) quê 
ở xã Hùng Thắng, huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách 
nay thuộc xã Minh Tâm, huyện Nam Sách tỉnh Hải 
Dương. Vợ ông là nghệ nhân Nguyễn Thị Định cùng 
làm gốm với ông và ghi tên trên một số sản phẩm. 


Là người có học, nghệ nhân Đặng Huyền Thông 
đã sáng tạo được nhiều tác phẩm khá độc đáo, có 
phong cách riêng. Theo Tăng Bá Hoành thì trong số [9 
tác phẩm gốm thời Mạc Mậu Hợp, tập trung các niên 
hiệu Diên Thành, Đoan Thái, Hưng Trị (I578 - 1590) 
(trong đó Bảo tàng Lịch sử Việt Nam I2, Bảo tàng Hải 
Dương 7) thì có tới 10 tác phẩm do Đặng Huyền Thông 
làm (7 chân đèn và 3 lư hương). So với các chân đèn, lư 
hương mà các nghệ nhân gốm Bát Tràng làm đã kết 
hợp giữa vẽ hoa lam và đắp nổi rồng, điểm xuyết cánh 


378 


sen, hoa cúc nổi thì các sản phẩm của Đặng Huyền 
Thông lại thiên về điêu khắc và có phong cách tạo dáng 
khá riêng biệt. Phần lớn các hoa văn chạm nổi rồng, 
hoa cúc, cánh sen được trải vòng theo thân sản phẩm có 
độ nổi vừa, tinh tế, toàn thân sản phẩm được tráng một 
màu men xanh đồng hoặc xanh lam. Ở chiếc lư hương 
hiện lưu trữ tại Bảo tàng lịch sử Tp.HCM. có lối tạo 
đáng rất độc đáo, kết hợp các mô típ voi, cánh hoa, 
tiên, hoa sen. rồng ... như một tác phẩm điêu khắc, màu 
men trắng ngà, lá cây, nâu nhạt. Hai bên tai có ghi 2 
bài thơ chữ Hán. 


Bước sang thế kỷ XVHI và XIX. nhiều sản phẩm 
của gốm Bát Tràng có ghi chữ cho thấy rõ niên đại sản 
xuất như Cứinh Hưng miền chế (1740 - 1786), Quang 
Trung niên tạo (1788 - 1792), Gia long niên tạo (1802 - 
1819)... tuy nhiên, họ tên của các nghệ nhân gốm 
không còn được lưu dấu trên sản phẩm của minh. Đó là 
điều đáng tiếc. 

Ở phía Nam, cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 
nhiều lò gốm sành xốp đã ra đời gắn liền với tên đất, 
tên người. Ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định xưa, 
các lò Cây mai, Cây keo, Biểu Hưng, Hương Lợi, Hòa 
Đồng ... đã sản xuất nhiều đồ gốm đẹp, nhưng trong sử 
sách không thấy ghi danh những người làm gốm nổi 


379 


tiếng, duy chỉ có khu vực gốm Bình dương với các làng 
gốm Lái Thiêu, Thủ Dầu Một (Phú Cường, Khánh 
Nghĩa), Tân Phước Khánh. Đến nay, một số lò gốm 
mang tên người chủ mà cũng là nghệ nhân gốm, ở đây 
còn được nhắc tới như ¿ở Lý kí» hay còn gọi là Lò Chín 
Thậi. Ông Chín Thận là người Việt, sinh khoảng năm 
I8IS, nguyên quán Hóc Môn - Gia Định, đến lập 
nghiệp ở khu Sào Đo (Chánh Nghĩa - Thủ Dầu Mội). 
Vào năm I842, ông là người có kiến thức và giỏi nghề 
gốm, lò của ông tập hợp nhiều thợ người Việt, người 
Hoa làm gốm sứ dân dụng. Ngoài ra người ta còn hay 
nhắc tới tên hai ông Vương - Lương người Phúc Kiến, 
sang lập nghiệp xây lò gốm Bà Lụa (Phú Thọ) chuyên 
làm chén, bát, lục bình cắm hoa với màu men lục, mở 
đầu cho các lò gốm khác phát triển sau này và ông Tía, 
chú Mầu, họ Lý, họ Từ,... mà các sản phẩm của họ rất 
có uy tín. 


Nghệ nhân Lý Vạn Tường với men thạch dụng 
các mầu xanh, xanh rêu, xanh chói bạc, với các loại 
men và sản xuất gốm sử dụng. Ông Nguyễn Thanh Lễ 
với các loại men và sản xuất gốm mỹ thuật gọi là men 
giả cổ với các mầu men tổng hợp có sắc độ nhạt, bóng 
mịn, thường có màu lục, màu nâu nhạt, xám, vàng cam, 
ngọc bích, huyết dụ. Tuy ông Thành Lễ học trường Mỹ 
nghệ Sông Bé với xưởng sơn mài, nhưng lò gốm của 


380 


ông tạo ra được nhiều sản phẩm nổi tiếng từ khoảng 
những năm 60 thế kỷ XX với tên gọi gốm Thanh LỄ. 


Ở miền Bắc, vào giữa thế kỷ XX, nhiều nghệ 
nhân gốm nổi tiếng được nhắc tới như là những nghệ sĩ, 
thầy giáo truyền nghề. 

Từ năm 1959, khi vào học khoa gốm khóa I 

(1959 - 1963) của trường Mỹ thuật công nghiệp Hà 
Nội, tôi được biết một số nghệ nhân gốm như Lê Văn 
Vấn, 
Vũ Văn Hào, Đào Văn Can, Nguyễn Văn Quây, Đào 
Thị Sửu, họ đều sinh vào đầu thế kỷ 20, trưởng thành từ 
các làng gốm truyền thống như Bát Tràng, Móng Cái, 
Nam Định, ... họ tự học để có được một khả năng sáng 
tạo và thực hành trong ngành gốm. Nhiều tác phẩm của 
họ đến nay trở nên quí hiếm và có giá trị nghệ thuật 
cao. Hai nghệ nhân Lê Văn Vấn và Vũ Văn Hào 
chuyên về gốm dân dụng còn 3 nghệ nhân Đào Văn 
Can, Nguyễn Văn Quây, Đào Thị Sửu chuyên về tượng 
gốm, mỗi người một vẻ. 

Nghệ nhân Lê Văn Vấn : ông sinh năm [906 và 
mất năm 1987, quê làng Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội, 
là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1963. Sinh 
thời, ông nhận mình là người có gốc gác ở “Bồ Bát xã - 
Yên Mễ huyện” nay thuộc tỉnh Ninh Bình, là một làng 


381 ——~ 


gốm có từ trước thời Lý. sau này di dân ra Bát Tràng 
lập nghiệp thành nhiều đợt và dân Bát Tràng tự coi 
mình có gốc ở đó. Đình Bát Tràng còn ghi : 

Bồ di thủ nghệ khai đình vũ 

Lan nhiệt tâm hương bái thánh thần 

(Nghề từ làng Bồ ra, khởi dựng đình miếu 

Lòng thành như hương lan, cúng tạ thánh thần) 


Vào năm 1959, khi đã ở tuổi 54, cụ có dáng cao 
gầy, cụ dạy chúng tôi trên sản phẩm gốm và đốt lò bầu. 
Trên chiếc bàn xoay kiểu Bát Tràng, cụ làm mẫu cho 
chúng tôi theo : hai chân xếp bằng tròn, lưng đài hơi 
cong, miệng tủm tim vài câu tiếu lâm. Cụ ít nói về 
mình mà thường hay kể về làng Bát Tràng, về những 
trai gái làng Bát Tràng và những kinh nghiệm làm gốm, 
từ lời kể của cụ, chúng tôi được biết : bố, mẹ sinh cụ ở 
làng Bát Tràng, nhưng mới 4 - 5 tuổi đã theo gia đình 
sang Thanh Trì (bên này sông Hồng, đối diện với Bát 
Tràng) làm cho lò gốm Hoàng Cao Khải lập ra. Đến 
năm l4 - 15 tuổi đã biết làm sứ Pu lí, năm l6 tuổi ra 
Hải Phòng (Kiến An) làm cho lò bát, từ đó có tay nghề 
vuốt, được khen là làm khó. 


Trở lại Thanh Trì, cụ làm gốm và mày mò 
nghiên cứu các loại men từ đất, đá để làm men trắng, 
men nâu vàng từ phù sa (các công thức chủ lò gốm giấu 


382 


không cho biết). Nhưng đầu thập kỷ 30, Bát Tràng bất 
đầu xây lò bầu thay dần cho lò đàn, lò cóc. Cụ Vấn trở 
về làng, mày mò, học hỏi và nắm được kỹ thuật xây, 
đốt để năm 1935 tự cụ xây cho gốm Thanh Trì lò bầu 
đầu tiên mà lúc đó lò Tbanh Trì đã của chủ Tây Ê - li - 
măng. 

Thời kỳ chống Pháp, cụ xây lò bát ở làng Lường 
cho sở kinh tế Liên khu ba, sau đó vào Thanh Hóa làm 
lò chum Hàm Rồng, lò bát ở Yên Thái huyện Nông 
Cống. 


Với nhiều kinh nghiệm tích lũy được trong thực 
tế sản xuất, cụ đã dạy cho lớp chúng tôi nhiều điều quí, 
chẳng hạn để đốt lò khi xếp bao, để lửa đi cho thông 
thoáng thì lấy độ dày của bàn tay nghiêng khi tiếp xúc 
bao làm cữ, độ nghiêng của chồng bao hơi đổ ra phía 
sau 5” để nung không bị đổ... cách lao củi, xem lửa, ... 
đó là một người tận tụy và say mê . 

Bên cạnh việc truyền nghề, cụ còn sáng tác một 
số mẫu gốm có hoa văn cổ truyền như đĩa, liễn ... 

Nghệ nhân Vũ Văn Hào : sinh năm L914, mất 
_ Quê quán Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Khác với 
nghệ nhân Lê Văn Vấn người cao gầy, nghệ nhân Vũ 
Văn Hào có dáng dấp nhỏ nhẹ, có phần rụt rè. 


383 


Ông đã dạy vuốt gốm từ thời trường Cao đăng 
mỹ thuật Đông Dương. Lúc Pháp - Nhật đánh nhau, 
trường tản cư xuống Phủ Lý rồi trở về quê, lại đi làm 
gốm, từ năm 1959 về trường Mỹ thuật công nghiệp - 
Hà Nội. 

Thầy dạy vò đất theo kiểu Nhật Bản, các từ 
“tồng” kê, sau này ở Bát Tràng gọi là tòng gai cũng từ 
Nhật, vì thầy được người Nhật sang ta dạy. 


Nghệ nhân Đào Văn Can : Ông sinh năm 1894, 
quê vùng Thường Tín, tỉnh Hà Tây. 


Từ nhỏ, ông đã ra Bát Tràng, Thanh Trì làm gốm 
cho các chủ lò gốm ở đây. Năm 1959, ông cùng các 
nghệ nhân Lê Văn Vấn, Vũ Văn Hào về khoa gốm 
trường Mỹ thuật công nghiệp, lúc đó ông đã ở tuổi 60 
và rất nổi tiếng về những sáng tác tượng gốm. Dáng 
người nhỏ nhắn, khuôn mặt xương xương, lơ thơ chùm 
râu đã điểm bạc, mùa đông với chiếc áo bông xanh 
chàm có cổ lông nâu, luôn đi bằng chiếc xe đạp cà tàng 
không chắn bùn, chắn xích, mà hồi đó chúng tôi gọi là 
xe đạp “truồng”. Ông có tài nhớ, đặc biệt là các tích 
truyện Tàu, truyện Việt, những con người, con vật, cây 
cối, hoa lá, nên các sáng tác của ông dù là hàng trăm 
tượng gốm trang trí ở chùa Hương Ký - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội khi ông còn làm ở gốm Thanh Trì hay 


384 


vẽ kiến trúc và trang trí cho ngôi chùa quê ông ở 
Thường Tín. 

Tính tình vui vẻ, nhớ nhiều, kể chuyện chắc như 
cua gạch, nên từ lúc trẻ đến già, ông luôn được phụ nữ 
đam mê. Ông kể rằng, từ bé ông gầy, nhỏ như con nhái 
bén nên các chủ gọi ông là thẳng Bén, nhưng ông có tài 
năng nên được phong cửu phẩm và từ đó gọi là Cư 
Bén, còn Đào Văn Can là tên đặt sau này. Khi tôi mới 
vào nghề, có lần ông nung tượng nhỏ trong lò chõ loại 
tượng đất nung không men - khác với Bà Sửu cùng 
thời nung tượng trong lò chõ nhưng có trang trí men 
chữ. Khi lấy ra, tất cả đền đen xì, ông bảo vì nó bị ám 
khói, rồi ông dùng củi nung lại lần thứ 2, các tượng 
gốm đã trở lại mầu nâu đỏ thường thấy. 


Đối với nghệ nhân Đào Văn Can, ta có thể gọi 
ông là nhà điêu khắc - mặc dù ông đã sáng tác nhiều đồ 
gốm dân dụng, sáng tác mẫu hoa mà sau này vì ông quí 
Bảo tàng Mỹ thuật nên ông vẽ lại tất cả bằng trí nhớ để 
làm tài liệu. Bởi tác phẩm điêu khắc gốm của ông khá 
đồ sộ mà chùa Hương Ký là một địa chỉ - ông còn sáng 
tác nhiều tác phẩm điêu khắc rất có tiếng những năm 
60 như Ăn guả nhớ kế trồng cây, Âm em xem sách, Em 
Tứ cống em Hồng đi học, Tượng Kừn Đồng, Không 
tham của rơi, Chân nến trúc hóa long, thu nhỏ tượng 
phật bà nghìn tay để làm gốm cốt sơn mài, ... Nhiều tác 


385 ——~ 


phẩm trong số đó lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật và được 
giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1960. 
Điều đặc biệt là tác phẩm điêu khắc dù nhỏ hay lớn, 
ông cũng chỉ dùng duy nhất một dụng cụ, đó là ciiưếc 
bay trúc hình mình cá trắm, đầu cong đầu nhọn, viết 
xong đốt lửa hai đầu tới độ đen nhưng không cháy để 
bay có độ cứng như sừng, cái bay đó lúc làm gốm thì 
đắp nổi, gắn tai, gắn vòi ... và các nhân vật trong tác 
phẩm đều được làm theo trí nhớ từ cụ già, em bé gái, bé 
trai không bao giờ dùng mẫu. 


Nghệ nhân Đào Văn Can vào Hội Mỹ thuật Việt 
Nam năm 1959, đó là nghệ nhân dân gian đầu tiên 
được kết nạp vào Hội của các nghệ sĩ tạo hình mà con 
số lúc đó chỉ hơn 100 người. 


Nghệ nhân Đào Văn Can mất khi đã ở tuổi ngoài 
80 tại quê nhà Thường Tín - Hà Nội. 


Nghệ nhân Đào Thị Sửu : Cho đến nay, chưa có 
một tài liệu nào nói về năm sinh của cụ, chỉ biết rằng 
năm 1982, cụ đã ngoài 70 tuổi, như vậy là cụ sinh ra 
vào đầu thế kỷ XX, cùng thời với các nghệ nhân : 
Nguyễn Văn Quây, Lê Văn Vấn, Vũ Văn Hào ... quê 
chính của cụ ở Hưng Yên, nhưng cụ sinh sống ở Nam 
Định bằng nghề nặn tượng đất từ lúc còn rất trẻ, trên cơ 
sở bộ khuôn mẫu đủ các loại tượng nhất như cầu, quán, 
nhà, tháp, chim, liêu, ngựa, hổ, trâu, bò, người câu cá, 


386 


Úp nơm, quan văn, quan võ, từ mấy đời trước để lại, 
khuôn có mầu nâu sẫm, bằng gốm đã nung, nhiều 
khuôn còn có chữ nho viết ở ngoài, từ các khuôn này, 
cụ làm ra loại khuôn để sản xuất hàng loạt. Các khuôn 
mẫu được trữ trong chiếc bồ nhỏ và ít ai được may mắn 
xem các khuôn mẫu này. Bộ khuôn được giữ gìn như 
vậy, vì theo cụ thân sinh ra cụ không có con trai để 
truyền nghề nên cụ được nối nghiệp. chúng ta cần biết 
rằng Nam Định nơi cụ làm tượng đất rất gần gũi với 
làng Khô Thái Bình - một làng làm tượng đất nung rất 
nổi tiếng và những cô thôn nữ với đôi bồ hàng xén và 
cả tượng đất nung xinh xắn... 


Vào những năm 60, cụ được mời về Hà Nội làm 
ở xưởng MITMIN (Mỹ nghệ Việt Nam) nằm trong 
khuôn viên mỹ thuật công nghiệp chúng tôi. Sau khi 
theo trường đi sơ tán ở Hà Bắc, cụ về Viện Mỹ nghệ 
dân gian rồi ít lâu sau tuổi cao sức yếu, về lại Nam 
Định và mất ở đó. 

Nghệ nhân Đào Thị Sửu là người làm tượng đất 
nung từ khâu đầu đến khâu cuối : kể cả làm đất, in 
khuôn, pha men, tô men, đấp lò, nung đốt. Khi làm 
việc, cụ không thích ai dòm ngó, nhất là khi vào lò và 
đốt lò, đó là sự kiêng ky có lý của những người làm 
gốm... 


387 — 


Tôi được biết cụ nhưng ít khi tiếp xúc, vì lúc đó 
chúng tôi còn quá trẻ, cụ lại “khó tính”. Ông Phạm Đắc 
Bảo - giảng viên trường Mỹ thuật công nghiệp đã viết 
“... Tôi biết cụ từ năm 1963, đó là một cụ bà nhỏ nhắn, 
mặt chẳng chéo những nếp nhăn trên màu da ngả đồi 
mồi, lúc nào cũng nhai trầu thuốc với một chiếc ống 
nhổ bằng đồng thau sáng bóng bên người. Cụ rất khó 
tính, hay nói nhịu, thường quát mắng bất kỳ ai kể cả 
giám đốc xưởng vô tình hay hữu ý nhìn cụ khi đang 
làm...” 


Tuy làm từ khuôn nhưng quá trình lắp ráp, thêm 
bớt cho tượng là quá trình sáng tạo, nên “nhà sàn” bằng 
đất cụ làm không hoàn toàn giống nhau, các tượng nhỏ 
và rất nhỏ để gắn lên hòn non bộ rất tỉnh tế. May mắn 
tôi còn sưu tập được một số sản phẩm cụ làm từ những 
năm 60 : nhà sàn, người nơm cá, người đi câu và những 
tượng nhỏ chữ bảng đầu đũa, các đầu như hạt đỗ những 
mắt, mũi, mồm, toát lên tỉnh thần của nhân vật. Đó là 
các tượng gánh củi, vác cuốc đi làm đồng, người đi bắt 
cá, người đánh đàn, người thổi sáo, người uống rượu, 
người ôm lắng hoa, chăn trâu, ông quan râu đài, voi, 
hổ, hươu, nghê, cóc, dê, vịt, cổng nhà, cầu, thuyền. 


Đất sét Tam Lư là nguyên liệu chính để làm 
tượng. Tượng thành hình xong, hấp trấu rồi tô men chì 
(tỉ lệ 10 thìa ô xít chì pha một thìa ô xít đồng hoặc ô xít 


388 


sắt, hoặc ô xít cô ban) để tô lên một phần của sản 
phẩm. Các sản phẩm này được nung trong lò chõ loại 
nhỏ (có thể bê di chuyển được) do cụ Sửu đấp lấy bằng 
đất sét pha trấu. Các sản phẩm nung được xếp đầy bụng 
lò, phủ lên trên một lớp mảnh đất đã nung để giữ nhiệt 
sau 2 - 3 giờ đốt củi chẻ nhỏ, lửa có mầu đỏ sẵm, men 
chảy đều thì dùng cập sắt đưa hết sản phẩm ra ngoài để 
nguội. 


Nghệ nhân Đào Thị Sửu là một nữ nghệ nhân 
hiếm hoi trong làng gốm Việt Nam chuyên về tượng 
gốm dân gian. 


Nghệ nhân Nguyễn Văn Quây : Ông sinh năm 
¡906 và mất năm 1978, quê xã An Tiến, huyện An 
Thủy. nay là Tiên Hội, An Lão, Hải Phòng. 


Từ nhỏ, khi đi ra chợ Kiến An chơi, ông đã thấy 
người làng Khô (Thái Bình) gánh tượng đất tô nâu lên 
bán ở chợ. Ông rất thích loại tượng đó, rồi khéo tay bắt 
chước cùng bạn nhỏ lấy đất sét làm phông, làm lợn, 
đặc biệt là lợn đất để bỏ tiền. Cũng có thời, ông đi làm 
thuê cho lò bát, nhưng lò này phá sản nên ông trở lại 
quê nhà bên đồi đất gần đường cái. Từ đó, ông đi sâu 
vào sáng tác và sản xuất, tạo nên một làng nghề khi 
ông truyền nghề, bán khuôn tượng cho một số gia đình 
trong thôn cùng sản xuất, đó là loại tượng gốm đất 
nung làm đồ chơi trẻ em để mộc hoặc tô mầu sặc sỡ 


389 - 


như đồ đất nung làng Khó Thái Bình vào giữa thế kỷ 
XX để có thêm một làng nghề làm tượng đất nung Tên 
Hội - Hải Phòng mà nhiều người biết tới. 


Các sản phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Quây 
là tượng lợn độc, lợn đàn, bán khắp vùng quê, sau này 
có thêm các tượng Bư mẹ con, chú phống (em bé ôm 
cành hoa), Ông tiền T1, Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Bà 
Triệu cưỡi voi, Hạc đội nến, lự, đỉnh, bình hoa. Về cuối 
đời ông có tác phẩm Bác Hồ cưỡi ngựa đi công tác, 
Anh bộ đội, là những đề tài mới. 


Tượng Bác Hồ đi công tác được nặn sau ngày 
Bác Hồ qua đời, ở chân tượng có dòng chữ chìm : “Đời 
đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”, đây là một tượng đất nung 
đẹp - cao 30 cm, trong bộ sưu tập của tôi. 


Các sản phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Quây 
đều được đốt trong lò trấu do ông tự đắp, vì vậy không 
có men và nhiệt độ nung chưa cao. 

Nghệ nhân Vũ Thế Cửu: Sinh năm 1928, quê 
làng gốm CẠy, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Làng gốm Cậy bên sông Kẻ St là một trong 
những làng gốm có từ lâu đời, ít nhất cũng là từ thời Lê 
- Mạc, cho dù các làng Chu Đậu, Hợp Lễ... đã tàn lụi 
nay mới được biết tới với những sản phẩm gốm hoa 
lam, tam sắc rất nổi tiếng ngày nay. 


390 


Từ nhỏ, ông đã “thích nghịch đất”, nặn ông bụt, 
long, ly, quy, phượng, voi hổ. Sở thích của ông luôn bị 
bố là một nhà nho rây la, nhưng rồi như một định 
mệnh, sau một số năm theo đoàn văn công vẽ phông 
màn, làm đạo cụ, ông lại trở về với làng gốm Cậy. Với 
vốn tự học và những năng khiếu trời cho, ông nắm bắt 
vững nghề gốm, sáng tác nhiều tác phẩm như : Cửu 
phẩm liên hoa, rồng phượng men ngọc, lã vọng câu cá, 
bộ bình vôi được nhiều huy chương tại triển lãm thủ 
công mỹ nghệ. Ông đã tham gia phục chế thành công 8 
mặt hàng cổ theo yêu cầu của Bảo tàng Hải Dương, 
chân đèn thời Mạc, hộp sứ hoa lam, tượng nghê, rồng, 
bát hương hoa lam, lộc bình, bình tỳ bà, ... 


Ông được Liên hiệp xã thủ công nghiệp Trung 
ương tặng '“Bàn tay vàng” từ năm 1987 và được ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Hưng cũ tặng Bằng khen và công 
nhận nghệ nhân gốm Hải Hưng. 


Nghệ nhân Trần Văn Giàng : sinh năm 1929, 
quê làng Bát Tràng, học làm gốm từ năm I[ tuổi, bắt 
đầu từ thợ vuốt sản phẩm, ông còn tham gia chồng lò, 
xếp lò, ... ông sáng tác nhiều sản phẩm mới hoặc phóng 
tác các loại bát, đĩa dân dụng, độc bình, lư, đỉnh, chậu 
hoa, đèn thờ, tứ quí, tứ linh, tam đa, ngũ phúc, quan 
âm, di lặc, con giống : sư tử, hổ, báo, gấu, thỏ, cá chép. 
Ông để tâm nhiều để làm men rạn theo lối truyền thống 


39] — ~ 


Bát Tràng xưa, đó là rạn hạt vừng (rạn nhỏ) và rạn hạt 
ngô. 


Nghệ nhân Nguyễn Văn Căn : sinh năm 1923, 
quê Bát Tràng, học nghề từ năm 15 tuổi. Ông làm các 
loại tượng Tam Đa, bụt, Tô Vũ chăn đê, phật Bà men 
xanh và cô mầu nâu, vàng, làm độc bình, lư hương, làm. 
gốm dân dụng, vẽ các tích xưa như mnai điểu, tùng hạc, 
rồng, phượng, tứ linh, tứ quí, Lương Sơn Bá chúc Anh 
Đài, Tam quốc, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Quang 
Trung... trên cơ sở phóng tấc và cảm xúc riêng của 
mnình. 

Nghệ nhân Lê Văn Cáo : quê làng Bát Tràng 
_ làm nghề gốm từ nhỏ, nhưng ông có được học một lớp 
ngắn hạn về gốm do ông Vũ Đức Tuynh - trường Cao 
đẳng Mỹ thuật Đông Dương về mở tại chỗ nên ông có 
khả năng làm được cả gốm dân dụng và công nghiệp. 


Nghệ nhân Trân Tâm : quê Bắc Ninh, ra Hải 
Phòng làm nhiều nghề, sau đó mới đi vào nghề gốm. 
Ông làm các bộ ấm chén gan gà loại ấm hai ngăn, gạt 
tàn thuốc lá hình cái đỉnh, lọ chè hai ngăn và một số 
tượng gốm nhỏ. Da sản phẩm màu nâu đỏ hoặc sẫm, 
nhằm kết hợp với trang trí trổ thủng rất đẹp. Đây là lối 
gốm đất nung gan pha, thế đức, lưu bội, hung thần mà 
nhiều người ưa thích. 


392 


Hiện nay, loại sản phẩm này được sản xuất ở 
nhiều nơi (Hà Nam)... 


Các nghệ nhân làng Khô - Thái Bình : Làng 
Khô - tức thôn N guyễn Lâm - xã Hoa Lư, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình (cách thị xã Thái Bình 20 km), là 
một làng có truyền thống làm đồ chơi đất nung từ lâu 
đời. Các gia đình làm tượng ở đây có hàng chục khuôn 
mẫu để ¡n tượng đủ loại, từ tượng làm đồ chơi trẻ em 
đến đồ thờ cúng, trang trí : lư hương, đỉnh, lọ cắm hoa, 
cây hạc nến, tượng phật, chuông khánh, ông tiến sĩ, ông 
phông, bên cạnh đó còn làm đồ dân dụng như niêu, 
sanh, chảo... Quá trình làm gốm khép kín trong gia 
đình : ông, bà, bố, mẹ, con cháu, tự làm, làm khuôn, 
thành hình, hong phơi, nung, tô màu. Một số nghệ nhân 
nổi tiếng của làng này là Vũ Đình Kính, Nguyễn Khắc 
Kim, Nguyễn Khắc Cơ, Nguyễn Trọng Khánh ... 

Có lẽ còn rất nhiều nghệ nhân gốm nổi tiếng 
khác mà không được ghi chép lại, nên ngày nay chúng 
ta không được biết đến tên tuổi của họ, nhưng dù sao, 
một số nghệ nhân gốm mà chúng tôi đã kể trên cho 
chúng ta khâm phục bởi tất cả nghệ nhân thành tài đều 
bằng con đường tự học hoặc được truyền nghề. Họ đều 
vào nghề gốm từ lúc còn tấm bé, họ rất giàu sáng tạo, 
lòng say mê, sống chết với nghề, nhưng không ai giàu 
có từ nghề. Bù lại, họ sống thanh thản và phần lớn rất 


cm 


thọ, phải chăng trời - đất cũng công bằng cho mỗi con 
người và họ sống mãi cùng tác phẩm của mình cho các 
thế hệ hôm nay và mai sau ../. 


394 


Tủn mọn về 


Những người bạn 


- những nghệ sĩ gốm 


Ở trong một số bài viết đã công bố, tôi đã giới 
thiệu họa sĩ Nguyễn Văn Y, Nguyễn Trọng Niết, những 
thầy giáo, những nhà sáng tác gốm mà tôi được biết với 
tư cách là học trò của các ông và một số nghệ nhân 
gốm, dù còn rất hạn chế và thiếu sót. Còn ở bài này, tôi 
lại muốn nói về những người bạn, những nghệ sĩ gốm, 
họ là người cùng thời, có người là đồng môn, đồng 
khóa, cũng có người là sự quen biết qua công việc. 
Chính họ đã có những đóng góp cho sự phát triển gốm 
Việt Nam hiện đại với những sáng tác đa dạng, đa 


395 —- 


chiều, dù công tác nơi lò gốm hay ở cơ quan, trường 
học. 

Khóa đầu ngành gốm của trường Mỹ thuật công 
nghiệp (1959 - 1963) có tới 34 học sinh theo học, hầu 
hết trong số họ đều chưa biết gốm là gì, và ở lứa tuổi 
16, họ hăm hở đi vào một ngành học và tin tưởng vào 
tương lai, không hề có tính toán thiệt hơn. Trong số họ 
có người sau này tiếp tục học Đại học về gốm ở trường 
Mỹ thuật công nghiệp, có người học Hội họa ở trường 
Đại học Mỹ thuật Hà Nội, có người tự rèn luyện mình 
để trở thành những họa sĩ, những nhà làm gốm được 
nhiều người biết tới và cũng có người rời bỏ ngành gốm 
ngay từ lúc ra trường, âu cũng là số phận. 


Trong những người bạn cùng khóa với tôi ngày 
Ấy, đến nay tôi có thể kể tới các họa sĩ - nghệ sĩ gốm có 
“tiếng tăm” như Nguyễn Trọng Đoan, Lê Ngọc Hân, 
Phạm Đắc Bảo, Lê Duy Ngoạn, Nguyễn Phú Hậu, Lê 
Thị Chinh, Lê Thị Hiển, Nguyễn Tấn Cứ, Cao Trọng 
Thiêm, Nguyễn Xuân Quảng... và sau chúng tôi một 
khóa có Ngô Doãn Kinh, Vũ Nhâm, Hồng Hạnh, các 
khóa sau nữa có Tống Như An, rồi những nhà làm gốm 
trẻ mới nổi những năm gần đây như Nguyễn Bảo Toàn, 
Đặng Toàn Hưng, Nguyễn Duy Nghiên, ... vậy là tuy 
chưa nhiều nhưng cũng có được một đội ngũ thật đáng 
mừng và tất cả họ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. 


396 


Hãy nói về lớp chúng tôi, vì năm nay (1999) vù. 
tròn 40 năm vào nghề, đồng môn nhưng không đồng 
niên có Lê Ngọc Hân, Lê Duy Ngoạn, đã ở tuổi ngoài 
sáu mươi, còn trẻ như chúng tôi cũng đã bước vào tuổi 
năm mươi sáu. Vậy cũng đã già cả “tri thiên mệnh” nên 
có thể viết đôi dòng về họ. 

Người có tuổi cao nhất trong lớp chúng tôi là 
Họa sĩ Lê Ngọc Hân, anh sinh 23 tháng 9 năm 1934 
gốc quê Thọ Dân, Thọ Xuân, Thanh Hóa, nhưng trước 
khi vào trường, anh đã đi làm ở Hà Nội. Sau khi ra 
trường, anh cùng Lê Thị Chinh, Phạm Đắc Bảo làm 
việc tại xưởng Mỹ thuật - Mỹ nghệ Bộ Văn hóa rồi sau. 
đó làm công tác giảng dạy ở trường Đại học Mỹ thuật 
công nghiệp Hà Nội. Sáng tác của anh không phải chỉ ở 
lò gốm của trường mà còn ở nhiều nơi khác như Đông 
Triêu (Quảng Ninh), Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà 
(Vinh Phúc), Phù Lãng (Bắc Ninh). Ngoài làm gốm, 
anh còn vẽ tranh sơn dầu, sơn mài, bột màu.... và tham 
gia làm cả tượng đài nữa. Có thể nói anh là người làm 
gốm rất có duyên, sáng tác của anh phần lớn là đồ gốm 
mỹ thuật như tượng, phù điêu, đĩa treo tường, đèn vườn, 
chậu cây, ngay những sáng tác mang:tính dân dụng, 
như lọ, liễn, thì trang trí cũng có tính thẩm mỹ cao và 
không dễ gì sản xuất hàng loạt. Anh thường dùng 
phong cách thô, khỏe, trong tạo dáng với lối dán, đắp 
nổi để tạo hoa văn lên các nét chìm to, khỏe và mầu 


397 —~ 


men trầm ấm, anh cũng thích lối kết hợp để mộc tấp 
lửa tạo mầu da đỏ với lớp men bóng ở bên cạnh, nhiều 
khi là những mảnh xanh như kính từ mảnh chai bia 
thủy tỉnh đặt vào trước khi nung. Nhiều tác phẩm của 
anh nay ở Bảo tàng Mỹ thuật như Đè»u vườn (1993), 
Tượng gốm (1986), Tượng men ngọc (1962). Trong bộ 
sưu tật: gốm của tôi, các tác phẩm đĩa vẽ xe ngựa, liễn, 
lọ cua anh là những gôm đẹp. Anh là người có sức 
truyền cảm trong giảng dạy, nhiều học trò của anh học 
được ở anh cái thẩm mỹ gốm để sáng tạo đã có những 
thành tựu đáng ghi nhận. 


Họa sĩ Lê Dưy Ngoạn cũng giống tôi, ngay từ 
ngày ra trường đã được phân công về các tỉnh. Tôi về 
Nhà máy sứ Hải Dương, còn anh đi Phú Thọ đến với Sở 
công nghiệp rồi về làm ở lò gốm Phú Hải - một lò gốm 
do Nhà máy sứ Hải Dương giúp đỡ xây dựng ở vùng 
đổi Thanh Sơn ngày sơ tán chống Mỹ. Sau ngày hòa 
bình, anh về làm giám đốc Xí nghiệp sứ Phú Thọ rồi 
chuyển sang dạy ở trường Văn hóa nghệ thuật của 
Tỉnh. Anh là người đã học Đại học gốm ở trường Mỹ 
thuật công nghiệp. Có jẽ anh là một trong những người 
ở khóa chúng tôi bám trụ gần 40 năm ở địa phương và 
nhiều năm lặn lội trong sản xuất, từ một cán bộ kỹ 
thuật, họa sĩ đến giám đốc và chắc chắn về mặt nghề 
nghiệp, anh cũng có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đồ 
gốm dân dụng, anh sáng tác nhiều đồ gốm mỹ thuật 


398 


bằng chất liệu sành trắng và sành nâu. Một số tác phẩm 
của anh như Múa Tây Nguyên (cao 40 cm), Lọ gốm táp 
lửa trang trí hoa văn Thánh Gióng nét chìm tô nâu, đĩa 
treo tường kích thước lớn về đề tài Thánh Gióng (mà 
tôi đang lưu giữ trong sưu tập của mình) là những tác 
phẩm đẹp. Sau ngày nghỉ hưu, anh tập trung sáng tác 
của mình vào gốm sành nâu từ chất liệu và lò nung 
gốm Hương Canh cách nhà anh chục cây số. Bộ đèn 
vườn 3 người cách điệu đã nhận được giải ba của Hội 
Mỹ thuật Việt Nam năm 1995, nhà anh còn nhiều tác 
phẩm khác cho thấy phong cách tạo hình nhất quán của 
anh trên các tác phẩm gốm, ... 

Lê Duy Ngoạn sinh ngày 5 tháng 3 năm 1938, 
quê Hoàng Hóa - Thanh Hóa, nhưng trong hơn nửa 
cuộc đời anh gắn bó với Phú Thọ và ngày nay với Vĩnh 
Phúc. Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 
1978. Không chỉ làm gốm, anh còn làm phù điêu gỗ 
phủ sơn, dát vàng mà bức Thánh Gióng (2,l x I,l m) 
dự triển lãm mỹ thuật năm I995 là một ví dụ sinh động 
về sáng tác đa dạng của anh. 

Một trong những người nữ điêu khắc gốm là Lê 
Thị Chinh, quê quán Tứ Liên - Hà Nội. Chị sinh ngày 
20/3/1939, sau khi ra trường chị cùng về một cơ quan 
cùng Lê Ngọc Hân và Phạm Đắc Bảo, chị thiên về điêu 
khắc gốm, những tượng gốm như Mẹ con .... Sau này, 
khi là phu nhân của nhà điêu khắc tài năng Nguyễn 


399 


Hải, chị sáng tác nhiều tượng tròn như Đàn (xi măng 
cao l,6m), Mẹ con (đồng cao Im), Tượng cô gái quan 
họ (thạch cao I,Im), Mẹ con hòa bình (thạch cao' 
I,2m). 


Họa sĩ gốm Phạm Đắc Bảo là một trong số họa 
sĩ trẻ của lớp chúng tôi. Anh sinh ngày 3 tháng 6 năm 
I943, quê quán Nam Sách (Hải Dương), một vùng mà 
sau này ta mới biết có gốm Chu Đậu nổi tiếng. Anh là 
người theo đuổi nghề gốm từ đầu chí cuối. Sau ngày ra 
trường, anh công tác ở xưởng Mỹ nghệ rồi giảng dạy 
khoa gốm rồi phó chủ nhiệm khoa mỹ thuật truyền 
thống nhiều năm. Phạm Đắc Bảo là người chăm chỉ, 
chịu khó tìm tồi và học hỏi, anh tự học mà biết tiếng 
Anh, tiếng Pháp, giúp anh nhiều trong công tác nghiên 
cứu và phục vụ giảng dạy. Tôi phục anh đã bỏ nhiều 
năm để nghiên cứu gốm men ngọc từ đá gan gà và hoàn 
thành nó ở lò gốm Đông Thành, Đông Triều khi anh 
xuống dạy lớp trung học và đại học gốm tại chức mà 
nhà trường mở tại đó. Anh có nhiều nghiên cứu về 
ngành gốm mà một số đề tài như : giởng dạy gốm trong 
nhà trường, khuôn ín tay trong nghề gốm thử công Việt 
Nam, khoa học ước lệ trong gốm truyền thống, giáo 
trình &ÿ thuật gôm của trường Mỹ thuật công nghiệp. 
Những tài liệu của anh cũng giúp cho công tác nghiên 
cứu của tôi được rất nhiều và chắc chắn cho các học 
sinh của anh còn nhiều hơn. 


400 


Các sáng tác của Phạm Đắc Bảo gồm phù điêu, 
tượng tròn, chân đèn, đĩa, tượng gốm. Gần như anh 
thích phương pháp chạm đắp nổi, nên tác phẩm của anh 
thường có men một mầu như men ngọc, men nâu hoặc 
để nguyên da gốm cho táp lửa. Nhiều tác phẩm như 
bé thổi tu huýột (đất nung 0,5m), Hơi chị em (đất nung 
cao 0,3m), Cưối trâu thổi sảo (gốm mầu cao 0,l5m), 
Trùng Sơn (Gốm màu 0,54 x 69 cm), Kéo lưới (phù 
điêu chạm nổi), đĩa men ngọc trang trí hổ, tượng ngựa 
gốm men ngọc rất đáng chú ý bởi sự trau chuốt trong 
tạo khối, tạo nét, sự cân đối trong bố cục và sự cẩn 
trọng như cuộc sống hàng ngày của chính anh. Nhiều 
tác phẩm trong đó đã được giải thưởng. 

Cũng ở lại Hà Nội, các anh Cao Trọng Thiêm, 
Nguyễn Tấn Cứ, Nguyễn Trọng Đoan lại có nhiều 
năm làm ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mà tiền thân 
của nó là Viện Mỹ thuật - Mỹ nghệ, được thành lập 
năm I966 do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung làm Viện trưởng, 
còn họa sĩ Nguyễn văn Y - thầy giáo của chúng tôi làm 
Phó viện trưởng. Họa sĩ Cao Trọng Thiểm nay là 
Giám đốc Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam có nhiều năm 
công tác ở thông tấn xã Việt Nam trước khi về công tác 
ở Bảo tàng mỹ thuật. Anh làm báo, vẽ tranh khắc, tranh 
sơn mài, tranh lụa, nhưng không quên làm gốm và cùng 
những người khác sưu tập cho Bảo tàng gốm cổ Việt 
Nam, để hôm nay có phòng trưng bày riêng cho gốm 


401 ˆ—~ 


Việt Nam được khai trương vào dịp Xuân 2000 với sự 
hiện diện của Thủ tướng Phan Văn Khải. Anh là người 
có tài sáng tác nhưng cũng là nhà tổ chức giỏi, gốm của 
anh tuy không nhiều, nhưng có tác phẩm đã nhận được 
Huy chương vàng năm [977. Có lẽ người ta nhớ anh 
qua tranh khắc gỗ Qưø phà đề (Khắc gỗ 0,4 x 0,6 m), 
Câu phưo (Khắc gỗ 0,4 x 0,6 m), Công trường than 
(Khác gỗ 0.4 x 0,6 m) và những tranh lụa cùng sơn 
mài. Cao Trọng Thiểm sinh ngày l tháng 4 năm 1942, 
quê Thanh Liêm - Nam Định, nhưng lập nghiệp và 
thành danh tại Hà Nội. 

Một người bạn gốm khác của tôi đó là Họa sĩ 
Nguyễn Tấn Cứ, sinh ngày 20 tháng I năm I942, quê 
quán Vĩnh Linh - Quảng Trị và mất năm 1997. Anh ra 
trường cùng chúng tôi và về Viện Mỹ thuật - Mỹ nghệ 
Hà Nội, anh là người ham học hỏi, lại được làm việc 
cùng với nhà nghiên cứu Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn 
Văn Y, trong công tác nghiên cứu vốn cổ, sưu tập bảo 
tàng, nên kiến thức mỹ thuật dân tộc ở anh khá đậm 
đặc, sau này anh học trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội 
và làm bài thi ra trường với tranh khắc gỗ năm 1975 
cùng tôi. Máng tranh khắc của anh với phong cách đậm 
đà điêu khắc đình làng như C2 #n, Kiểu, hay sơn dầu 
như Ä⁄¿, anh cũng có thời gian đi tu nghiệp ở Hung - 


ga - f1. 


402 


Về gốm, anh tham gia lò gốm phục chế của Viện 
Bảo tàng Mỹ thuật. Sáng tác của Nguyễn Tấn Cứ, nổi 
bật là các đĩa treo tường. Anh khai thác lối vẽ phóng 
bút hoa lam truyền thống trong cách nhìn hiện-đại. 7z 
sở (gốm trắng hoa lam ÿ 22 cm) là một ví dụ rất điển 
hình. Anh là một người nghiên cứu gốm cổ, rất tiếc là 
nhiều điều theo anh đi quá sớm nên bài đã đăng tải mới 
là một phần, anh còn có cuốn sách giới thiệu điêu khắc 
nhà mồ Tây Nguyên. Công lao lớn của anh là cùng họa 
sĩ Nguyễn Văn Y - lúc làm Viện trưởng, và các nhà 
nghiên cứu khác trong cơ quan đã sưu tập để có được 
triển lãm gốm Việt Nam tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt 
Nam năm 1976. Hồi đó tôi còn là bộ đội đóng trong 
thành Hà Nội, nhưng hầu như ngày nào cũng có mặt ở 
triển lãm. Đây là lần đầu tiên có một triển lãm gốm 
Việt Nam - mà chủ yếu là gốm cổ - phong phú như vậy, 
nó góp cho công việc thưởng thức và nghiên cứu rất 
nhiều (cần nhớ rằng vào thời đó gốm cổ rất hiếm và tản 
mạn, nhiều gười có chút ít cũng cất giấu sợ bị tịch 
thu). Triển lãm không những có nhiều loại gốm mà còn 
đưa ra những mốc niên đại cho các loại gốm cổ Việt 
Nam. 

Trong số những người bạn gốm của tôi thành đạt 
và nổi tiếng nhất có lẽ là Nguyễn Trọng Đoan. Anh 
sinh ngày I9/5/1942 quê Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội, 
nhưng khi thi vào trường, nhà anh ở Sơn Tây. Sau thời 


403 — 


gian dài công tác tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật, anh nghỉ 
hưu và cũng từ đó gốm mới gắn bó với anh như định 
mệnh và gốm đã đưa anh lên đỉnh cao của người nghệ 
sĩ. Trong nửa gian nhà tập thể nhỏ bé của Bộ Văn hóa, 
anh nới thêm ra được một gian nhà nhỏ và chính gian 
nói thêm này nằm “chênh ềnh” cái lò cóc nhỏ cùng 
than, củi, đất, men, bàn xoay. Trong các bạn làm gốm 
của tôi, chỉ có anh dám làm cái lò nung ngay trong nhà 
chật chội và cặm cụi ngày đêm cho công việc này, bất 
kể điều kiện đời sống không lấy gì làm “xông xênh” 
nếu không nói là khó khăn. Lò gốm của anh đã cho ra 
đời những lọ màu men nâu đậm đà trên các nền hoa 
văn là kỷ hà, hồ, báo, hoa lá và cả chữ không giống ai 
và thấm đẫm tình cảm của người sáng tạo ra nó. Lập 
tức gốm Đoan nổi tiếng ngay từ triển lãm đầu tiên cùng 
tranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm tại gallery Hàng 
Khay - Hà Nội với nhiều bài bình luận và lời khen trên 
thông tin đại chúng và của giới mỹ thuật. Thực ra gốm 
của anh đã được nhiều người hâm mộ đến mua tại nhà, 
nhưng dù sao cũng có lúc phải đến đỉnh điểm. Tiếp đó, 
bạn bè anh đưa nó đi Thành phố Hồ Chí Minh trưng 
bày và cũng gây ấn tượng mạnh. Cái lò nhỏ không chứa 
nổi sản phẩm lớn, vậy là anh đi Phù Lãng làm bạn với 
gốm sành nâu là chất liệu cho ta tính hoành tráng và 
mạnh mẽ. Những đèn vườn, lọ, và các tác phẩm gốm 
nghệ thuật khác với hoa văn đắp nổi cuồn cuộn như bản 


— 404 


chất nhạy cảm, thẳng thắn mà bộc trực trong tính cách 
anh ra đời, một thành công mới của anh mà triển lãm 
lần thứ hai tại gallery Tràng An (phố Hàng Buồm) đã 
đem lại cho công chúng. Ở gốm Đoan không chỉ có 
tính nghệ thuật truyền thống, mà nó còn đậm nét thời 
đại, tính sáng tạo của một con người có học vấn, có 
nghề nghiệp chuyên môn gốm cao, không thấy sự may 
rủi của men, của lò trên sản phẩm, vậy là vẻ đẹp được 
phát ra từ sự chủ động hoàn toàn, một tài năng thực sự. 
Chúng tôi cũng tự hào vì có một người bạn gốm thành 
đạt làm rạng danh cho lớp. Nguyễn Trọng Đoan còn 
thành công trong tranh khắc, nhưng vì gốm Đoan quá 
mạnh nên người ta.ít nhắc tới một mảng sáng tác khá 
thành công này của anh. 

Trong số những hư sĩ gốm ra trường năm I963, 
có tôi cùng Nguyễn Phú Hậu, Lê Thị Hiển về công 
tác tại Nhà máy sứ Hải Dương, tôi chỉ ở đó đến năm 
1975 còn Hậu và Hiển nên gia thất ở đó đến ngày nghỉ 
hưu. Nguyễn Phú Hậu (quê ở Mỹ Văn - Hưng Yên, 
sinh ngày 12 tháng 10 năm 1942 còn vợ Lê Thị Hiển 
sinh ngày 5/8/1943, quê quán Hoàng Đức - Hà Tây. 
Trước khi nhập học chuyển về gia đình tại Hà Nội và 
tôi cũng bắt đầu làm quen với lối sản xuất công nghiệp 
và làm đồ sứ như khuôn cốt thạch cao, thành hình xây 
máy, tráng men máy, nung trong lò lửa đảo, trang trí vẽ 
hoa, dán hoa trên men và nung qua lửa lò nung hoa 


405 —- 


theo lối đường hầm, nói như vậy vì kiến thức ở nhà 
trường chủ yếu là làm gốm thủ công, biết sáng tác trên 
giấy, vuốt, nung lò bầu, làm men mầu nặng lửa. Chúng 
tôi cùng làm men mầu, sáng tác bộ ấm chén, bát, đĩa, 
sáng tác đồ mỹ thuật và tìm cách áp dụng vốn nghệ 
thuật truyền thống vào sản phẩm, thay dần các mẫu mã 
từ Trung Quốc đưa vào khi thành lập nhà máy. Tôi chỉ 
làm cùng phòng kỹ thuật với Hậu, Hiển đăm năm rồi đi 
thực tập ở Lê Lăng - Hồ Nam - Trung Quốc 3 năm về 
tạo dáng và trang trí cho đồ sứ. Năm 1970 về lại Nhà 
máy, xuống làm ở xưởng trang trí để năm 1975 đi bộ 
đội. Như vậy là Nguyễn Phú Hậu và Lê Thị Hiển là 
người gắn bó hơn 30 năm với nhà máy và cả hai đã có 
những đóng góp không nhỏ cho những sản phẩm mà 
nhà máy sứ đã sản xuất trong nhiều năm, cả về tạo 
dáng trang trí hoa văn và áp dụng vào thực tế sản xuất. 

_ Vậy là họa sĩ gắn bó với nhà máy đồ sứ nhiều nhất, có 
kinh nghiệm nhất về mỹ thuật đồ sứ chắc chắn không ai 
khác là Nguyễn Phú Hậu và Lê Thị Hiển. Cần nói thêm 
rằng, cả hai đều đã tốt nghiệp khoa Hội họa trường Đại 
học Mỹ thuật Hà Nội, Hiển (năm 1972) và Hậu (năm 
I978) nên anh chị còn có nhiều tác phẩm lụa, sơn đầu, 
khắc gễ. 


Chúng tôi về nhà máy sứ hải Dương khi các họa 
sĩ Vũ Bá Chỉ, Trần Hữu Chất (Hồng Chinh Hiền), Lê 
Minh Tiên (Lê Hồng Hải), Nguyễn Văn Trừ, vừa rời 


406 


nhà máy để chuẩn bị đi B. Các anh đều tốt nghiệp trung 
cấp Mỹ thuật Hà Nội những khóa đầu, sau đó đi học về 
trang trí đồ sứ 18 tháng tại Trung Quốc và về nhà máy 
sứ Hải Dương công tác từ năm 1960 khi nhà máy bước 
vào sản xuất. Tôi còn nhớ họa sĩ Trần Hữu Chất có 
trang trí bộ ấm con gà trên men, sứ mỏng, trắng, mà 
cho đến nay trở thành “đồ quf” có tính truyền thống 
của Nhà máy. Ở lại cùng chúng tôi có nhà điêu khác 
Hoàng Minh Cao, anh sinh năm 1926, quê quán tại 
Nha Trang - Khánh Hòa, sau khi tốt nghiệp khoa điêu 
khắc trường Mỹ thuật Hà Nội, anh cùng nhóm các anh 
Chất, Tiên, Trừ, đi thực tập ở Trung Quốc, nhưng anh 
đi sâu vào điêu khắc gốm. Khi chúng tôi về anh đã có 
những tượng đàn ngựa, cô gái múa, hoa sen, lọ trổ 
thủng, đĩa hoa nổi mà chị Chi Khoa - vợ anh Trừ thể 
hiện - Khi chúng tôi về cùng làm, anh vẫn chi chuyên 
tâm cho điêu khắc. Với nhiều tác phẩm như chân đèn, 
cô gái miền Nam bên gốc dừa, tượng gấu, voi. Hứng 
thú, anh chuyền sang nghiên cứu làm giấy dán hoa theo 
kiểu tự mày mò, rồi thực tập ở Trung Quốc. Anh gắn 
bó với Nhà máy cho đến ngày nghỉ hưu và mất năm 
992, tại Hải Dương - quê vợ. Nhà điêu khắc Hoàng 
Minh Cao có thể gọi là nhà điêu khắc đồ sứ và người 
làm giấy dán hoa trên đồ sứ theo lối trên men đầu tiên 
của ngành gốm Việt Nam. Phân xưởng giấy in hoa do 


407 — - 


anh trực tiếp lãnh đạo đã sản xuất cả giấy hoa trên men 
và giấy hoa dưới men (hoa lam). 

Các họa sĩ gốm tiếp sau khóa chúng tôi chuyên 
về gốm có Ngô Doãn Kinh, Nguyễn Hồng Hạnh, Vũ 
Nhâm ở khóa II, Tống Như An ở khóa IV, Nguyễn 
Bảo Toàn, Đặng Toàn Hưng, Nguyễn Duy Nghiên, 
Nguyễn Như Quang, Lê Quang Chiến... 


Họa sĩ Ngô Doãn Kinh sinh ngày 24 tháng 4 
năm 1942, quê Duy Tiên - Hà Nam. Sau khi tốt nghiệp 
khoa gốm về Bát Tràng làm việc hơn 10 năm, ở đó anh 
đã tham gia sáng tác, thực hành và quản lý một xưởng 
gốm. Công việc đã giúp anh tích luỹ được nhiều kinh 
nghiệm và niềm say mê với đồ gốm. Từ năm 1977 hoa 
sĩ Ngô Doãn Kinh về Hội Mỹ Thuật Việt Nam phụ 
trách một xưởng thực nghiệm gốm đặt tại khu Thanh 
Nhàn quận Hai Bà Trưng , Hà Nội, tại đây một lò gốm 
thủ công nhỏ chuyên làm thử nghiệm, đơn chiếc cho 
một số hoạ sĩ chuyên sáng tác gốm. Từ ngày anh về . 
công tác tại văn phòng Trung ương Hội Mỹ thuật Việt 
Nam, không có điều kiện để làm gốm, anh thường 
tranh thủ thời gian đến với gốm Phủ Lãng để thể hiện 
tác phẩm của mình. Chất liệu sành nâu Phủ lãng rất hợp 
với phong cách của anh nên nhiều tác phẩm được sáng 
tác từ Phủ Lãng đã được trưng bày tại nhiều cuộc triển 
lãm ở trong nước và tại triển lãm Mỹ thuật và Mỹ Nghệ 


—— 408 


Châu Á tổ chức tại Nhật Bản và được đánh giá cao. 
Ngoài Huy chương bạc triển lãm thủ công Mỹ nghệ 
toàn quốc năm I987, trong 4 năm trở lại đây anh đã. 
nhận được 3 giải thưởng khác đớ là : giải Nhì triển lãm 
trang trí Hà Nội năm 1998. Giải ba triển lãm mỹ thuật 
khu vực ï Hà Nội năm L998. Bằng danh dự tại triển lãm 
mỹ thuật và Mỹ nghệ châu Á tại Nhật bản năm 1999, 
Hoa sĩ Vũ Nhám sinh ngày 24 thắng 6 năm 
1942 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ 
thuật Công nghiệp - khoa gốm. Anh đã từng công tác 
tại ..sau đó về làm trưởng ban nghiên cứu Mỹ thuật 
ứng dụng thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ thuật. Anh vào 
Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1974 và cũng là hội viên 
Hội văn nghệ dân gian Việt Nam từ năm L997. Là một 
người được đào tạo gốm chuyên nghiệp, anh thường 
xuyên sáng tác trên chất liệu sành trắng, men mầu. 
Nhiều tác phẩm của anh đã tham gia triển lãm cá nhân, 
triển lãm nhóm ở trong nước và quốc tế và đã nhận 
được một số giải thưởng: Huy chương vàng Hội chợ 
triển lãm Thủ công mỹ nghệ toàn quốc năm 1983. Giải 
đặc biệt Triển lãm Mỹ thuật và Mỹ Nghệ Châu Á lần I 
tại Nhật Bản năm 1996. Giải đặc biệt triển lãm Gốm 
thế giới lần thứ V tại Croatia năm 1997. 
Tôi biết họa sĩ Tống Như An và Đỉnh Khu từ 
trước, nhưng gắn bó với các anh và biết kỹ hơn về các 


409 


anh là từ năm 1977, khi tôi từ bộ đội chuyển ngành về 
trường Mỹ thuật công nghiệp công tác cùng hai anh ở 
phòng nghiên cứu ứng dụng và sau đó là trung tâm mỹ 
thuật công nghiệp, đến năm 1984 tôi về Hội Mỹ thuật 
Việt Nam. 


Họa sĩ gốm Tống Như An sinh ngày 1 tháng 5 
năm I941, quê huyện Yên Mỗ, tỉnh Ninh Bình. Anh tốt 
nghiệp Trung học và Đại học ngành gốm ở trường Mỹ 
thuật công nghiệp và cùng công tác tại trường cho đến 
nay. Là người rất năng nổ, yêu nghề, Tống Như An đã 
lặn lội với nghề gốm không chỉ ở trường mà ở nhiều lò 
gốm anh đã đến mà nổi bật là các sáng tác của anh về 
gốm dân dụng như bộ ấm chén, bộ đồ ăn, chậu chồng 
cây được làm ở lò Đông Thành - Ánh Hồng, Đông 
Triều - Quảng Ninh và bộ đồ ăn anh làm tại nhà máy sứ 
Hải Dương nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ IV năm 1980. Anh cũng sáng tác nhiều 
sản phẩm khác và đặc biệt là trong việc giúp đỡ các địa 
phương và giảng dạy khoa gốm trường Mỹ thuật công 
nghiệp Hà Nội . 

Họa sĩ Đỉnh Khu sinh ngày 4 tháng 4 năm 1932 
tại Phú Thọ, đầu tiên anh học sơn mài, rồi sau đó đi học 
gốm tại Hồ Nam - Trung Quốc 18 tháng, đây là bước 
ngoặt quan trọng để anh gắn bó với nghề gốm từ năm 
1982 đến nay. Ởanh niềm đam mê gốm thật đáng trân 


4i0 


trọng; anh làm men, sáng tác, hướng dẫn làm gốm cho 
nhiều cơ sở và lúc nào cũng lạc quan, ấp ủ nhiều 
chương trình gốm. Các sáng tác của anh chủ yếu là đồ 
dân dụng như lọ hoa, ấm, chén, bát đĩa, chậu cây chủ 
yếu là đắp nổi men mầu ta có thể thấy dấu ấn gốm dân 
gian trên rất nhiều sản phẩm mà anh đã làm. 

Nữ hoa sĩ Nguyễn Hồng Hạnh là một trong số ít 
các hoạ sĩ gốm là nữ theo đuổi nghề nghiệp của mình 
từ ngày đi học đến lúc nghi hưu. Chị sinh ngày 24 
tháng 12 năm 1943 tại Bắc Ninh. Chị tốt nghiệp khoa 
Gốm Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 
cùng lớp với Ngô Doãn Kinh và Vũ Nhâm. Hoa sĩ đã 
có nhiều năm công tác tại Bát Tràng, sau đó về làm 
công tác giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Công 
Nghiệp Hà Nội. Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam 
ngành Trang trí. Bên cạnh công tác giảng dạytruyền thụ 
kiến thức gốm cho sinh viên, chị đã có nhiều tác phẩm 
gốm tham gia các triển lãm Thủ công mỹ nghệ và mỹ 
thuật. Nhiều tác phẩm gây được sự chú ý của người 
xem như các bức phù điêu gốm mầu:Mừng (hống nhất 
(1975 -1976), Công nhán (1980), Làng nghề (sa mốt- 
1995) và gốm dân dụng: Bộ cà phê (vẽ boa lam sành 
trắng - 1985), Bình rượu hương tràm (|993). Các tác 
phẩm của chị đã nhận được giải thưởng: Giải Nhì triển 
lãm mùa xuân năm 1985, giải ba triển lãm Mỹ thuật 
năm 1995 


411 — 


Huy chương Đồng triển lãm Thủ công Mỹ nghệ năm 
1987. wụ 

Hoa sĩ Đặng Toàn Hưng sinh ngày 3 tháng 7 
năm 1954, quê ở Đầm Hà, Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp 
Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội và hiện 
nay làm công tác giảng dạy tại trường. Là hội viên Hội 
Mỹ thuật Việt Nam ngành Trang trí, là một hoa sĩ gốm 
năng động và lăn lộn với nhiều lò gốm địa phương để 
sáng tác nhiều sản phẩm gốm dân dụng, bên cạnh đó 
còn sáng tác Đồ hoạ. Sáng tác gốm của anh đã nhận 
được Giải ba về Gốm triển lãm Mỹ thuật khu vực ! Hà 
Nội năm 1998, 


Hoa sĩ Nguyễn Duy Nghiên sinh năm 1956 tại 
Hà Nội. Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công 
nghiệp Hà Nội, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 
Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Hiện nay là giảng 
viên của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà 
Nội. Mặc dù công việc giảng dạy chiếm khá nhiều thời 
gian nhưng anh vẫn nhiệt tình sáng tác, các tác phẩm 
gốm của anh đã tham dự nhiều cuộc triển lãm trong 
nước và quốc tế, có tác phẩm đã nhận được giải Ba giải 
thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2000 và nhiều tác 
phẩm phù điêu gốm đã được trưng bày trong các công 
trình lớn của Nhà nước. Đặc biệt các tác phẩm gốm 
treo tường hình tròn, vuông với kích thước lớn, xử dụng 
nét nổi tạo hoa văn trên nền phẳng kết hợp, với mjen 


412 


mnầu xanh lá cây, men lam, men nâu và men trắng đã 
gây được sự chú ý của người xem. 

Hoa sĩ Nguyễn Bảo Toàn sinh năm 1950 tại Hà 
Nội.Anh có nhiều năm công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật 
_ Việt Nam, am hiểu nghệ thuật dân tộc, yêu thích gốm 
dân gian và vẽ tranh lụa với một phong cách riêng biệt. 
Các sáng tác gốm của Nguyễn bảo Toàn chủ yếu là 
chất liệu đất nung và sành nâu trên cơ sở công nghệ của 
các lò gốm truyền thống, triển khai triệt để ưu thế dễ 
nhào nặn của gốm tạo ra những tác phẩm mới từ những 
dáng gốm cổ truyền. Đặc biệt các tác phẩm gốm được 
sáng tác theo hướng nghệ thuật xếp đặt, kết hợp chất 
liệu gốm với mây tre gỗ...Nguyễn bảo Toàn có nhiều 
triển lãm riêng về chất liệu gốm hoặc kết hợp giữa gốm 
với tranh lụa, cùng với các triển lãm nhóm: triển lãm 
Mỹ thuật và gốm Mỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh 
năm Í991, năm 994 Triển lãm cá nhân đầu tiên “Đất 
trong lửa" tại 29 Hàng Bài- Hà Nội và năm 1997 tại 
gallery Hồng hạc thành phố Hồ Chí Minh, năm 2000 
Triển lãm Hội hoạ và Gốm Mỹ thuật Sắc mầu đồng 
quê” tại Nhà triển lãm Sông Hồng - Hà Nội...cùng 
nhiều triển lãm chung khác ở trong nước và nước ngoài. 
Tác phẩm gốm của anh đã nhận được giải thưởng của 
Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2000 và tặng thưởng của 
Triển lãm Gốm Việt Nam hiện đại. 


413 


Hoa sĩ Lê Quang Chiến sinh năm 1954 tại Bát 
Tràng, Hà Nội. Năm 1982 tốt nghiệp khoa gốm trường 
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và hiện làm 
công tấc giảng dạy tại Trường, là hội viên Hội Mỹ 
thuật Việt Nam. Lớn lên giữa một làng nghề truyền 
thống lâu đời về gốm như Bát Tràng, gốm như ăn sâu 
vào rau thị. Sớm kế thừa và không ngừng phát huy 
truyền thống văn hoá của quê hương, biết kết hợp tỉnh 
hoa thời đại, lại trực tiếp là chủ của một lò gốm ở Bát 
Tràng nên bên cạnh việc sáng tạo ra những tác phẩm 
gốm mới mang đậm nét dân tộc và tính hiện đại, anh 
còn tham gia sản xuất cho xuất khẩu. Các tác phẩm 
gốm của anh đã có mặt tại nhiều cuộc triển lãm mỹ 
thuật và thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế như 
Mỹ, Đức, Nhật Bản,.. và được đánh giá cao. 

Hoa sĩ Hoàng Tiến Thanh sinh năm 1949. Quê 
ở Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Năm 198 tốt nghiệp 
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội chuyên 
ngành gốm, là hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam và Hội 
Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Anh có nhiều năm làm 
việc tại xưởng sáng tác và thể nghiệm của Trường Đại 
học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội. Trong triển lãm 
gốm Việt Nam hiện đại vừa qua, các tác phẩm Đĩa lưu 
niệm 1000 năm Thăng Long (25cm), Đĩa treo tường 
(30cm), Bó rượu (hlÑcm), Bình hoa (h25cm), đặc 


414 


biệt là tượng người tráng men đen khô được người xem 
chú ý. 
Với Nguyễn Chỉ người được gọi thân mật là 
“Chì Hà - le” vì anh từng có lò gốm đất nung trắng men 
ghi xám nổi tiếng bên bờ hồ này những năm 70 và 
“gốm Chi” sau này là một nghệ nhân, một nghệ sĩ làm 
gốm nổi tiếng trong giới yêu gốm ở Hà Nội. Anh sinh 
năm 1940, quê tại Bình Ngọc - Móng Cái - Quảng 
Ninh, có thời gian làm gốm tại Móng Cái. Về Hà Nội, 
anh là người làm gốm từ khâu đầu đến khâu cuối. tư 
vuốt gốm theo lối ngẫu hứng sáng tác, làm men, đốt lò 
và bán sản phẩm. Các lọ hoa nhỏ của anh thời kỳ “Chi 
Ha le” là những tác phẩm xinh xắn đây biến hóa về mặt 
tạo dáng và phóng khoáng trong trang trí hoa văn, men 
mầu. Với xương đất đỏ, phú lớp men ghi xám bóng mờ, 
có phần thô ráp. và hoa văn là vài nét vạch vẽ tùy hứng 
lên gốm đã phú men tạo nên mầu đỏ xương đât hoặc 
vài máng men màu đậm trên nền men ghi cùng với lối 
trắng men còn để thừa phía chân sản phẩm một cách 
không đều, tạo nên một trang trí nâu đỏ ấm cúng, bắt 
mắt. Thời kỳ anh chuyển lò gốm về phố Mai Hãc Đế, 
nhiền sản phẩm có kích thước lớn hơn, đặc biệt là loại 
sản phẩm mang tính điêu khắc lớn hơn, đó là những tác 
phẩm được anh liên kết các khối chính trong gốm dân 
Set: VỚI những ống gốm được vuốt thô mộc, tạo nên 
“quần thể” khối hình rất gần với tác phẩm điêu 


415 


khắc hiện đại, hoặc những đèn gốm khá hấp dẫn. Gần 
đây cùng với 2 người con, anh mở lò gốm đốt bằng gaz 
bên Từ Sơn và cho ra nhiều sản phẩm với nhiều màu 
men khác. Người ta còn biết Nguyễn Chi với công trình 
làm ngói và gốm kiến trúc phục vụ cho việc trùng tu di 
tích Huế. 

Suốt đời làm gốm, gốm nghệ thuật, gốm Nguyễn 
Chi mộc mạc, khỏe khoản. cũng giống như con người 
anh, tính tình cởi mở và chân thực. Tác phẩm của anh 
có thể được coi là một gương mặt lạ, một gốm: Cñ¡ mà 
người yêu gốm dễ dàng cảm nhận. Đó là một thành 
công của người nghệ sĩ gốm. 

Còn rất nhiều người làm gốm mà trong bài viết 
này tôi chưa kể hết được bởi như đầu bài đã ghi Tin 
mạn Về những người bạn- những nghệ sĩ gốm. 


416 


Đõöi điều về sưu tập 


- 2 sg®~ 
gồm cô Việt Nam 


Những năm gần đây, gốm cổ Việt Nam đã trở 
thành một mục tiêu của các nhà sưu tập trong nước và 
nước ngoài. Nếu trước đây, gốm cổ Việt Nam thường bị 
coi nhẹ, bên cạnh người không lồ gốm cổ Trung Quốc, 
nhiều Bảo tàng nước ngoài có bộ sưu tập gốm Việt 
Nam lớn nhưng chỉ cất ở trong kho, các Bảo tàng nước 
ngoài thường chỉ bày đồ gốm Trung Quốc, thì ngày 
nay, nhiều người đã quan tâm đến nó. Tuy nhiên, ngoài 
góc độ khảo cổ, lịch sử, gốm cổ Việt Nam chưa được 
giới thiệu thành hệ thống, chưa ai có thể biết được sự 
đa dạng của nó bởi hiện nó còn năm trong các sưu tập 
của các Bảo tàng, của cá nhân trong nước, nước ngoài, 
mà còn ít được công bố. 


417 


Gốm cổ Việt Nam đến với các nhà sưu tập trong 
nước và nước ngoài qua nhiều nguồn khác nhau. Đối 
với trong nước là những sản phẩm được lưu truyền từ 
thế hệ này sang thê hệ khác hoặc từ các cuộc khai quật 
trong lòng đất, những cuộc đào bới ngẫu nhiên của dân 
làng, những cuộc tìm kiếm của cá nhân ở các lòng 
sông, iòng biển và gần đây là những cuộc trục vớt có 
qui mò lớn. Đôi với người nước ngoài là những sản 
phẩm được giao lưu buôn bán qua con đường biển (con 
đường tơ lụa) từ thế ký XV đến với các nước Nhật bản, 
Philipme, Thổ Nhĩ Kỳ...và do những người đã làm Việc 
ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX sưu tập đưa về nước. 


Bài viết này muốn bước đầu nhìn lại việc sưu tập 
gốm cổ Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. 


I - Sưu tập gốm cổ Việt Nam ở trong nước 
1) Các bộ xu tập của tư nhân 


Gốm cổ Việt Nam nằm nhiều trong các bộ sưu 
tập của tư nhân, đặc biệt là ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh và một số thành phố lớn. Nếu trước đây, đặc biệt 
là trong thời kỳ của hai cuộc kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ, việc sưu tập. gốm cổ Việt Nam rất ít được 
chú ý bởi điều kiện chiến tranh và cơ chế quản lý văn 
hoá không khuyên khích nên chỉ một số gia đình giầu 
có, hoặc một số nhà sưu tập tâm huyết lưu giữ đó là các 


418 


nhà sưu tập Đức Minh, Nguyễn Văn Đạm ở Hà Nội, 
Vương Hồng Sến ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số 
gia đình khác ở Huế. Thân hoặc ở một số gia đình văn 
nghệ sĩ, trí thức có đôi ba cổ vật nhưng chưa tạo thành 
những bộ sưu tập lớn hoặc có giá trị. 


Từ những ngày đất nước ta bước vào thời kỳ đổi 
mới, cùng với cơ chế quản lý tương đối thoáng và điều 
kiện sinh hoạt vật chất cũng ngày một nâng cao, số 
người sưu tập đồ cô trong đó có đồ gốm cổ trở nên 
đông đảo, nhiều người trong một thời gian ngắn, đã có 
được bộ sưu tập với số lượng lớn, nhiều đồ quý hiếm và 
có giá trị nghệ thuật cũng như kinh tế, trở thành niềm 
say mê, tự hào của họ và góp phần quan trọng cho việc 
nghiên cứu, giới thiệu, đánh giá về gốm cổ Việt Nam 
được đầy đủ và chuẩn xác hơn. 


Với sự lớn mạnh của đội ngĩ sưu tập, Hội 
nghiên cứu, sưu tập gốm và cố vật Thăng Long đã 
được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép 
thành lập và đã tập hợp được 65 hội viên chính thức, 
trong đó có rất nhiều người chuyên sưu tập và nghiên 
cứu gốm cổ Việt Nam. Số người sưu tập đồ cổ ở thành 
phố Hồ Chí Minh, Thành phố Huế và một số địa 
phương khác cũng là con số không nhỏ. Tuy nhiên cho 
đến nay chưa có một cơ chế tổ chức hoạt động mang 


419 ——~ 


tính chất cả nước, nên khó có thể biết được số lượn 
các bộ sưu tập tư nhân trong cả nước. 


Nguồn cung cấp gốm cổ cho các bộ sưu tập t 
nhân rất đa dạng, tuy nhiên tập trung chủ yếu vẫn là d 
kết quả của các cuộc đào bới tự phát của người dân k† 
làm nhà, làm ruộng tìm thấy và sau đó là những đề 
quân chuyên đi săn lùng, đào bới gốm cổ cung cấp qu 
một số cá nhân chuyên thu gom hoặc họ trực tiếp ‹ 
vào các nhà dân để mua bán đổi trác để sưu tập về, s 
này thường được gọi nhau là ở vứ. Một số khác đượ 
người trực tiếp đào bới bán cho các cửa hàng lưu niện 
cửa hàng bán đồ cổ mà chúng ta thấy nhiều trên cá 
đường phố như Lê Công Kiều (TP.Hồ Chí Minh ), ph 
Lê Duẩn, Lý Quốc Sư, Tràng Tiền... (TP. Hà Nội). Tu 
nhiên phần lớn các nhà sưu tập đều có địa chỉ riên 
hoặc thông tin cho nhau, trao đổi lẫn nhau để có nhữn 
cổ vật gốm mà mình ưng ý. | 


Ở Hà Nội hiện nay có nhiều người sưu tập đồ c 
bao gồm cả đồ đá, đồ đồng, đồ gỗ, đồ gốm, sứ, thu 
tình... tuy nhiên cũng có không ít những nhà sưu tậ 
chỉ chuyên về đồ gốm cổ Việt Nam . Hội sưu tập gối 
và cổ vật Thăng Long đã tổ chức nhiều cuộc triển lãi 
cổ vật mà đồ gốm cổ Việt Nam chiếm ưu thế, đáng ch 
ý là 2 triển lãm tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam năi 
2000 và đầu năm 2001, triển lãm tại Bảo tàng Phụ n 


420 


Việt Nam và tui phòng triển lãm của nhà xuất bản thế 
giới. Tại các triển lãm này, bước đầu chúng ta cũng 
được biết tới tên tuổi của nhiều nhà sưu tập gốm cổ 
Việt Nam ở Hà Nội. 


Trược hết, những người sưu tập phần đông họ là 
những kỹ sư, tiến sĩ, giáo viên, hoạ sĩ, sinh viên... có 
những dam mê như Phan Đình Nhân, Đào Phan Long, 
Phạm Dũng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Hoa, 
Nguyễn Trường, Đỗ Viết Viên, Thành Chương, Mai 
Hiên, Bùi Hoài Mai, Vũ Tấn, Định Ngọc Kim, Bằng 
Giang, Trần Huy Thanh, Vũ Đức Tuyên, Vũ Vân 
Thanh, Nguyễn Đắc Hiền, Trần Việt Hải, Nguyễn Việt 
Hải... | 

Tôi cũng đã có địp đến xem một số bộ sưu tập 
gốm cổ Việt Nam của tư nhân ở Hà Nội, ở nhà ông Cự 
tôi được thấy một bộ sưu tập quý với rất nhiều chủng 
loại gốm Việt Nam, ông là người có nhiều năm sưu tập, 
và cũng là một người biết chất chíu, bỏ nhiều công sức 
cho bộ sưu tập của mình từ trong những giai đoạn khó 
khăn nhất. Giảng viên.Trường Đại học Văn hoá Phạm 
Dũng cũng có một bộ sưu tập phong phú, bên cạnh 
thạp, liễn hoa nâu, lọ, ấm, chén hoa lan anh còn có một 
bộ sưu tập các loại âu với hàng trăm tiêu bản hết sức 
phong phú và rất đẹp. Kỹ sư cơ khí Đào Phan Long tuy 
thời gian sưu tập chưa lâu nhưng vào trong gian phòng 


421 


trưng bày gốm cổ của anh, ta thấy có rất nhiều hiện vật 
quý, đặc biệt là chiếc bình Hán có vệt men chây khá 
độc đáo... Kỹ sư Phan Đình Nhân có bộ sưu tập khá đa 
đạng trong đó có không ít đồ gốm cổ Việt Nam, tôi chú 
ý đến chiếc đầu rồng đất nung trắng men xanh lục kích 
thước lớn, lớp men còn khá hoàn chỉnh, có lẽ đây là 
chiếc đầu rồng men đục lớn nhất hiện còn. Kỹ sư nông 
nghiệp Nguyễn Thị Thoa cũng có một bộ sưu tập khá 
hoàn thiện, và một phần trong bộ sưu tập đó chị đã 
trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2000. 
Hoa sĩ Thành Chương có thâm niên sưu tập gốm lớn 
với nhiều chủng loại khác nhau hết sức đa dạng, đáng 
chú ý là bộ sưu tập thạp , liền gốm hoa nâu với hơn 30 
cái và bộ bình tì bà hoa lan cũng trên con số chục. Nữ 
hoa sĩ Mai Hiên tuy sưu tập gốm chưa lâu nhưng lại có 
được một bộ sưu tập khá đây đủ, ngoài các loại gốm 
hoa nâu, hoa lan... chị có mấy chiếc chum sành mà 
trang trí của nó với hình người, ngựa và chữ viết khá 
độc đáo. Hoa sĩ Bùi Hoài Mai không chỉ sưu tập gốm 
mà còn chú tâm nghiên cứu và đã có những bài viết về 
gốm Việt Nam có giá trị. Hoa sĩ Đề Viết Viên có bộ 
sưu tập các loại ấm gốm cổ Việt Nam lên đến con số 
trăm, cùng nhiều loại gốm khác, anh cũng là người góp 
phần phục hiện nhiều đồ gốm cổ cho những người chơi 
gốm. Hầu hết các hoa sĩ trẻ ở Hà Nội tuy không chú 


422 


tâm sưu tập như những nhà sưu tập khác, nhưng trong 
nhà họ cũng có vài ba chục đồ gốm cổ Việt Nam. 


Về các bộ sưu tập gốm cổ Việt Nam của tư nhân 
khó có thể kể ra hết được, và chắc chắn trong nhiều bộ 
sưu tập đó không ít những đồ gốm quý, đẹp và độc nhất 
vô nhị. Chúng tôi nghĩ rằng với sự ra đời của Hội 
nghiên cứu và sưu tầm gốm cổ Thăng Long ở Hà Nội 
và một số thành phố khác sắp thành lập, gốm của các 
bộ sưu tập tư nhân có thể trở thành những bảo tàng quý, 
bảo tồn được những vốn văn hoá, nghệ thuật, đặc biệt 
là nghệ thuật gốm. giúp cho việc hạn chế “chảy máu đồ 
gốm cổ” ra nước ngoài và những triển lãm các bộ sưu 
tập tiếp theo sẽ cho nhân dân ta và khách quốc tế được 
chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm đẹp, những thành 
tựu sáng tạo của cha ông. 


2) Các bộ xưu tắp tại các bảo tàng 


Hầu hết các bảo tàng trong nước từ Trung ương 
đến địa phương đều có sưu tập gốm cổ Việt Nam thông 
qua các cuộc khai quật khảo cổ, tịch thu của những 
người buôn bán đồ cố trái phép, mua của những người 
có đồ cổ. Tuy nhiên các bộ sưu tập gốm cổ có giá trị và 
số lượng lớn đều tập trung ở các bảo tàng của các thành 
phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,như các bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, 
Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí 


423 -—— 


Minh, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, hoặc 
một số địa phương có truyền thống sản xuất về gốm 
như Bảo tàng Hải Dương, Bảo tàng Nam Định, Bảo 
tàng Thanh Hoá, Bảo tàng Bình Định, Bảo tàng Đồng 
nai... 


Trước hết, phải nói tới bộ sưu tập gốm cổ Việt 
Nam của Bảo tàng lịch sử Việt Nam ở Hà Nội. Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam ở số I Tràng Tiền Hà Nội được 
thành lập năm 1958 trên cơ sở bảo tàng Lu-t-phi-nô 
(Louis Fimot) được người Pháp thành lập năm 1932. 
Các hiện vật của bảo tàng này trong đó có gốm được 
thừa hưởng từ sưu tập của Trường Viễn Đông Bác Cổ 
được lập từ 1901. Với 100 năm lịch sử và với tư cách 
là một Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Bảo tàng lịch sử Việt 
Nam ngày nay đã có một bộ sưu tập phong phú về 
nhiều lĩnh vực, trong đó có đồ gốm. Tại Bảo tàng này, 
ta có thể chiêm ngưỡng các loại gốm cổ Việt Nam qua 
các giai đoạn phát triển gần một vạn năm lịch sử, phần 
lớn các hiện vật đều lấy được từ các cuộc khai quật 
khảo cổ, có nguồn gốc và được thẩm định bởi các nhà 
chuyên môn. Năm 2000 bảo tàng được tổ chức trưng 
bày lại, ở đó ta có thể thấy được đồ gốm Việt Nam từ 
lúc mới ra đời đến các sản phẩm tiêu biểu của các thời 
Hán - Việt, Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn... như một cuốn 
lịch sử gốm Việt Nam bằng hiện vật. 


424 


Bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, số 
2 Nguyễn Bính Khiêm - quận I thành phố Hồ Chí 
Minh, được thành lập trên cơ sở Viện bảo tàng Quốc 
gia Việt Nam tại Sài Gòn năm I975 mà trước đó vào 
năm 1929. người Pháp cho thành lập Viện bảo tàng 
Blanchard de la Brosse mang tên của thống đốc Nam 
Kỳ - (ngươi ký quyết định này) trong khuôn viên của 
Sở thứ (Thảo cầm viên) Sài Gòn (nay là thành phố Hồ 
Chí Minh). Với nội dung trưng bày chủ yếu về mỹ 
thuật cổ của một số nước ở Châu Á. Đến năm 1956, 
Bảo tàng Blanhard de la Brosse đổi tên thành Viện Bảo 
tàng quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn và tồn tại cho đến 
năm L975. 


Theo Trịnh Thị Hoà - Giám đốc bảo tàng - đến 
năm 2000 Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố 
Hồ Chí Minh có bộ sưu tập hơn 700 hiện vật gốm Việt 
Nam và nước ngoài, trong đó có hơn 200 hiện vật tiếp 
thu từ Viện bảo tàng quốc gia Việt Nam vào tháng 4 
năm 1975 và hơn 500 hiện vật được sưu tập từ năm 
1975 đến nay. Được biết sau việc trục vớt gốm cổ từ 
con tầu đắm Cù lao Chàm, Bảo tàng đã được Nhà nước 
chia cho quản lý 4362 hiện vật gốm Chu Đậu trong số 
hơn 240.000 hiện vật vớt được. Vào dịp 30/4/2001 Bảo 
tàng đã tổ chức trưng bày chuyên đề "Cổ vá Củ Lao 


425 ———” 


Chàm thế kỷ XV" với 517 hiện vật tiêu biểu, số còn lại 
được sắp xếp phục vụ dưới dạng kho mở. 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái 
Học, Hà Nội tuy ra đời năm !966 - muộn hơn các Bảo 
tàng khác, nhưng với sự nhiệt tâm của các vị lãnh đạo 
Bảo tàng như Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Văn Y, và 
nhiều cộng sự khác mà trong đó có nhiều người tốt 
nghiệp chuyên ngành gốm ở trường Đại học Mỹ thuật 
công nghiệp Hà Nội đã tập trung sưu tầm, để có được 
một bộ gốm cổ Việt Nam với hơn 1000 sản phẩm có 
chất lượng cao về nghệ thuật. Đặc biệt, Bảo tàng Mỹ 
thuật Việt Nam vào năm 1976, đã trưng bày giới thiệu 
một triển lãm gốm cổ Việt Nam hết sức phong phú, và 
có lẽ đây là triển lãm gốm cổ đầu tiên ở Việt Nam được 
tổ chức với quy mô lớn. Bắt đầu từ năm 1999 bảo tàng 
đã dành toàn bộ một tầng hầm mới được cải tạo để 
trưng bày gốm cổ Việt Nam (dù chỉ mới hết một phần 
ba hiện vật gốm sưu tập được của bảo tàng) đã cho ta 
thấy sự đa dạng và phong phú về mặt nghệ thuật gốm. 
Bộ sưu tập của bảo tàng năm 2000 được bổ sung thêm 
4362 gốm cổ được vớt từ con tầu đắm Cù Lao Chàm. 

Bảo tàng Hà Nội cho đến nay vẫn chưa có địa 
điểm trưng bày, nhưng theo tôi được biết trong kho của 
Bảo tàng có tới 3 - 4 ngàn hiện vật gốm cổ Việt Nam từ 
nguồn sưu tập và thu giữ của các cơ quan chức năng 


426 


chuyển sang. Hy vọng khi có một cơ ngơi khang trang, 
những hiện vật gốm mà bảo tàng Hà Nội sưu tập được 
từ nhiều nguồn sẽ bổ sung cho chúng ta nhiều hiện vật 
gốm cổ Việt Nam. 


Bảo tàng Hải Dương là một Bảo tàng có công 
trong việc tổ chức khai quật khu lò gốm Chu Đậu thế 
kỷ 15, l6. Tại bảo tàng có bộ sưu tập khá phong phú 
những hiện vật thu lượm được trong các cuộc khai quật 
ở Chu Đậu, là tiêu bản giúp cho công tác nghiên cứu 
nguồn gốc, nơi sản xuất đối với các hiện vật được sưu 
tập đơn lẻ có cùng phong cách. Đặc biệt tại bảo tàng 
này lưu giữ được một số công cụ sản xuất gốm như bàn 
xoay, khuôn In hoa văn..giúp cho việc nghiên cứu 
phương pháp hình thành và trang trí đồ gốm thế kỷ 
XV. Vào năm 2000 Bảo tàng được bổ sung 5562 hiện 
vật gốm từ con tầu vớt Cù Lao Chàm. 


Bảo tàng Nam Định toa lạc trên quê hương nhà 
Trần (thế kỷ 13, 14). Tuy chưa có điều kiện trưng bày 
đầy đủ nhưng ta thấy ở trong kho của bảo tàng chủ 
yếu là các gốm cổ của thời Trần được tìm thấy ở vùng 
Tức Mạc (Nam Định) mà tiêu biểu là một số thạp gốm 
hoa nâu có kích thước lớn, gốm kiến trúc đời Trần như 
đầu rồng, phượng, gạch chạm nổi, gạch trổ thủng khá 
độc đáo. | 


421- 


Bảo tàng Thanh Hoá: Có thể nói Thanh Hóa là 
một trong những địa danh sản xuất gốm nổi tiếng từ lâu 
đời. Nhiều loại gốm cổ Việt Nam đặc biệt là gốm hoa 
nâu từ thời Lý - Trần đã được khai quật và cung cấp 
cho nhiều người chơi đồ cổ. Có người còn cho rằng 
Huyện Nông Cống Thanh Hóa là một trong những nơi 
sản xuất gốm hoa nâu Vì vậy, trong Bảo tàng Thanh 
Hoá trưng bày và lưu giữ phần lớn đồ gốm được sản 
xuất tại đây. Đáng chú ý là chiếc thạp hoa nâu cao gần 
Im bị nung chảy sụt làm biến dạng hình dáng, nhưng 
có lẽ đây là chiếc thạp hoa nâu lớn nhất mà tôi được 
thấy. 


Bảo tàng Hòa Bình Bên cạnh bộ sưu tập về đồ 
đồng có một bộ sưu tập gốm rất phong phú đặc biệt là 
các loại gốm men trắng, gốm hoa nâu, gốm men ngọc 
tìm được ở vùng Hòa Bình là nơi có nhiều ngôi mộ cổ 
chôn theo đồ gốm. Cách đây mấy năm Bảo tàng Hoà 
Bình đã có cuộc trưng bày sưu tập của mình tại bảo 
tàng Lịch Sử Việt Nam với nhiều sản phẩm độc đáo. 


Chúng ta biết rằng hiện nay trong cả nước có 121 
Bảo tàng các loại, trong đó nhiều Bảo tàng cấp Tỉnh có 
trong tay những bộ sưu tập gốm, đặc biệt là những sản 
phẩm gốm từ các lò cổ đã từng sản xuất trên địa 
phương mình hoặc khai quật được trong các cuộc tìm 
kiếm khảo cổ. Có thể kể tới các Bảo tàng Hải Phòng, 


428 


Quảng Nam (vừa được nhận 5562 hiện vật cũng vớt 
được từ con tầu Cù Lao Chàm), Bình Định, Đồng nai... 


II - sưu tập gốm cổ Việt Nam ở nước ngoài 
1) Gốm cổ Việt Nai trong các Bảo tàng 


Theo một số tài liệu, gốm cổ Việt Nam hiện có 
mặt ở hơn 40 bảo tàng lớn trên thế giới: Ở Châu Á, 
các nước Đông Nam Á có Bảo tàng Quốc gia Băng 
Kốc, Bảo tàng Quốc gia Cheang Mai, Bảo tàng Su 
Khothai (Thái Lan); Bảo tàng quốc gia Kuala Lumpur; 
Bảo tàng nghệ thuật Châu Á thuộc Đại học quốc gia 
Malaya, Bảo tàng Saban, Bảo tàng Samawak 
(Malalsia); Bảo tàng gốm Jakarta, Bảo tàng Fursat 
(Indonesia), Bảo tàng Quốc gia Singapore, Bảo tàng 
Đại học quốc gia Singapore (Singapor), Bảo tàng Quốc 
gia Philppn ở Manila, Bảo tàng Ayala (Philippn). 
Các nước Tây Á có bảo tàng Bastan ở Teheran (lan); 


Các nước Châu Âu có Bảo tàng Cinguantenaire 
(BD; Bảo tàng Viễn Đông (Thuy Điển); Bảo tàng nghệ 
thuật Châu Á ở Amsterdam; Bảo tàng Groninger (Hà 
Lan); Bảo tàng Anh ở London, Bảo tàng Victoria và 
AITbert Landon (Anh); Bảo tàng Guimet ở Patls, Bảo 
tàng Cernuschi ởPais, Bảo tàng Guimet ở Lyon (Pháp); 
Bảo tàng Topkapi Saray (Thổ Nhĩ Kỳ). 


429 —~ 


Các nước Châu Mỹ có Bảo tàng nghệ thuật Châu 
Á ở San Francisco, Bảo tàng nghệ thuật ở Los Angeles, 
Bảo tàng nghệ thuật Freer ở Washington..(Mỹ). 


Châu Úc có Bảo tàng Adelaide ( Australia) 


Bà Miriam Lambirecht - Geeraerts là quản thủ 
bộ sưu tập Ấn Độ và Đông Nam Á thuộc Bảo tàng nghệ 
thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ trong một buổi báo cáo 
tại Viện khảo cổ học đã cho biết tại bảo tàng này có 
một bộ sưu tập gốm lớn của Việt Nam do một người Bỉ 
tên là Clément Huet đã từng ở Việt Nam từ 1912 đến 
I938, làm việc tại Công ty vải sợi Nam Định, đã sưu 
tập qua các cuộc khai quật mà ông có tham gia. Trong 
ghi chép của mình ông Huet đã cho biết ông đưa về Bì 
năm 1938 gồm 7297 cổ vật trong đó có 6027 đồ gốm. 
Bảo tàng Hoàng gia đã mua lại một phần bộ sưu tập 
này năm [952 sau khi chủ nhân của nó qua đời. Bộ sưu 
tập 2850 hiện vật phần lớn là gốm từ thế kỷ 14 trở về 
trước, được ghi rõ xuất sứ nên tương đối rõ ràng về niên 
đại, sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà nghiên cứu gốm 
cổ Việt Nam. 


Ở Pháp B¿o ràng Cernuchi có bộ sưu tập gốm 
Việt Nam được đưa từ Việt Nam về trong những năm 
ba mươi do học giả của Viện Viễn Đông bác Cổ như O. 
Jansé... sưu tập nhưng còn để trong kho chưa được đưa 


430 


ra trưng bày. Hiện nay Bảo tàng này đang làm công 
việc phân loại , vựng tập để trưng bày trong thời gian 
tỚI. Báo tàng Guumet có bộ sưu tập gốm Việt Nam 
nhưng được chọn trưng bày trong phòng gốm Châu Á 
mà nổi bật nhất là đồ gốm Trung Hoa. 


Bdo tàng quốc gia. Mamila - Phiippim năm 1992 
đa tổ chức khai quật con tầu Bannanas bị đắm ở vùng 
biển Philippin đã vớt được 4700 hiện vật gốm trong đó 
72% là gốm Việt Nam. Theo bà Allison I. Diem người 
New Zeland - có chồng là người Việt Nam - đã làm 
việc ở Philippm 14 năm thì trong 72% gốm Việt Nam 
thu được có 70% là gốm Bình Định và 2% là gốm Chu 
Đậu - Hải Dương, nếu đúng như vậy thì đây là bộ sưu 
tập gốm Bình Định có số lượng lớn nhất. 


Báo tàng Fusdt (Irdonesia) có một bộ sưu tập 
lớn về gốm cổ Việt Nam. 


Bảo tàng Topkadpt Saray (Thổ Nhĩ Kỳ) có nhiều 
gốm cổ Việt Nam đặc biệt là chiếc bình gốm vẽ hoa 
lam có dòng chữ: Thứi Hoà bát niên (1450) Nam xách 
châu, tương nhân Bùi Thị Hý bút..cho thấy niên đại để 
làm chiếc bình này năm 1450. Chính từ chiếc bình này 
mà ông Makoto Anabuki - Tham tán Văn hoá đại sứ 
quán Nhật Bản tại Việt Nam, nguyên là cán bộ ngoại 
giao Nhật Bản - khi đến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ thấy 


431 —~ 


bình gốm hoa lam nói trên đã viết thư cho ông bí thư 
tỉnh uỷ Hải Dương nhờ các nhà khảo cổ tìm nơi sản 
xuất. Chính từ những thông tin của chiếc bình gốm này 
chúng ta đã phát hiện ra được vùng gốm Chu Đậu, Hải 
Dương, một vùng sản xuất gốm lớn vào thế kỷ XV - 
VI, góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu lịch sử 
gốm Việt Nam. 

Bảo tàng Washington có phòng trưng bày riêng 
về gốm Việt Nam. Trước kia chỉ tập trung vào gốm lam 
Huế "bleu de Huế” nay trưng bày nhiều loại gốm cổ 
Việt Nam khác. 


Gốm Việt Nam được nhiều nhà nghiên cứu gốm 
thế giới quan tâm. Chúng ta được biết Hội nghiên cứu 
gốm Châu Á ( ACRO) có trụ sở tại Chicago gồm người 
của nhiều quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Bỉ, 
Newzealand, Việt Nam là những thành viên sáng lập 
Hội, gần đây đã tổ chức một chuyến đi đến Việt Nam 
để tìm hiểu về gốm đặc biệt là các Trung tâm sản xuất, 
các lò gốm cổ, các Trung tâm buốn bán gốm trong lịch 
sử, các hiện vật trong sưu tập của bảo tàng và tư nhân. 
Ở Washington cũng có Nhóm nghiên cứu gốm Phương 
Đông do ông David Rehfuss làm chủ tịch được thành 
lập từ giữa năm 1980. Ở Philipin có Hội Nghiên cứu 
Gốm Phương Đông với số hội viên hơn 100 người. Ở 


432 


Pháp có Hội Nghiên cứu gốm Phương Đông (SFECO) 
cũng vừa mới được thành lập với mục đích "thúc đẩy 
mối quan hệ giữa những nhà sưu tập, những người phụ 
trách các bộ sưu tập công cộng, các nhà nghiên cứu, 
các nhà làm gốm và những người tham gia vào thị 
trường nghệ thuật ” 

Việc nghiên cứu gốm Việt Nam đã được quan 
tâm. Ở Nhật Bản có tập san Đóng Dương Đào Ngoaã 
niên san chuyên nghiên cứu về gốm Việt Nam và gốm 
phương Đông. 


Mội số triển lãm gốm cổ Việt Nam ở nước ngoài 
cũng bắt đầu được thực hiện. Vào tháng 4 năm 2001 
một cuộc trưng bày gốm cổ Việt Nam ở Chicago- M2 
thu hút nhiều nhà nghiên cứu của thế giới . 


2) Gốm cổ Việt Nam trong sưu tập của tự nhân ở 
HHỚC HgOài 


Khó có thể biết được hiện có bao nhiêu gốm cổ 
Việt Nam nằm trong các bộ sưu tập tư nhân ở nước 
ngoài, tuy nhiên ta có thể tìm ra nhiều tên tuổi có gốm 
cổ Việt Nam trong sưu tập của mình thông qua các 
cuốn sách giới thiệu gốm Việt Nam do nước ngoài xuất 
bản. Bởi đưới các ảnh chụp gốm cổ họ đều ghi chú tên 
của người sưu tập. 


Vừa qua chúng tôi được xem một cuốn vựng tập 
về một cuộc triển lãm Việt Nam khá độc đáo tại Nhật 
Bản, qua đó cho thấy các gốm cổ Việt Nam được trưng 
bày tại triển lãm đều được tuyển chọn từ các bộ sưu tập 
gốm tư nhân Nhật Bản. 


Một tài liệu cho biết các nhà sưu tập tư nhân, đặc 
biệt là các gia đình Tướng quân Daimyo, gia- đình trà 
đạo, các thương nhân ở Nhật còn giữ nhiều gốm Việt 
Nam. 


Một lần sang thăm Mỹ, khi tôi đến thăm các Bảo 
tàng ở các thành phố mà tôi đi qua, duy nhất chỉ có một 
bảo tàng ở Đen vơ bang Côrôlado có trưng bày 5 gốm 
cổ Việt Nam_ loại nhỏ (bát, ấm), tôi có hỏi hoạ sĩ một 
hoạ sĩ người Mỹ đi cùng tại sao gốm Việt Nam ít thấy 
trong các Bảo tàng của Mỹ, ông cho biết không ít gốm 
Việt Nam đang nằm trong các bộ sưu tập tư nhân 
nhưng vì họ là những người còn trẻ nên chưa đến lúc 
đem tặng Bảo tàng (theo truyền thống các Bảo tàng vẫn 
nhận được những tác phẩm do tư nhân tặng). 


Trên đây là một vài nét chấm phá về sưu tập gốm 
cổ Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài, chắc 
chấn còn rất hạn chế, hy vọng sẽ được bổ sung trong 
thời gian tới./. 


— 434 


Những cuộc tim kiếm 


bí mật đồ gốm 


Đồ gốm mà mở đầu với gốm đất nung là một 
phát minh đầu tiên, phát minh quan trọng của loài 
người tạo ra được những sản phẩm phục vụ đời sống 
không phải chỉ bằng sự biến đổi cơ học mà là sự biến 
đổi hóa học từ một chất này trở thành một dạng khác 
thông qua tác động của nhiệt. 

Người ta có thể tìm thấy nghề làm gốm ở khắp 
nơi trên thế giới với nhiều phương pháp khác nhau và 
tạo dáng sản phẩm trang trí men màu không giống 
nhau. Cho đến nay, chất liệu gốm đã trải qua 5 nấc 
thang chính là gốm đất nung, gốm sành nâu, gốm sành 
trắng, gốm sành xốp và đồ sứ. Các kỹ thuật khác nhau 
và điều kiện nguyên liệu đã làm cho nghề đồ gốm phát 
triển không đồng đều ở các vùng và các nước. 


435 


Đổi với gốm đất nung và gốm sành nâu thì hầu 
hết các nước đều có do sử dụng đất sết thường và kỹ 
thuật nung giản đơn hơn từ sành xốp trở đi đặc biệt là 
các loại sành trắng và đồ sứ với xương đất mịn, men 
trắng hoặc men mầu, cách nung đốt là cả một kho bí 
mật mà ngay cả những vùng đã sản xuất ra nó đôi khi 
cũng để thất truyền như gốm men ngọc, men thúy 
hồng, thúy lam của Trung Quốc, Việt Nam và một số 
nước vùng Đông Nam Á. Để bảo vệ những bí quyết của 
cách làm gốm độc đáo này họ thường tung ra những 
thuyết hoàn toàn vô căn cứ nhưng lại rất hợp tai với 
những ai còn mù về nghề làm đổ gốm chẳng hạn đồ 
gốm men ngọc được chế từ phấn của ngọc thạch cà nất 
ra (1), gốm men thúy hồng (đỏ tiết dê) lại làm từ máu 
của người trinh nữ (!). Còn loại đất sét và cao lanh 
trắng để làm xương thì phải lấy từ nơi thâm sâu cùng 
cốc và ở đó có ma qủy chặn đường, để đốt lò có những 
sản phẩm đẹp làm lễ tế lò bằng nhân mạng, và ... 

Thực sự kỹ thuật và nghệ thuật đồ gốm là một 
quá trình phát triển, được tích lũy, rút kinh nghiệm và 
nâng cao dần từ những ngẫu nhiên. Người châu Á 
không tính đến một cách khoa học như người châu Âu 
trong nghề gốm, nhưng họ lại coi nghề gốm là một 
nghề quan trọng được vua chúa để mắt, việc thành lập 


— 436 


33 {6 


các lò gốm “ngự dụng”, “quan dụng” ở Trung Quốc từ 
thế kỷ X cho thấy điều đó. 


Để bảo vệ bí mật sản xuất, những lò gốm được 
sản xuất khá tập trung, phân công lao động từng khâu 
riêng biệt (mà sau này châu Âu gọi là làm theo lối dây 
chuyền) và dưới sự cai quản của những viên quan được 
nhà vua phong chức vị hắn hơi. Ngoài ra, để khuyến 
khích sự tìm tòi cái mới, các đồ gốm dâng lên triều 
đình được qui định trăm cái chọn một, những cái còn 
lại đều được miễn thuế, làm cho người sản xuất có cơ 
hội để làm nhiều mà tránh được thuế. Ở các trung tâm 
đồ gốm, việc cai quản người làm rất chặt chẽ, ví như ở 
Cảnh Đức trấn, người ta chia thành từng nhóm gia đình 
để kiểm soát và các đội tuần tra trên từng chặng đường 
không để ai lọt được vào chỗ sản xuất của họ. Việc hôn 
nhân cũng chỉ được phép trong từng vùng ... 

Chính vì vậy khi mà ở Trung Quốc, Việt Nam từ 
thế kỷ IX - X đã biết làm gốm sành xốp và sành trắng 
có men trắng hoặc men màu ngọc thì ở châu Âu sau 
này vẫn chỉ sản xuất đồ gốm sành xốp với loại men pha 
thiếc, thường gọi là Faience. 

Từ thế kỷ XV khi châu Âu được tiếp xúc với đồ 
gốm châu Á mà chủ yếu là gốm Trung Quốc thì họ vô 
cùng ngạc nhiên với các loại gốm men ngọc và gốm 


437” 


hoa lam ở dạng sành trắng và đồ sứ. Ngoài việc mua 
bán gốm, người châu Âu bát đầu đổ xô vào tìm cách 
chế tạo đồ gốm như Trung Quốc. 


Từ thế kỷ X, ở Việt Nam, Thái Lan, Triều Tiên 
đã sản xuất được đồ gốm men ngọc (mà người thường 
giải thích do các di thần nhà Tống chạy giặc Nguyên - 
Mông sang làm để giảm ý nghĩa bản địa của nó). 


Tại Samanra (Cân Đông) đã làm được gốm có 
men giống men đời Đường ở thế kỷ IX - còn ở thế kỷ 
XII đến XIV tại Ba Tư (nước đã bán cho Trung Quốc 
chất hồi thanh để làm gốm hoa lam) cũng học làm được 
đồ gốm sành trắng vẽ hoa lam của Trung Quốc mà họ 
gọi là đồ Định, tức tên gọi gốm Định Châu nổi tiếng 
thời đó. Về sau, từ thế kỷ XVI, các nước khác như XI, 
L¡ băng, ... đều đã làm được đồ sành trắng hoa lam, vậy 
là từ khoảng thế kỷ XIV kỹ thuật gốm sành trắng hoa 
lam đã bằng cách này cách khác lan truyền đến các 
nước đông nam Á và tây nam Á. 

Vào khoảng thế kỷ XV ở Ý và Bồ Đào Nha vẫn 
tin rằng đồ sành trắng Trung Quốc phải có vỏ sò, vỏ 
hến trong xương đất. Năm I580, tại Florence nước Ý 


đã làm được loại sành mềm (pate tendre) chế tạo xương 
đất từ đất sét với silicate fusible sau đó các thành 


438 


Rouen vào năm I673 và Cloud nước Pháp cũng chế 
được loại sành mềm nói trên. 

Có thể nói từ thế kỷ XVII trở đi, các nước châu 
Âu như Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Hà Lan, ... 
những người thợ làm thủy tỉnh, làm gốm, luyện vàng 
đều đua nhau đi tìm bí mật về đồ gốm sành trắng và đồ 
sứ. Và phải đến năm 1708 Bôtgơ(Bottger) mới tìm ra 
được bí quyết này và lò sứ của vua xứ Maixen 
(Meissen) ở nước Đức đã làm được đồ sành trắng (sành 
cứng và đồ sứ) còn ở nước Pháp thì mãi tới năm I756 
mới fìm ra cách làm đó. 


Những thành công của các nước châu Âu để tìm 
đến bí mật làm đồ sành trắng và đồ sứ nói trên không 
thể không kể đến công của linh mục Ängdrơcônlơ (D' 
Entrecolle), một linh mục dòng Jesus đã tìm cách đến 
Trung Quốc đi vào vùng Cảnh Đức trấn, một thủ đô 
gốm của Trung Quốc lúc đó có tới ba nghìn lò nung sứ 
với gần một triệu thợ, ban đêm ánh lửa lò nung làm cho 
thành phố nổi lên từ xa như một vầng thái dương nhân 
tạo màu đỏ và da cam. Cha Ảngđrơcônlơ đã nghiên cứu 
các chi tiết về nguyên liệu làm sứ : đó là đất sét và cao 
lanh ở dạng bột, kỹ thuật làm men, đốt lò ...Và đã viết 
tỉ mi những điều tai nghe mắt thấy vào hai bức thư gửi 
về cho linh mục Ôruy (Orry) vào tháng Ø năm [712 và 
thắng giêng năm I722, có khi còn kèm theo cả mẫu 


439 —— 


nguyên liệu bất chấp sự cảnh giác của người Trung 
Quốc. Người châu Âu tìm cách khai thác những bí mật 
từ hai bức thư đài, và những tài liệu đồ gốm Trung 
Quốc mà họ thu thập được một số phương pháp bí ẩn, 
cổ truyền về nghề làm đồ sành trắng và đồ sứ Trung 
Quốc hé mở. Cùng lúc ấy, hai nhà bác học Đácxe và 
Macle (Pháp) tìm thấy lần đầu mỏ đất sét trắng ở vùng 
Lomogơ là loại nguyên liệu quan trọng để làm sành 
trắng và sứ, năm I756 xưởng gốm Vanhxemno đời đến 
Xevrơ năm I764 bắt đầu ra sản phẩm và nổi tiếng từ 
đó. 

Lại đến lượt người Anh đánh cấp được bí mật 
của người Pháp nhờ một người tên là Tomatx Briăng 
từng làm việc ở xưởng gốm Xevrơ và cũng nhờ cuốn 
sách từ hai bức thư của cha Ängđơcônlơ được xuất bản 
năm 1738 mà người Anh đã mở mang được nghề làm 
sành trắng và đồ sứ của mình, không những thế còn 
đăng ký phát minh để độc quyền sản xuất và nhập 
nguyên liệu. 

Trở về với ông Bốtgơ, nhà luyện vàng người Đức 
đã tìm ra cách làm đồ sứ sớm nhất châu Âu (1708), 
mặc đầu ông rất coi thường nghề làm gốm bộc lộ qua 
câu viết ở cửa phòng thí nghiệm : “Chúa sáng thế có 
những ý đồ khó hiểu và bất một nhà chế tạo vàng trở 
thành một anh thợ gốm”, nhưng Bốtgơ lại cố tình bưng 


— 440 


bít kỹ thuật của mình đến nỏi người ta không biết chắc 
chắn ông tìm bí mật từ năm nào, không có lấy một 
dòng chữ viết về kỹ thuật này mà sau người ta gọi là đồ 
sành sứ Dacxen. Tuy nhiên, ông chía bí mật làm hai 
phần, một phần về dâng cho Nécmítđơ học thuộc lòng 
cách làm cho men sứ bóng lộn, còn phần khác là cách 
nung sứ thì dạy cho Háctennây. Điều có vẻ như gàn dở 
của Bốtgơ có lý do của nó, vì Bốtgơ là nhà luyện vàng, 
ông ta phải làm đô sứ chỉ vì tiểu vương quốc Aônust 
miền Dacxen hăm dọa sẽ xứ tử ông nếu ông không làm 
được đồ sứ mà trước đây ông đã lãnh một án tử hình vì 
tôi luyện vàng. 

Nhà sử học Anh G.Savagiơ đã viết trong sách 
“Đồ sứ Đức thê kỷ XVIIT` rằng Đrexđen đã trở thành 
một trung tâm tình báo công nghiệp trong thế ký 
XVII, để tìm bí mật làm sứ, bọn gián điệp đã tìm cách 
dụ đỗ con gái những người làm đồ sứ, nhà tù đầy ấp 
những tên vô lại đã bán bí mật thật và giả về kỹ thuật 
sản xuất. Trong vòng 50 km ở †rexđen và Xevrơ nườm 
nượp gián điệp và mật thám. 


Năm 1719, lò sứ được lập ở Viên nước Áo do 
công của Clôdiuýtx luôxangtuýtx Duypakiê tuyển mộ 
được kỹ thuật và công nhân ở các quanh vùng ĐÐrexden 
(Đức). Một trong số những chuyên viên kỹ thuật được 
tuyển mộ là Xtônđen, sau này'hối hận đã tìm cách pha 


441 


tạp chất vào đất sét trắng để phá hoại sản xuất đồ sứ ở 
Viên rồi bỏ về Maxen ở Dacxen. 


Người ta còn phải kể đến Crixtôp Hugo đã từng 
làm công việc mạ vàng lên đồ sứ ở Maixen (Đức) đã đi 
chu du và bán bí mật sản xuất đồ sứ ở Vơnidơ (Ý), 
Xanh Pêtécxbua (Nga) và ở Bắc Âu... 


Trở lại châu Á việc tìm kiếm các kỹ thuật làm 
gốm không phải không diễn ra, không náo động như 
châu Âu, nhưng cũng khá tinh tế đến thô bạo. Người ta 
còn nhớ đến người Nhật Bản bát chước cách làm gốm 
của người Việt được gọi gốm Kối - chi (Giao Chỉ). 
Người Nhật học cách làm gốm Trung Quốc qua con 
đường Triều Tiên và lịch sử đã từng ghi hai nước xảy ra 
cuộc chiến tranh đề Nhật Bản tranh cướp thợ gốm lành 
nghề của Triều Tiên ... và sự thất truyền của nhiều loại 
men quí cho thấy họ đã giữ bí mật công thức pha chế 
và nung đốt như thế nào. 


Ngày nay, nhiều điều bí mật xưa kia đã không 
còn là bí mật nữa, nhưng ngành gốm vẫn đang bước 
những bước tiến dài trong lĩnh vực gốm kỹ thuật mà 
ứng dụng vào khoa học kỹ thuật hiện đại vẫn đang là 
những điều bí mật, đó là chưa kể đến những bí mật xưa 
kia thất truyền mà người đời nay đang tìm chưa đạt tới 
nhiều khi chỉ vì ta suy nghĩ quá “khoa học” mà người 


442 


đời xưa chỉ theo “kinh nghiệm” chẳng khác gì thuốc 
tây với nhiều cân lạng tính từng mili gram, còn thuốc ta 
thì chỉ “bốc” là đủ./. 


443 


_ Từ đất nung đến sữ 


Cách đây một vạn năm, những sản phẩm gốm 
đầu tiên đã ra đời trên mảnh đất này là Việt Nam (Gốm 
Lũng Sàm - Hòa Bình), cách đây l1.360 + 80 năm. 
Gốm Bó Lún - Cao Bàng. cách đây 10.290 +200 năm). 
Những mảnh gốm còn sót lại từ thời đầu tiên đó, cùng 
với vô vàn di tích gốm cao hơn nhiều về mọi mặt và ra 
đời vào các thời sau, là những bằng chứng sống của 
lịch sử. Về mật ấy, gốm vẫn là '*'chữ cái” của các nhà 
nghiên cứu lịch sử, nghệ thuật, kỹ thuật, bởi lẽ nó là kết 
tỉnh của kỹ thuật và nghệ thuật của nhiều đời. 

” .„ Những người thợ gốm .... chính họ đã biến 
đất xét thành một vật liệu chưa từng có trong thiên 
nhiên. Trước kia, Khi những người thợ thủ công thời 
tiền sử đẽo những lưỡi rìu bằng đá hay những mũi xiên 


— 444 


cá bằng xương thì họ không hề sáng tạo ra vật liệu gì, 
mà chỉ thay đổi hình dạng một vật liệu sẵn có...” (I-lin 
và E-xe-gan : con người trở thành khổng lồ. NXB Tiến 
bộ, Mát-xcơ-va, tr.l 13). Là một phát minh quan trọng 
của con người, gốm đã tồn tại và phục vụ con người 
đến vạn năm rồi: một thời gian khá dài của lịch sử. Từ 
đất nung, gốm đã tiến lên, mang các dạng sành nắn, 
sành xốp, sành trắng, rồi sứ. Các chất liệu gốm khác 
nhau ấy hiện vẫn song song tồn tại và phát triển, đù cho 
thời đại của chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của 
nhiều chất liệu mới lạ hơn nhiều. 


Từ những sản phẩm đầu tiên giữ vài chức năng 
khiêm tốn, như đun nấu. chứa đựng, ngày nay đã có 
một danh sách đài những sản phẩm gốm đủ loại : gốm 
dân dựng, như những đề chứa đựng, ăn uống, đun nấu, 
ốm kiến trúc, như các loại gạch xây, gạch chạm thủng, 
gạch chạm nổi, ngói...: gố mỹ thuát, như sản phẩm 
trang trí cho kiến trúc, tượng gốm, tranh gốm và gố7n 
kỹ thuát, như các loại sứ cách điện, sứ cao tần, sứ thông 
tin. 


Sự phát triển không ngừng của gốm đã tạo cho 
nó một vẻ mặt đa dạng, phong phú, nhưng không hề cắt 
đứt với truyền thống: cái mới ra đời là bước kế thừa và 
phát triển của bước trước nó. Nói một cách khác, với 
gốm, không có đứt đoạn, không có chuyện cái mới loại 


A4§ —”—” 


trừ cái cũ, Thực thê, cứ đến thăm một gia đình ở nước 
ta ngày nay, người khách tình mắt có thể nhận ra năm 
loại chất liệu gốm, với tuổi tác khác nhau, nhưng đều 
đang phục vụ, đang cùng tồn tại, cái nào xứng đáng ở 
vị trí của cái ấy. 


Từ truyền thống đi lên, đó là đặc trưng của nghệ 
thuật và kỹ thuật gốm. Tuy nhiên, trên đất nước ta, nó 
đã đi như thế nào. đó là câu chuyện muốn đem ra trao 
đổi qua bài này. Tiên Tạp chí Mghiên cứu Nghệ thuật, 
tôi đã có dịp giới thiệu một số nét rực rỡ dọc sợi dây 
truyền thống của gốm Việt Nam: gốm hoa nâu, gốm 
hoa lam, gốm men ngọc. Nhưng, các nút tách riêng 
không thể cho thấy toàn bộ sợi dây. Giờ đây, thử nhìn 
qua sợi dây từ đầu chí cuối, tôi không thể không nhắc 
lại những nút đã giới thiệu. Tôi sẽ cố gắng làm việc ấy 
bằng cách gọn nhất mà tôi có thể, để khỏi làm phiền 
người đọc. Dù sao, tôi vẫn mong rằng những nút riêng 
tế sẽ hiện lên dưới một dạng mới, khi được sắp xếp 
cạnh nhau trong khung phát triển chung. Mà không 
nhìn được một cách tổng quát, thì cũng khó lòng nhằm 
hướng cho đoạn đường trước mất. 

Trước hết, hãy đi vào g2 đất nung, loại gốm có 
tuổi đời cao nhất: một vạn năm. Cao tuổi như thế, 
nhưng cho đến nay, nó vẫn là loại gốm phục vụ được 
rộng rãi nhất cho đời sống xã hội. Đồ gốm đất nung 


— 446 


vốn và hiện vẫn phục vụ việc đun nấu, chứa đựng. 
Riêng trong thời hiện đại, nó còn phục vụ đắc lực cho 
các công trình kiến trúc, điêu khắc. 


Nguyên liệu chính để sản xuất gốm đất nung là 
đất sét. Chất liệu này có mặt hầu khắp nơi trong nước 
ta, vì vậy, gốm đất nung được sản xuất tại những cơ sở 
gắn liền với nông nghiệp, những cơ sở rải ra khấp mọi 
miền. Cách thành hình và nung cũng đơn giản, nhiệt độ 
nung thấp (khoảng 6007 - 9000). 


Tiêu biểu cho nghệ thuật gốm đất nung phải kể 
đến các hiện vật, bằng chất liệu ấy tại các di chỉ khảo 
cổ học Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Việt 
Tiến... ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ; Đông Sơn, Sa 
Huỳnh ở Trung Bộ; Cầu Sắt, Dốc Chùa ở Nam Bộ... 
Chất liệu của các hiện vật ấy không bằng của đồ gốm 
đất nung ngày nay, nhưng, về mặt nghệ thuật, thì gốm 
đất nung chưa bao giờ đẹp bằng vào các thời xa xưa nói 
trên. 


Những sản phẩm gốm đất nung đầu tiên được sản 
xuất bằng cách nặn bằng tay, hoặc trát đất lên mặt 
trong các sản phẩm mây tre, rồi đem nung... Vào 
khoảng cách đây 4000-5000 năm, gốm đất nung đã ra 
đời trên bàn xozy: cách vuốt phóng túng, tuy còn hơi 
thô, nhưng sản phẩm lại phong phú về hình dáng, đẹp 
có hồn. Kỹ thuật thành hình trên bàn xozy chậm: đến 


447 —~ 


bàn xoay nhanh, được tiếp tục cải tiến, và vẫn được sử 
dụng cho đến ngày nay ở nhiều cơ sở sản xuất đồ sành 
nâu, sành xốp, sành trắng. Việc phát minh ra bàn xoay 
là một bước nhảy vọt về kỹ thuật: con người biết ứng 
dụng những kiến thức cơ giới vào sản xuất, đưa ngành 
gốm từ một hình thái sản xuất p fưp, nhưng đơn 
chiếc, lên một hình thái đơn giển, nhưng hàng loạt. 
Tiên thế giới, tại những nơi có kỹ thuật gốm sớm nhất, 
thì bàn xoay cũng chỉ ra đời trong khoảng thời gian này 
(Bàn xoay xuất hiện ở Trung Hoa cách đây 4.000 năm, 
ở Tiểu Á cách đây 4.500 năm, còn ở Ai Cập thì cách 
đây 5.000 năm). 


Về mặt tạo hình, gốm đất nung trên đất ta sử 
dụng ;Ò£ chính, tức phần lớn nhất, phần thân của sản 
phẩm, và /h£/›h, gồm miệng và chân hay đế của sản 
phẩm, rất ít dùng rhể phụ thêm chỉ có giá trị trang trí. 
Điều đó chứng tỏ rằng, về mặt tạo dáng, gốm đất nung 
bám sát các yêu cầu thực dụng, và chính từ tính thực 
dụng đó mà đạt đến tính đa dạng về hình dáng. Ngoài 
một số hình dáng cơ bản còn ảnh hưởng đến các loại 
sản phẩm sau này, hoặc đến nay vẫn đang được tiếp tục 
sản xuất, ta còn thấy, trong gốm đất nung trước kia, 
những hình dáng rất độc đáo, như nồi miệng loe ở di 
chí Đồng Đậu, bình có quai xách, và lọ hai vai ở Sa 
Huỳnh... 


——— 448 


Về trang trí, gốm đất nung chủ yếu sử dụng hoa 
văn hình học và lấy nét khắc chìm làm phương tiện thể 
hiện chính, dù cách thể hiện là vẽ nét, ấn, chải, hay 
đập. Dù diễn ra dưới dạng nào, thì khâu trang trí rõ 
ràng bao giờ cũng được tiến hành khi xương gốm còn 
ướt, hoặc mới hơi se. Trong đa số các trường hợp, 
người trang trí trực tiếp tác động lên sản phẩm, mà tác 
động một cách phóng túng, theo trí nhớ và thói quen, 
chứ không phải theo mẫu rập sẵn. Có thể nói rằng, 
trang trí trên gốm đất nung là một kho tàng hoa văn 
hình học phong phú và đa dạng trong nghệ thuật trang 
trí của nước ta, bên cạnh các kho hoa văn hình học trên 
đồ đồng, trên y phục các dân tộc ít người. Hơn thế nữa, 
hoa văn hình học trên gốm đất cũng đã gây ảnh hưởng 
lâu dài lên hoa văn các loại gốm về sau, cả lên hoa văn 
hình học trên gốm đất nung là các đồ án sau đây: hình 
vuông, hình tròn, hình thot, sóng nước, chữ S, hai vòng 
tròn đồng tâm, và cả những mô-típ gần với hình nan 
thúng, nan chiếu, tổ ong... 


Với đặc điểm trang trí bằng øé: khác chìm, chứ 
không phải bằng màu (vì gốm đất nung thì không có 
men mà đã không men thì lấy đâu ra màu), hoa văn 
hình học trên gốm đất nung phối hợp một cách khá 
thành thạo và thông minh các nét, để tạo nên các độ 
đậm - nhạt cho hoa tiết trang trí, qua đó mà tạo nên 


449 ——~ 


không khí sinh động. Chính hiệu quả bấy sáng và cẩn 
sáng của những độ chìm khác nhau đã tạo nên các độ 
đậm - nhạt và không khí sinh động nói trên. 


Về mặt bố cục, hầu hết các mô-típ trang trí được 
sấp xếp thành những dải đồ án, theo lối nhắc lại: nhắc 
lại mí: tiến, nhắc lại đối đâu, nhắc lại xen kể... Bố cục 
đó tạo nên nhịp điệu riêng cho từng đồ án. Các dải 
trang trí bao quanh thân sản phẩm thành những vòng 
tròn, và, tuỳ loại đồ án mà các dải có thể to - nhỏ khác 
nhau. Ở một số ít sản phẩm, ta còn thấy lối bố cục kết 
hợp các dải ngang với các dải dọc. Bố cục trang trí trên 
gốm đất nung sẽ ảnh hưởng đến bố cục trang trí trên đồ 
đồng, cũng như đồ gốm hoa nâu và hoa lam sau này. 


Người ta thường nói rằng nghệ thuật gốm là nghệ 
thuật “chơi với lửa”. Chính ngọn lửa thần kỳ đã biến 
đất thành những chất liệu khác nhau, trong số đó gốm 
đất nung chỉ là chất liệu ra đời trước hết. Nhiệt độ nung 
cao hơn, ta lại được gốm sành nâu. Ö đây, chất đất 
chảy bóng, chuyển qua màu nâu đen, ta gõ vào cứ nghe 
như tiếng kim loại. 

Nếu gốm đất nung bước đầu ra đời ngay từ đống 
củi lửa để sưởi ấm, thì đồ gốm của giai đoạn tiếp sau lại 
được nung trong các “lò” khoét hoặc đấp một cách đơn 
sơ để giữ nhiệt, mà sản phẩm là gốm sành nâu, một 


450 


không khí sinh động. Chính hiệu quả bá sáng và cẩn 
sớng của những độ chìm khác nhau đã tạo nên các độ 
đậm - nhạt và không khí sinh động nói trên. 


Về mặt bố cục, hầu hết các mô-típ trang trí được 
sắp xếp thành những dải đồ án, theo lối „hắc !¿i: nhắc 
lại fịnh tiên, nhắc lại đối đâu, nhắc lại xen kế... Bố cục 
đó tạo nên nhịp điệu riêng cho từng đồ án. Các dải 
trang trí bao quanh thân sản phẩm thành những vòng 
tròn, và, tuỳ loạt đồ án mà các dải có thể to - nhỏ khác 
nhau. Ở một số ít sản phẩm, ta còn thấy lối bố cục kết 
hợp các dải ngang với các dải dọc. Bố cục trang trí trên 
gốm đất nung sẽ ảnh hưởng đến bố cục trang trí trên đồ 
đồng, cũng như đồ gốm hoa nâu và hoa lam sau này. 


Người ta thường nói rằng nghệ thuật gốm là nghệ 
thuật “chơi với lửa”. Chính ngọn lửa thần kỳ đã biến 
đất thành những chất liệu khác nhau, trong số đó gốm 
đất nung chỉ là chất liệu ra đời trước hết. Nhiệt độ nung 
cao hơn, fa lại được gốm sành nâu. lộ) đây, chất đất 
chảy bóng, chuyển qua màu nâu đen, ta gõ vào cứ nghe 
như tiếng kim loại. 

Nếu gốm đất nung bước đầu ra đời ngay từ đống 
củi lửa để sưởi ấm, thì đồ gốm của giai đoạn tiếp sau lại 
được nung trong các “lò khoét hoặc đắp một cách đơn 
sơ để giữ nhiệt, mà sản phẩm là gốm sành nâu, một 


_—— 450 


Về trang trí, gốm đất nung chủ yếu sử dụng hoa 
văn hình học và lấy nét khắc chìm làm phương tiện thể 
hiện chính, dù cách thể hiện là vẽ nét, ấn, chải, hay 
đập. Dù diễn ra dưới dạng nào, thì khâu trang trí rõ 
ràng bao giờ cũng được tiến hành khi xương gốm còn 
ướt, hoặc mới hơi se. Trong đa số các trường hợp, 
người trang trí trực tiếp tác động lên sản phẩm, mà tác 
động một cách phóng túng, theo trí nhớ và thói quen, 
chứ không phải theo mẫu rập sắn. Có thể nói rằng, 
trang trí trên gốm đất nung là một kho tàng hoa văn 
hình học phong phú và đa dạng trong nghệ thuật trang 
trí của nước ta, bên cạnh các kho hoa văn hình học trên 
đồ đồng, trên y phục các dân tộc ít người. Hơn thế nữa, 
hoa văn hình học trên gốm đất cũng đã gây ảnh hưởng 
lâu dài lên hoa văn các loại gốm về sau, cả lên hoa văn 
hình học trên gốm đất nung là các đồ án sau đây: hình 
vuông, hình tròn, hình thoi, sóng nước, chữ S, hai vòng 
tròn đồng tâm, và cả những mô-típ gần với hình nan 
thúng, nan chiếu, tổ ong... 


Với đặc điểm trang trí bằng né khác chìm, chứ 
không phải bằng màu (vì gốm đất nung thì không có 
men mà đã không men thì lấy đâu ra màu), hoa văn 
hình học trên gốm đất nung phối hợp một cách khá 
thành thạo và thông minh các nét, để tạo nên các độ 
đậm - nhạt cho hoạ tiết trang trí, qua đố mà tạo nên 


449 —— 


bước phát triển cao hơn của đồ gốm, đặc biệt của kỹ 
thuật nung, so với gốm đất nung. Các lò nung gốm 
sành nâu được xây dựng to hơn, có chỗ đưa sản phẩm 
ra vào, có “ống khói", dù là thô sơ, để có thể đốt củi 
liên tục, khiến sức nóng trong lò lên tới nghìn độ, làm 
cho xương đất chảy. Điều quan trọng là điều khiển cho 
được lửa lò, để không “quá lửa”, sản phẩm không bị 
chảy vụn. Có thể hình dung kiểu lò đang làm bằng cách 
quy vào lò gốm cổ đào được ở Kiếp Bạc, Hải Hưng, 
thuộc đời Trần, hay lò gốm hiện vẫn được người Thái 
sử dụng ở Mường Chanh (mà một số Nghiên cứu Nghệ 
thuật gần đây đã giới thiệu) (Hữu Ủng : Gốm Mường 
Chanh, tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật số 4(Š1), 1983). 


Là một bước phát triển cao hơn về mặt chất liệu, 
sành nâu chủ yếu được dùng cho các sản phẩm chứa 
đựng nước, hay chống ẩm, như chum, vại, hũ, phần lớn 
là những sản phẩm có kích thước to. Về mặt hình dáng, 
một số sản phẩm sành nâu bám dáng truyền thống của 
gốm đất nung. Một số khác thì phỏng hình ống, hoặc 
phình to bụng, ít có chân đế: những cải tiến này nhằm 
đáp ứng yêu cầu về dung tích của sản phẩm.Trừ một số 
sành nâu có tráng men mờ (ít bóng), được phát triển ở 
Phù Lãng sau này, còn thì chất liệu đang bàn đây vẫn 
chỉ là bước chuyển tiếp từ đất nung sang sành xốp có 


451L —~ 


men: lớp “da” bóng mờ ở mặt ngoài, do xương đất chảy 
ra, là tiên đề của các loại men sau này. 


Về mặt trang trí, sành nâu hầu như vẫn sử dụng 
các hoa văn truyền thống trên gốm đất nung. Kể ra. hoa 
văn “khuông nhạc” có được dùng ở độ phổ biến hơn. 
Dù sao, vẫn phải thấy rằng, trên sành nâu, hoa văn 
xuất hiện thưa thớt hơn, phần lớn chỉ ở vài sản phẩm. 
Có thể nói rằng trang trí trên sành nâu là bước kế thừa 
trang trí trên gốm đất nung: chưa có biến đổi gì đáng 
kể về phong cách, mô-típ, hay thủ pháp trang trí. Dẫu 
sao, chất liệu tạo hình chưa có gì đổi khác. 


Bước ngoặt quan trọng nhất của kỹ thuật và nghệ 
thuật gốm sứ là sự xuất hiện của sành vốp và xành 
trứng . Tà khoảng thế kỷ VII -VIII, đã có một số sản 
phẩm ra đời từ chất liệu đất trắng. Có men mầu rồi! 
Chưa thật nhuần nhuyễn đâu, nhưng các men mầu ấy 
báo hiệu sự hình thành của những chất liệu mới cho 
ngành gốm. 


Trước hết, phải nói rằng lò nung đã có nhiệt độ 
cao, và đó là điều kiện kỹ thuật để tạo ra sành nâu, tiền 
đề quan trọng cho sự phát triển của sành xốp dưới 
nhiều dạng: gốm hoa nâu, gốm chạm đắp nổi, gốm men 
ngọc, thảy đều xuất hiện trong thời Lý - Trần (thế kỷ 
XI - XIV). Chỉ với nhiệt độ nung trên IO0GC thì các 
loại đất sét trắng và cao lanh trắng mới đủ sức để liên 


452 


kết thành sản phẩm rắn chắc. Chỉ với nhiệt độ đó, mới 
có thể làm cho một số đất đá chứa hoá chất có nhiệt độ 
cháy thấp kết hợp với nhau tạo thành lớp men phủ 
ngoài. Về mặt này, cần nói rõ rắng ước muốn có lớp 
men phủ ngoài đã lấp ló trong đầu người thợ gốm xưa, 
ngay từ trên một số sản phẩm gốm đất nung: người ta 
từng xoa đất vàng hoặc đỏ lên mặt ngoài đồ sành nâu, 


k2 


cố tạo một lớp '“áo ”” hoặc một lớp da bóng mờ. 


Tất nhiên. đất sét trắng và cao lanh trắng không 
phải ở đâu cũng có, mà chỉ có ở một số mỏ nhất định. 
Vì vậy, sành xốp thời Lý - Trần thường chỉ được sản 
xuất tại những vùng nguyên liệu, như ở Thanh Hoá - 
Ninh Bình ngày nay (vùng Hoa Lư), hay Nam Định 
(vùng Lộc Vượng), thậm chí kinh đô Thăng Long, nơi 
tập trung. mọi mối đường vận chuyển nguyên liệu. 


Tiêu biểu cho sành xốp là gốm hoa nâu, với đầy 
đủ ba yếu tố của đồ gốm hoàn chỉnh: hình dáng, hoa 
vận trang trí. men màu. 


Nếu đồ gốm đất nung phần lớn là dụng cụ đun 
nấu, chứa đựng, ăn uống, vớt kích thước nhỏ, thì chất 
liệu gốm hoa nâu lại được dùng để chế đồ chứa đựng 
dùng trong nhà, vớt kích thước lớn, như thạp, liễn, ấm. 
bát. đĩa to... Hình dáng đổ gốm hoa nâu bề thế, vững 
chắc: phần lớn thap-liễn được tạo theo hình ống; ấm- 
chén-bát-đĩa thì lại gần gũi với hình hoa quả trong 


453 


thiên nhiên. Đặc điểm vừa nêu về hình dáng rất phù 
hợp với lối trang trí bằng mảng to trên nền thoáng, nom 
chắc, khoẻ, mà đậm đà. 


Vấn quanh chuyện tạo hình, gốm Lý - Trần nói 
chung đã sử dụng ở mức khá hoàn chỉnh cả ba thể 
chính, phụ và phụ thêm. Thể chính được tạo bằng 
đường cong (hoặc hơi cong) liên tục, ít (hoặc không) bị 
gãy khúc. Thể phụ được sử dụng ở mức vừa phải, tôn 
được thể chính lên, mà không lấn át thể chính. Còn thể 
phụ thêm thì được sử dụng một cách rộng rãi hơn, có 
khi chỉ xuất phát từ yêu cầu trang trí. 


Nếu trang trí trên gốm đất nung chủ yếu là hoa 
văn hình học, thì ở gốm hoa nâu đã có những bước 
chuyến biến mới cả về nội dung hoa văn lẫn phương 
pháp thể hiện. Nhìn chung. đồ án trên gốm hoa nâu 
nom tự do, với những mảng to trên nền thoáng mô-típ 
đơn giản mà chất lọc; nội dung hoa văn thì gần gũi hiện 
thực cuộc sống, phần nào nói lên được thiên nhiên Việt 
Nam. 


Hoa lá là đề tài trang trí chủ yếu trên đồ gốm Lý 
- Trần: hoa sen, hoa cúc, hoa thị, hoa chanh. Ngoài ra, 
còn có các loại thú: voi, hổ, các loại chim, các loại 
động vật dưới nước, như cá chép, cá mương, tôm... Tuy 
rất hiếm, hình ảnh con người đã xuất hiện. 


— 454 


Các nội dung trang trí kể trên là những hình ảnh 
quen thuộc được tái tạo thành những hoa tiết không câu 
nệ, không sao chép thiên nhiên, mà được nghệ thuật 
hoá để mang tính trang trí cao. Người vẽ đã bắt lấy cái 
thần của sự vật bằng những nét chu vi, những nét chọn 
lọc, điển hình, sinh động, có hồn, nhưng lại rất bình dỊ. 


Đặc biệt, mọi mô-tIp trang trí, dù là hoa lá, động 
vật, hay con người, đều được nhìn theo hai góc độ: 
nghiêng và từ trên xuống nhưng chủ yếu là min 
nghiêng. Có thể nói rằng, hai góc độ này đã tạo điều 
kiện tốt nhất để cho con mắt ước lượng sự vật, và để 
nêu rõ đặc điểm của sự vật, nêu rõ chất trang trí và đối 
xứng của sự vật, nhích sự vật thực lại gần các hoa văn 
hình học truyền thống. 


Nét tạo hình của các mô-típ trang trí trên gốm 
hoa nâu được chủ yếu sử dụng để xây dựng hình tượng. 
Nó thừa kế nét chìm của trang trí trên gôm đất nung, 
mà thừa kế một cách có sáng tạo, có nâng cao. Sáng tạo 
nổi bật nhất, thấy ngay từ đầu, là trên gốm hơa nâu, øéf 
chìm được kết hợp vớt màu. Một sáng tạo khác nữa: 
nếu như nét chìm trên gốm đất nung được hạn chế bởi 
hai cạnh chìm gần giống nhau về mặt độ nghiêng, thì 
nét chìm trên gốm hoa nâu lại bè ngang, vớt một cạnh 
hiện rõ, vì sắc, trong khi cạnh kia mờ dân vào thân xán 
phẩm. Sáng tạo thứ hai này, nhất là trong mối kết hợp 


455 


với sáng tạo thứ nhất không khỏi gây ảnh hưởng lớn 
đến hiệu quả của trang trí trên mặt gốm hoa nâu, tạo ra 
một chất lung linh nhẹ nhàng mà trang trí trên gốm đất 
nung không có. 


Về mặt bố cục, hoa văn trên gốm hoa nâu cũng 
được rải ra trên thân sản phẩm. như trong trường hợp 
gốm đất nung. Ngoài ra, người ta còn phát triển một lối 
bố cục độc đáo: đặt hoa văn trong các ô dọc trên thân 
sản phẩm. Thực ra, trước đó, trên đồ gốm đất nung, bố 
cục này cũng từng xuất hiện trong khuôn khổ một bố 
cục phức hợp hơm: kết hợp ô ngang với ô dọc. Lối kết 
hợp ấy, về sau sẽ được các nghệ sỹ trang trí đồ đồng 
thau lấy lại. 


Nếu như trên gốm đất nung, để tạo ra những 
mảng sinh động, có thể nói là đậm nhạt, thay thế màu 
của hoa văn, người ta phải sử dụng cho linh hoạt các 
“mảng nét khác chiều”, thì trên gốm hoa nâu, màu, với 
nghĩa đen của nó, đã phát huy tác dụng với hiệu quả 
cao nhất ... nhưng vẫn không quên truyền thống đường 
nét. Nét viền ở đây “tạo hình” cho các mảng màu: màu 
nâu đậm đà, đơn sơ, vốn đã đẹp, càng đẹp với kỹ thuật 
tạo những độ dày mỏng khác nhau, tạo độ chảy nhoè... 
cuối cùng, lại được nhấn mạnh bằng các đường viền 
khoanh từng mảnh lại. Thế là , với gốm hoa nâu, hội 


456 


hoạ bước đầu đi vào gốm bằng những bước đi khiêm 
tốn, bình di. 


Người ta nói rằng vẻ đẹp của đồ gốm hoa nâu là 
vẻ đẹp của điêu khắc kết hợp với hội họa: của những 
hình khối mập mạp. khỏe mạnh, mạch lạc, kết hợp với 
những đường nét, những mảng mầu, mảnh hình đơn 
giản, những đồ án trang trí mang nội dung gần gũi cuộc 
sống hàng ngày. 


Cũng trong thời Lý - Trần, còn có một loại gốm 
nổi tiếng khác: gốm men ngọc, Ngay tên gọi của nó đã 
đánh giá vai trò của loại men này rồi. 


Phần lớn, gốm men ngọc là các sản phẩm thuộc 
loại bát-đĩa-ấm-chén. Hoa văn trang trí thường được 
chạm chìm hoặc đắp nổi (tuy mỏng), nhưng chủ yếu là 
chạm chìm để tạo hoa tiết nổi. Toàn bộ sản phẩm được 
tráng men khá dày. Men tuy dày nhưng lại mang một 
đặc điểm nổi bật: trong như ngọc và độ trong đó tạo 
cho men một chiều sâu cần thiết, để làm cho hoa văn 
chạm khác ẩn hiện như hoa gấm. 


Phần lớn mô-típ trang trí trên gốm men ngọc là 
hoa lá, với phong cách gắn với phong cách chạm đá 
cùng thời. Nét khác chìm của nó lại là nét chìm thường 
thấy trên gốm hoa nâu. Điều đáng chú ý là độ đậm nhạt 
của hoa văn không phải do hiện tượng cần sáng tạo nên 


457 ~ 


như trên gốm hoa nâu, mà là do độ chảy của men: do 
độ chảy, men đồn chễ dày chỗ mỏng, tuỳ độ nông sâu 
của nét khắc. Tuy vẫn bắt nguồn từ nét chìm truyền 
thông, đây lại là một đặc điểm khác nữa của nghệ thuật 
trang trí gôm rmnen màu. 


Gốm men ngọc biểu hiện một trình độ sáng tạo 
nghệ thuật cao, một khả năng xử lý men và lò nung 
thành thục. 


Cần nói thêm rằng, trước khi gốm có men, việc 
chồng các sản phẩm lên nhau trong lò nung không đặt 
ra vấn đề gì cả, vì không sợ các sản phẩm dính vào 
nhau. Nhưng khi gốm men ngọc ra đời, và lớp men cứ 
chảy ra thành chất dính, khi được nung ở nhiệt độ cao, 
thì người ta sáng tạo ra lối chồng bằng cøw k£, hay lòng 
đong (Lòng dong : nói về sản phẩm trong lòng còn dấu 
vết khi nungbằng con kê), để tách các sản phẩm khỏi 
nhau. Trong lòng các sản phẩm men ngọc xưa thường 
có một số chấm nom như những hạt cát không men: đó, 
dấu vết của các con kê (Con kê : chế phẩm dùng để 
ngăn cách giữa chân sản phẩm trên với lòng sản phẩm 
dưới khi nung chồng mà không ve lòng) . 


Ít ra cũng từ thời Lý - Trần, các lò gốm của ta đã 
biết sử dụng bao nung để lợi dụng b' xự mà đảm bảo 
cho sản phẩm chín đều, không bị táp lửa, ám khói, gây 


458 


bụi bẩn. Bằng chứng là những bao nung mà các nhà 
khảo cổ học đã đào được trong một giếng cổ ở phủ 
Thiên Trường. Tại nơi đây là hành cung đời Trần (Khai 
quật giếng cổ ở Thiên Trường thấy có bao nung. Dẫn 
theo bài Giếng thời Trân ở Tức Mạc của Đào Đình Tửu, 
Khảo cổ học số 5 - 6 (6-1970). tr. 89). Đến nay, bao 
nung vẫn được áp dụng trong các cơ sở sản xuất gốm 
hiện tai. 

Các loại men ngọc và men vàng ngà chủ yếu 
được sản xuất từ các loại đất (đo đó mà cũng được gọi 
là men đất), có thể pha thêm tro trấu hoặc tro đốt từ 
cây. : 


Từ cuối thế kỷ XVI, đồ gốm hoa nâu mất dần địa 
vị độc tôn cũ, nhường vị trí ấy cho đồ gổm hoa lam. 
Một phong cách nghệ thuật mới bắt nguồn từ nguyên 
liệu và kỹ thuật trang trí mới. Đồ gốm hoa lam nhanh 
chóng tiến lên đỉnh cao của nó vào các thế kỷ XV-XVI: 
người ta hay nói đến gốm hoa lam thời Lé- Mạc. 


Cũng như khoảng cách từ đất nung đến sành nâu, 
khoảng cách từ gốm sành xốp đến gốm sành trắng chỉ 
được tạo ra bởi kỹ thuật nung đốt lò. Không có thay đổi 
gì to lớn cho lắm về mặt nguyên liệu. Cũng xương đất 
bằng cao lanh và đất sét trắng, nhưng nhiệt độ đã được 
nâng lên đến I.280%C, làm cho xương đất chớm chảy, 


459 ~ 


vì thế mà có người gọi loại gốm này là đồ “bán sành 
sứ”: nó đã gần với đồ sứ rồi. Do kỹ thuật lò và quy trình 
nung tốt, nên độ hoàn nguyên của sản phẩm làm cho 
phần lớn gốm sành trắng có màu men trắng ngả xanh; 
rất phù hợp với màu lam “cô ban” của hoa văn trang trí. 
Khác nào màu men trắng ngà của gốm hoa nâu trước 
đó đã làm nền cho màu nâu của hoa văn nhập vào mà 
khoe sắc. 


Gọi là gốm hoa lam, vì các đồ án trang trí trên 
sản phẩm được vẽ bằng màu lam (từ ô xít cô ban), với 
nghệ thuật phóng bút và công bút (Phóng bút : là cách 
vẽ bút lông nhanh có nét bay bướm, to nhỏ, đậm nhạt 
không đều. Công bút : là cách vẽ bút lông có nét đều và 
gọn, tinh tế), linh hoạt. Từ “tô nâu” đến “vẽ lam”, gốm 
Việt Nam tiến thêm một bước mới, tạo ra một loại gốm 
được trang trí bằng một lối vẽ áp sát nghệ thuật hội 
hoạ. Nói một cách khác, nghệ thuật hội hoạ, bằng nét 
bút lông, đã có điều kiện để đưa các kỹ thuật và cái đẹp 
riêng của mình lên đồ gốm. 


Đồ gốm Hoa lam đã đóng góp một số sản phẩm 
mới, làm cho nghệ thuật gốm Việt Nam thêm phong 
phú về mặt loại hình sản phẩm. Đặc biệt, các sản phẩm 
thông dụng, phục vụ ăn uống như bát nhỏ (bát cơm), 
bát to (bát canh), bát chiết yêu, be rượu, lọ hoa, ra lò 
với số lượng cao. Cả những đồ thờ cúng, như chân đèn, 


460 


tư hương, con giống, còn ít được phát triển dưới dạng 
gốm đất nung và gốm hoa nâu, giờ đây cũng tăng số 
lượng. | 


Xét vẻ đẹp nói chung của gốm hoa lam, ta dễ 
nhận ra hai phong cách khác nhau, ứng với hai loại sản 
phẩm khác nhau, mỗi phong cách phù hợp với vị trí sử 
dụng của một loại sản phẩm. Loại đồ dùng trong gia 
đình, như bát đĩa, ấm chén. bình rượu .. thì đẹp theo lối 
giản dị, thanh thoát. Còn đồ thờ, như chân đèn, lư 
hương.., thì phức tạp hơn cả về hai mặt tạo hình và 
trang trí: hình đáng thường bị chía cất thành nhiều khối 
nhỏ; còn trang trí thì khá phức tạp, phô ra một vẻ đẹp 
tỉnh xảo, công phu, với những hoạ tiết dày đặc, nhằm 
tôn chất thiêng liêng cho đồ thờ và nơi thờ, rất gần với 
cách tạo dáng của các con tiện trong đình. 


Riêng về mặt tạo dáng, so với các loại gốm trước 
nó thì gốm hoa lam có xu hướng vươn lên theo chiều 
cao. Cứ tính tỷ lệ giữa chiều cao và chiều ngang rộng 
nhất (thường là ở thân), ta thấy rõ điều đó. 


Còn về mặt trang trí thì có nhiều điều đáng được 
nêu lên, để qua đó thấy cho được những đặc điểm thẩm 
mỹ của loại gốm đang bàn. Trang trí trên gốm hoa lam 
là một bước phát triển mới trên cơ sở kỹ thuật “tô nâu” 
trên gốm hoa nâu. Từ điểm xuất phát đó, nó lại được 


4ó] - 


chắp cánh bởi kỹ thuật phóng bút và công bút của cách 
viết chữ nho đương thời, như tôi vừa nói trên, khiến 
phong cách trang trí trở nên bay bướm, sinh động hơn. 


Đi vào nội dung hoa văn, ta lại thấy rằng, ngoài 
nội dung đã có mặt từ trước khi gốm hoa lam ra đời, 
nền nghệ thuật gốm này còn đưa ra một cách khá phổ 
biến, các mô típ động vật khác nhau: chim phượng, 
chim khách, rồng mây. kỳ lân, long mã. Điều khá thú 
vị là, nêu trên gôm hoa nầu. chim thường hiện lên trong 
tư thế đi, đứng, thì, trên gốm hoa lam, tư thế bay là tư 
thế được chọn để diễn tả vẻ đẹp của các loài chim. Mà 
không chỉ có chim bay. trên gốm hoa lam ta còn thấy 
những con rồng bay, rồi thì mây bay, đến cả hoa lá 
cũng được diễn tả gần như đang bay. Chỉ có lối vẽ 
phóng bút mới hàm chứa đầy đủ khả năng diễn tả theo 
lối đó. 

Vẫn trên miếng đât trang trí, ta chưa quên những 
cánh sen đắp nổi trên vai cúa đồ gốm hoa nâu. Gốm 
hoa lam tiếp nói truyền thống ấy, nhưng, từ một kỹ 
thuật trang trí mang chất điêu khác (vì đấp nổi), lại 
chuyển qua một dạng mới. băng phương pháp hội hoa: 
giờ đây, các cánh sen được vẽ lên gốm ở những độ cao 
thấp khác nhau. hoặc ở phần chân, hoặc trên bầu của 
sản phẩm, vẫn bằng lối phóng bút rất hoạt. Còn, trong 


i 462 


một số trường hợp, thì vẽ được kết hợp với chạm đắp để 
thể hiện hình rồng, phượng trên thân sản phẩm. 


Nhìn dưới một góc độ khái quát hơn. nghĩa là 
nhìn vào bố cục, ta lại thấy trang trí trên gốm hoa lam 
được dàn trải khắp mặt ngoài của sản phẩm theo hai 
hướng: xếp theo hướng ngang; và kết hợp hướng ngang 
với hướng đọc, như trên gốm đất nung và gốm hoa nâu. 
Tuy nhiên, bố cục theo lối tả cảnh không xuất hiện trên 
gốm hoa lam Việt Nam truyền thống, mặc dầu rất phổ 
biến trên gốm hoa lam Trung Hoa (và mặc dầu màu 
lam cô ban ta dùng đương thời là chủ yếu được nhập từ 
Trung Hoa). 


Cùng với sự phát triển của đồ gốm hoa lam là 
hiện tượng chuyên môn hoá trong nghề gốm, cụ thể là 
sự hình thành một số trung tâm gốm ở Việt Nam. Ít 
nhất cũng từ cuối thế ký XIV, đã có các làng gốm Bát 
Tràng với gốm sành trắng hoa lam, Phù Lãng với men 
đa lươn nổi tiếng, Hương Canh với gốm sành nâu. Vân 
Đình với gốm đất nung. Mỗi làng gốm nuôi dưỡng một 
số đặc điểm riêng về kỹ thuật, và sản xuất một loại 
gốm riêng. 


Các loại gốm khác nhau cùng song song tồn tại, 
cùng phát triển, và để phục vụ một cách sâu rộng hơn 


463 —~ 


cho nhiều mặt của đời sống, do đó mà truyền thống 
được kế thừa và nâng cao không ngừng. 


Phải chăng đấy là một đặc điểm của gốm Việt 
Nam? 


Trở lại gốm hoa lam, ta còn thấy cải tiến về mặt 
kỹ thuật nung. Nhiều lò nung có kích thước lớn, như 
kiểu lò rồng mà các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ở 
Phận Trung, gần Hương Canh, hay lò bầu kiểu Bát 
Tràng, đã có thể nung sản phẩm với số lượng lớn. Kỹ 
thuật nung chồng ve lòng (Ve lòng : làm cho trong lòng 
bát có một vòng tròn được cao men, để khi nung chồng. 

sản phẩm để trên không dính vào lòng sản phẩm để 
dưới) thay thế cho kỹ thuật nung chồng bằng con kê và 
lòng dong cũng làm cho hình dáng và trang trí có phần 
biến đối. 


Sự phát triển cao của kỹ thuật sành trắng đáng lẽ 
là một trong những tiền để cho buối ra đời của sứ Việt 
nam. Nhưng bước ngoặt ấy đã không xảy ra. Tại sao? 
Đây là một câu hỏi lớn. Giải đáp nó cho trọn vẹn, hẳn 
phải có sự góp sức của các nhà sử học, chứ không phải 
là việc riêng của những người tìm hiểu gốm. Tôi chỉ 
tạm thời nêu lên hai lý do: sự vắng mặt của các J gươn 
(Tên thường được gọi các lò gốm của Trung Quốc 
chuyên sản xuất đồ gốm phục vụ cho triều đình hoặc 


464 


quan lại), cũng như cuả một luồng ngoại thương sinh 
động. Quả vậy, kỹ thuật sứ vốn rất cao, như sẽ được 
giới thiệu sau đây, nó không thể ra đời được, nếu không 
có khả năng tập trung điều kiện và phương tiện, như tại 
các lò quan bên Trung Hoa, và không có chất kích 
thích cuả một luồng buôn bán mạnh mẽ với thế giới. 
Dù sao sự phát triển cao của kỹ thuật sành trắng nội địa 
đã giúp cho ngành gốm nước ta tiếp thu từ ngoài và làm 
quen dần với kỹ thật sứ, trong thời hiện đại. 


Xương đất của đồ sứ, ngoài cao-lanh và đất sét 
trắng ra, còn đồi hỏi được pha thêm đá (như trường 
thạch. thạch anh, hoạt thạch). Với nhiệt độ nung trên 
I.2802 C. xương đất chảy trong: đặt một ngón taylên 
mặt ngoài của sản phẩm ta có thể thấy hình bóng mờ 
mờ cuả ngón tay, trên mặt trong (hiện tượng “thất 
quang”). Men phủ tỉnh khiết. Những điều kiện về chất 
liệu đó đã tạo cho đồ sứ. Những đặc điểm mà các loại 
gốm trước sứ chưa thể có được: tráng, trong, mỏng, 
nhẹ, với tiêng kêu thanh. 


Về mặt tạo dáng, đồ sứ của ta hiện nay ra sức 
thừa kế và phát triển những truyền thống tốt đẹp của đồ 
gốm đất nung, đồ sành xốp, đồ sành trắng, dù cho cách 
tạo đáng đồ sứ vẫn nhằm đạt đến những đặc điểm phù 
hợp với chất liệu : mảnh dẻ, thanh thoát, trau chuối. 


465 


Bàn về vẻ đẹp của hình dáng đồ sứ, không thể 
tách từng sản phẩm, từng đơn vị, một cái ấm, một cái 
đĩa, một cái chén riêng rẽ... mà đánh giá. Phải quan 
tâm đến vẻ đẹp đồng bộ cuả sản phẩm, tôi muốn nói 
không tách cái chén, chẳng hạn, khỏi toàn bộ đồ uống 
trà: phối bộ theo công dụng là một đặc điểm quan trọng 
của nghệ thuật tạo dáng đồ sứ. Còn chất thanh thoát, 
tính chất lọc của đường nét và hình dáng lại là nguyên 
tắc tạo hình cho đồ sứ. 


Về mặt trang trí trên đồ sứ, hiện nay người ta vẫn 
ứng dụng các thủ pháp trang trí đã có thuyền thống trên 
gốm đất nung, gốm sành xốp, sành trắng: vẽ nét chìm, 
đấp nối, chạm thủng, vẽ hoa dưới men. Ngoài ra, còn 
có những thủ pháp mới, xuất phát từ bước phát triển to 
lớn về kỹ thuật (nguyên liệu, cách nung. hoá chất tạo 
màu). Chẳng hạn người ta đã sáng chế ra được tất cả 
các màu sắc tươi như màu sắc trong hội hoạ, do đó vẻ 
đẹp mới của trang trí đồ sứ, lại là màu sắc tươi sáng và 
hoa tiết tỉnh tế mang tính thẩm mỹ khoa học. Đặc biệt 
để trang trí cho đồ sứ. còn có phương pháp vẽ trên men. 
để rồi nung lại lần thứ hai qua lò nhẹ lửa. Nói chung, 
các phương pháp trang trí mới, như vẽ hoa nhiều màu, 
dán hoa (“đề can”), phun hoa, ín hoa, lại là điều kiện 
góp phần mở ra lối sản xuất công nghiệp, hàng loạt, có 


466 


khả năng phục vụ rộng rãi yêu cầu tiêu dùng của nhân 
đân. 


Với một số đồ sứ cao cấp, chúng ta còn áp dụng 
lối trang trí vẽ dưới men, vẽ đổmàu (Vẽ đổ màu trên sứ: 
là cách vẽ các đường bao hoa tiết băng mực nho tạo 
nên một bờ chắn nước màu khi dùng bút để vẽ lên đó 
làm cho màu không bị tràn ra ngoài), hoặc dùng các 
màu nước óng ánh (Dùng màu nước óng ánh trên sứ: 
thường được gọi là vàng kim hoặc điện quang, các màu 
này tạo độ bóng óng ánh, nhưng bám không chắc trên 
đồ sứ bằng màu vẽ) để trang trí, làm cho sản phẩm lộng 
lẫy hẳn lên. 


Trắng, trong, nhẹ, lại được sản xuất theo lối công 
nghiệp, chất liệu sứ chủ yếu được dùng để sản xuất các 
loại đồ dùng phục vụ ăn uống, không phải chỉ vì đẹp. 
mà còn vì bảo đảm được vệ sinh. 


Tóm lại, có thể nói rằng, hình dáng và trang trí 
đồ sứ đòi hỏi cái đẹp đã mang dấu ấn của tư duy khoa 
học, mà một đặc điểm nối bật là tính chính xác, là sự 
kết hợp khéo léo giữa năng khiếu thẩm mỹ, óc sáng tạo, 
và kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Sứ, theo tôi nghĩ, khác 
các loại gốm ra đời trước nó ở chỗ nó không phải là 
miếng đất của những hiệu quả thẩm mỹ “bất ngờ”. 


467 ~ 


Chúng ta, hiện mới có hai nhà máy sứ Hải 
Dương (bước vào sản xuất từ 1960) và Lào Cai, do đó 
kinh nghiệm sản xuất sứ của chúng ta còn hạn chế về 
nhiều mặt. Để làm chủ chất liệu mới này, không thể bỏ 
qua yếu tố thời gian. 


Ở trên, tôi đã trình bày ở mức khái lược nhất. 
những bước đi của đồ gốm Việt Nam, những đặc điểm 
cơ bản của từng bước, từ đồ đất nung đến đồ sứ. Việc 
trình bày đó, tôi mong thế, đã vạch ra được một phác 
thảo vẻ truyền thống gốm Việt nam, một truyền thống 
có xu hướng không ngừng phát triển, luôn cố tiến lên 
phía trước. 


Bước đi sau thừa hưởng thành quả của bước đi 
trước, thành quả ấy lại kết hợp với sự phát triển về kỹ 
thuật và văn hoá của thời đại mà tạo ra được loại gốm 
mới. với khuôn mặt riêng, không xa lạ với loại trước 
nó, nhưng cũng không giãm chân tại chỗ, không khư 
khư ôm lấy cái đỉnh đã đạt được. Và cứ thế, gốm Việt 
Nam. từ bước này qua bước kia, trở nên phong phú. đa 
dạng về chất liệu. về thủ pháp trang trí. nhưng, vào mỗi 
thời. lại bảo đảm được tính đương đại, phục vụ đắc lực 
cho cuộc sống. 


-Bám sát cuộc sống vật chất và tỉnh thần của mỗi 
thời, gốm Việt Nam, trong quá trình tiến lên của nó, 


468 


đều sáng tạo ra những sản phẩm mới trước đó chưa có. 
tạo ra những dáng mới, hoặc cải tiên dáng cũ cho phù 
hợp với yêu cầu và công dụng mới. Về mặt hoa văn 
trang trí, rõ ràng có sự hòa nhịp giữa hoa văn trên gốm 
với hoa văn trên các loại sản phẩm khác cùng thời, như 
giữa hoa văn trên đồ đất nung với hoa văn trên đỏ đồng 
thau thời sơ sử, giữa hoa văn trên gõm men nâu - men 
ngọc với hoa văn chạm đá thời Lý-Trần, giữa hoa văn 
trên gốm hoa lam với phong cách trang trí kiến trúc 
thời Lê-Mạc...Tính nhất quán ấy trong nghệ thuật trang 
trí của từng thời, mà ở đây. ta thấy rõ khi điểm lại gốm 
xưa. Theo tôi, cũng là một bằng chứng, dù gián tiếp. về 
tính dân tộc của gốm Việt Nam. 


Tính dân tộc ấy không loại trừ khả năng tiếp thu 
từ ngoài: học hỏi và ảnh hưởng lân nhau giữa các nền 
gốm láng giểng là chuyện bình thường trong lịch sử 
nghệ thuật thế giới. nhất là khi gốm Việt Nam ra đời và 
phát triển bên cạnh gốm Trung Hoa, một nên nghệ 
thuật có truyền thống lâu đời và rực rỡ. Điều lý thú là, 
bên cạnh ảnh hưởng tất phải có của gốm Trung Hoa, 
gốm Việt Nam vẫn đành được cho mình một bản sắc 
riêng. Được vậy, ất hẳn người làm gốm đã đưa tâm hồn 
Việt Nam vào bàn tay sắng tạo của mình, để làm nên 
những sản phẩm phù hợp với cuộc sống của con người 
Việt Nam. phù hợp với điều kiện nguyên liệu và sản 


469 


xuất của Việt Nam. Bám sát cuộc sống để sáng tạo ra 
những sản phẩm phục vụ cho chính cuộc sông của 
mình, có lẽ đấy là lý do cốt tử khiến cho người làm 
gốm Việt Nam, dù cho, qua từng thời, có tiếp thu ảnh 
hướng của gốm ngoại, vẫn bảo lưu được ở mức đậm đà 
bản sắc dân tộc của mìmh. 


Tuy nhiên, cũng chính qua những bước đi tiếp 
nổi nhau của nghệ thuật gốm Việt Nam các thời trước, 
ta lại thấy rằng việc học tập kỹ thuật mới là điều không 
thể coi nhẹ: kỹ thuật mới, kể cả kỹ thuật tiếp thu được 
từ bên ngoài, đã tạo đà cho gốm Việt Nam luôn tiến lên 
phía trước. Còn như bản sắc dân tộc không thể thiếu 
được trong nghệ thuật gốm. thì, như vừa nói ngay trên 
đây, nó không phải là hệ quả của thái độ không tiếp thu 
kỹ thuật mới, mà phụ thuộc vào thái độ của người làm 
gốm: “bám sát cuộc sống” của dân tộc. Điều đó đã 
được chứng thực qua các loại gốm thời Lý-Trần. Với 
đồ sứ hiện nay, chúng ta cũng đang cố gắng đi theo con 
đường ấy. Nói cho cùng, đấy cũng là một truyền thống. 


Một vấn đề khác nữa hiện đang được nhiều người 
bàn đến: vấn đề kế thừa nghệ thuật và kỹ thuật gốm 
truyền thống. Những đoạn trên phần này đã nói lên 
cách kế thừa truyền thống của người làm gốm các thời 
xưa. Nhân đà đó, tôi cũng muốn trao đổi một số ý kiến 


_— 470 


quanh việc phát triển nghệ thuật và kỹ thuật gốm trong 
giai đoạn hiện nay. 


Về mặt thuần tuý nghệ thuật vào những năm 60, 
giữa lúc ngành gốm ở miền Bắc đang trên đà phát triển, 
một số nghệ sĩ gốm đã xuất phát từ các hình dáng và 
hoa văn cổ truyền (nhất là của các thời Lý-Trần và Lê- 
Mạc), chắp vá chúng lại thành đồ gốm mới, không phải 
nghi ngờ gì cả, ý đồ của các đồng chí là cực tốt; đáp 
ứng các nhu cầu mới bằng những hình thức quen thuộc 
với dân tộc. Nhưng, về cách làm, tôi cho rằng lề lối học 
tập như vậy là nệ cổ và không khỏi có phần sống 
sượng. Tất nhiên, chúng ta không loại trừ nhu cầu phục 
chế một số đồ gốm cổ, chủ yếu để làm giáo cụ trực 
quan, thậm chí để phục vụ một số khách hàng nước 
ngoài yêu thích gốm Việt Nam, mà chúng ta không thể 
thoả mãn bằng hiện vật thực. Nhưng tại sao lại gây lẫn 
lộn giữa đồ phục chế và đồ gốm mới của thời chúng ta? 
Gốm của thời đại phải mang phong cách của thời đại. 
Còn như học tập vốn cổ là học cái tỉnh hoa về mặt kỹ 
thuật, về mặt kỹ thuật, là rút những bài học khái quát 
về phong cách tạo dáng dân tộc được biểu hiện qua các 
hình tượng, để rồi kết hợp với yêu cầu của con người 
mới trong cuộc sống mới, của kỹ thuật và chất liệu mới. 


Mặt khác, như các đoạn trên đã nêu lên, mỗi chất 
liệu gốm có vẻ đẹp riêng của nó. Phải sử dụng cho 


471 — 


đúng các chất liệu gốm khác nhau vào những mục đích 
khác nhau, đất nung, chẳng hạn, rất phù hợp với đô đun 
nấu, đồ mỹ nghệ, đặc biệt trong kiến trúc; sành nâu thì 
với các loại sản phẩm chịu nước, chịu hoá chất (như 
chum, vại, ống sành, chậu cây có kích thước lớn, tượng 
gốm để ngoài trời...) ;sành xốp, với xương đất chưa 
chảy, chắc có thể đi với các mặt hàng mỹ nghệ (như 
gốm Biên Hoà, gốm sông Bé); Sành trắng, cùng với đồ 
mỹ nghệ ; gốm men màu, là gốm dân dụng; còn đồ sứ 
đặc biệt phù hợp với các sản phẩm phục vụ ăn uống và 
công nghiệp. 


Quanh hai vấn đề vừa nêu trên, có thể nói thêm 
rằng, hiện nay, trong “giới gốm”, có hai xu hướng trái 
ngược nhau: người làm nghệ thuật thì thích gốm cổ, lấy 
nó làm chuẩn; còn người sản xuất lại hướng về chất liệu 
và kỹ thuật mới (mà tiêu biểu nay là sứ). Một ví dụ: đến 
một số địa phương vốn có truyền thống lâu đời về gốm 
đất nung hay sành trắng, tôi thấy một vài đồng chí chỉ 
thích bỏ cái mình đang làm để xây dựng cơ sở làm sứ, 
dù sản dưới tay đủ điều kiện để làm sứ đúng với nghĩa 
của nó, và kết quả đạt được, trong trường hợp cứ khăng 
khăng đuổi theo ý thích của mình, là đồ sành sứ trắng, 
với chất lượng kỹ thuật cũng như nghệ thuật thấp. Cho 
nên, fìm ra thế mạnh về nguyên liệu (tại chỗ, hoặc dễ 
cung cấp), thừa kế và nâng cao truyền thống của cơ sở 


472 


vốn lâu đời ở địa phương, để sản xuất các loại gốm phù 
hợp với thời đại, có lẽ đó là hướng đi đúng đắn để làm 
cho nghệ thuật gốm Việt Nam tiếp tục phát triển./. 


473 - 


Phụ bản 


© 
›Ð 
u 
E 
Ls) 
¬ 
E 
(O 
© 


Trang 
1: - TÊN DỊ 22ã:75:x2216066ã651 6 00n04;eixagkftdaailiara0nadtxitbsexkibolps/cdxaib 7 
2. Những vẻ đẹp của đồ gốm Việt Nam .. C8222 ca tot) 


Kỷ yến 20 năm công tác nghiên cứu mỹ thuật (- - 1983) 
3. Những yếu tố tạo nên vẻ đẹp 


của đồ gốm gia dụng thời Lý........................ «5S ĂĂĂ Sài ecea 42 
(Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật số 3 (12) - 1976) 

4... Nghệ thuật pốm hoa nâu Việt Nam...............................-- 66 
(Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật số 4 (45) 1982) 

5. Thử nói về gốm men ngọc Việt Nam .......................... 102 
(Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật số 4 (S1) - 1983) 

6. Nghệ thuật gốm hoa lam Việt Nam ...........................-- 130 
(Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật số 3 (32) - 1980 ) 

7... 00 triển mẫu Tan! ĐÃ sec ecbxxÂ4c ko iioggsivd Ltd da 166 
(Viet nam CHỈ Hưai Window - No.24 - March 2000) 

8. Trang trí trên gốm Biên Hòa......................................---- 173 
(Tạp chí mỹ thuật số 3 - 1986) 

Ø- Cñốm Sai Gòn và phÙ Cần :---2-ccasceanieskasoe 182 
(Tạp chí Mỹ thuật số 26 - 4/2000) 

10. “Tạo đáng và trang trí chờ đổ SỨ.......-.....s<<xs.<-es-s2sc-se 196 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


488 


(đạp chí nghiên cứu nghệ thuật số 4 (27) - 1979) 


Gốm trong kiến trúc cổ tại Việt Nam ..............................csS. 216 
(Tạp chí kiến trúc số 3 - 1986 ) 
Tượng gốm Việt Nam ...............................-cscs+S2Scrrsrsrersccc- 229 


(Tạp chí văn hóa dân gian số 4 - 1986) 

Nghĩ về tượng gốm trong 

triển lãm 10 năm điêu khắc 

Việt Nam lần thứ II (1973 - 1983).........................2 s2 szscszZ .240 
(Tạp chí Mỹ thuật số 2 (17) - 1984) 

Tượng gốm trong triển lãm 


10 năm Điêu khắc 

lần thứ HI (1983 - 1993)...............................- seo sreerecrees 249 
(Tạp chí Mỹ thuật số 4 - 1994 ) 

tủn pốm| to DIỜNH ba xou6ecesusolliscsseosscbibagei 256 
(Tạp chí Mỹ thuật thời nay số 10 (tháng 6 11991) 

Cim và đời SỐNE s46 c0xaái led fneibiliboasekcesbe 261 


(Tạp chí văn hóa nghệ thuật số !I - 1983) 


Gốm Việt Nam tại Hội chợ triển lãm 

toàn quốc lần thứ I (1984)........................... 2-2 sz ceexzcse xxx 268 
Gốm - từ truyền thống đến hiện đại.................................. c2 274 
(Thông tin mỹ thuật công nghiệp số 3 - 1994) 

Gốm Việt Nam và vấn để mỹ thuật 

công nghiệp trong ngành gốm ...........................-- se zesesz 281 
(Báo tiểu công nghiệp thủ công nghiệp số 18 (232) - I 982) 


20. 
21, 
2; 


T5 
24. 


25. 


26. 


sỀ 
28. 


"20, 
30. 


31. 


Nung zốm ở VIỆ NHÍ gái á6x66secseissG201166614ixanl. 288 
(Tạp chí tiếng Anh) 

tim: HÀ NT 62a cá 620 4211646na4astfultmijoaolk 322 
Tạp chí Du lịch số 30 ) 

Cin? VINH 261662 cc64i60:60642/46641atxuAxetabke 331 
(Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật số 6 (I01) - 1991) 

Một lần đến gốm làng Trù (Nghệ An).......................... 343 

Kiếm Nguyễn VẬN TY s24 A6166 6á Easad Atáxb2uneisie 353 

(Tạp chí Mỹ thuật số 1 - 1988) 

Vĩnh biệt một tài năng gốm .............................. .-.----- se 359 


(Báo Nhân dân Chủ nhật số 35 ngày 29/6/1993) 


Họa sĩ Nguyễn Trọng Niết 

với nghệ thuật chơi với lửa ...........................-...---------<~~+ 364 
(tạp chí Mỹ thuật số 27 - 6/2000) 

Vài nét về nghệ nhân gốm Việt Nam ........................... 373 
Tân mạn về những người bạn 

=ñhững víphệ sĩ EỐ KH: 2-66-1424 c0 l0nsg (nhá (hÂha  nise4 395 
Đôi điều về sưu tập gốm cổ Việt Nam ........................... 417 
Những cuộc tìm kiếm bí mật đồ gốm ........................ --- 436 
(Tạp chí Mỹ thuật số 2 - 1988) 

"TỰ đất 'núrig đẾNSỮP: si 6áá0ii50 612g miaibicl4c82ssdxe 445 
(Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật số 4 (63) - 1985) 

Ảnh đốm Việt Nai ¿c6 4i262ecx2200c0e10.0nẠ 475 
MMÙC ÍÚC :1:266c20 2x56 da c2 n3 1246646ãX15412346c.4astsy12 5à 3152093, 487 


GỐM VIỆT NAM 
TỪ ĐẤT NUNG ĐẾN SỨ 
Tác giả: TRẦN KHÁNH CHƯƠNG 
NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Hóa sĩ. TRƯỜNG HẠNH 
Biên tập: TRIỀU DƯƠNG 
Vi Tín: TRƯƠNG THỊ HUYỂN 
Bìa: KIM OANH 
Ảnh: TUẤN SƠN 
Sửa bản in: TÁC GIẢ 


In 1000 cuốn khổ 14,5 x 20,5 cm 
Tại xưởng in Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật 
Số XB: 108/MT - TNKHXB Số 17CXB - Ngày 4 - 1 -2001 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 8/2001 


«_ Họa sĩ TRẤN KHÁNH CHƯƠNG 

© Sinh năm :; 1943 tợi Hò Nội 

« Tốt nghiệp trường Mỹ thuột Công nghiệp 
Hàò Nội (khoa gốm 1989 - 1963) 

Thục †tộp sinh về đồ sứ tợi Trung Quốc 

(1948 - 1970) 

Tốt nghiệp Đợi học Mỹ thuột Hờ Nội 

kho Hội họa 1975) 

« Hội viên Hội Mỹ thuột Việt Nam 

«  Ciỏi thưởng Đồ họa quốc tế 

lIntergraphic 1984 

Giỏi thưởng Mỹ thuột Thủ đô 

1976 - 1984 ; 1985 - 1987, 

Huy chương vòng về gốm tợi triển lm 

thủ công mỹ nghệ †toờn quốc 1987 

« Có nhiều tác phẩm mỹ thuột tham gia vờo 
cóc triển lũm mỹ thuột trong nước vò quốc †ế 
Có tóc phẩm trong Bỏo tòng Mỹ thuột 

Việt Nam vò cóc bỏo tòng khóc †rong nước 
vò quốc tế. 

« Viết nhiều bời nghiên cứu về gốm và 

my thuột đăng trong cóc †ợp chí nghiên cứu 
mỹ thuột, tạp chí mỹ thuột ... 

« Sóch đỏ xuốt bỏn : . Nghệ thuột gốm 

Việt Nam 1990 . Cốm Việt Nam . Gốm Việt 
Nam từ đốt nung đến sứ. 

«  Sóch sốp xuốt bỏn : . Bi viết về mỹ thuột 
„ Các phương phóp trang trí trên đồ gốm 
Việt Nam ‹ Nung gốm ở Việt Nam . Cóc cơ 
sở sản xuốt gốm ở Việt Nam _. Tạo dóng đồ 
gốm Việt Nam.. 


PÕm việt nam từ đất nung 


|IÍ|IÏIllllll 


100159 
75 


95000 VNĐ 


